Phật Giáo Nguyên Thủ Therauada 


000 


Đức Phật 
Và 


45 năm Hoằng pháp độ sinh 


Tập 13 


Tùkhưu Chánh Mình 
Biên soạn 


Những chữ uiết tắt 
“O-O- 
A. Anguttara nikaya (Tăng chi bộ kinh). 
AA. _ Anguttara Atthakatha (Sớ giải kinh Tăng chị). 
AP. Apadana (Ký sự). 
ApA.  Apadana Atthakatha (Sớ giải kinh Ký sự). 
Beal.  Romanitic Legend ofthe Buddha (Tích truyện của Đức Phật) 
(Kegan Paul). 
Bu. Buddhavamsa (Phật Tông). 
BuA. Buddhavamsa Atthakatha (Sớ giải Phật Tông). 
BuAB. Sớ giải Phật Tông, bản tiếng Miễn. 
BuAC. Sớ giải Phật Tông, bản tiếng Tích Lan. 
Cp. CariyapiItaka (Hạnh Tạng) 


Cv. Culavamsa (Tiểu sử). 
CvA.  Cũlavamsa Atthakatha (Sớ giải tiểu sử). 
D. Dighanikaya (Kinh Trương bộ). 


DA.  DIghanikaya Atthakatha (Sớ giải kinh Trường bộ). 
Dhp. Dhammapada (Kinh Pháp cú). 

DhpA. Dhammapada Atthakatha (Sớ giải kinh Pháp Cú). 
Dv. DIpavamsa (Đảo sử). 

DvA. DIpavamsa Atthakatha (Sớ giải Đảo sử). 

Dvy.  DIvyavadana (Thiện nghiệp thí dụ). 

lv. Itivuttaka (Kinh Như Thị thuyết). 

IvA. — Itivuttaka Atthakatha (Sớ giải kinh Như thị thuyết). 
jJa. Jataka (kinh Bổn sanh). 

JA. Jataka Atthakatha (Sớ giải kinh Bổn sanh). 

LaI. Lalita Vistara (Phổ Diệu kinh). 

M. MaJjhima nikaya (Kinh Trung Bộ). 

MA. Majjhima nikaya Atthakatha (Sớ giải kinh Trung Bộ). 
Mhv. Mahavamsa (Đại sử). 

MI. — Milindapañha (MIlinda hỏi). 

Mtu.  Mahavastu (Đại Sự). 

Pv. Petavatthu (Ngạaquỷ sự). 

PvA.  Petavatthu Atthakatha ( Sớ giải Ngạ quỷ sự). 

S. Samyuttanikaya (Kinh Tương ưng). 

SA. — Samyuttanikaya Atthakatha (Sớ giải kinh Tương Ưng). 
ân. Suttanipata (Kinh Tiểu tụng) 

SnA. Suttanipata Atthakatha (Sớ giải kinh Tiểu tụng). 
Sp. Samantapasadika (Sớ giải Tạng Luật). 

Thag. Theragatha (Kệ Trưởng lão Tăng). 

ThagA. Theragatha Atthakatha (Sớ giải Kệ Trưởng lão tăng). 
ThigA. Therigatha Atthakatha (Sớ giải Kệ Trưởng lão n]). 
Ud. Udana ( Phật tự thuyết). 

UdA. Udana Atthakatha (Sớ giải kinh Phật Tự thuyết). 
Vin.  Vinaya (Luật Tạng). 

Vy. Vimanavatthu (Thiên cung sự). 

VvA.  Vimanavatthu Atthakatha (Sớ giải Thiên cung sự). 


Lời nói đầu. 


Trường sử thi Kalinga có những vần thơ tán dương người Hộ pháp là 
Đức vua Ka]asoka (ADue). 

AI ngàu xưa du hóa 

Ai ngàu sau hành hương. 

Thấu chăng trong bóng hoằng dương. 

Bóng người Hộ pháp lồng khuôn Phật Đà. 

Không thể phủ nhận công nghiệp của vua Adục đối với Phật Giáo, ở một 
góc độ nào thì vua Adục là người xây dựng lại nền móng cũ, dựng lại những 
gì đã ngã xuống qua gần 3oo năm Phật sử. 

Điều quan trọng hơn là xây dựng nền móng buổi sơ khai, giữa vùng đất 
hoang sơ cằn cổi, dựng xây một lâu dài hoành tráng, hùng vĩ để từ đó trở 
thành một thành phố trù phú thịnh vương. Đó là điều không thể bỏ qua, 
không thể xem thường. 

AI đã làm được việc này? Trưởng giả Anathapindika (Cấp Cô Độc). 

Đức vua Bimbisara (BìnhSa) là người Hộ pháp đầu tiên của Phật giáo, 
tuy Veluvanavihara (Đại tự Trúc Lâm) là cơ sở Phật giáo đầu tiên. 

Nhưng với cương vị là Đại đế của Vương quốc Magadha (MaKiệtĐà) 
rộng lớn, trù phú, với đại tài sản thì việc này thật dễ dàng, không có gì đáng 
bận tâm. 

Ngài Anathapindika (Cấp Cô Độc) chỉ là một Trưởng giả bậc trung, 
không đứng vào hàng ngũ “năm vị Đại trưởng giả đương thời”, nhưng đã tạo 
được một kỳ tích có một không hai trong thời Phật giáo đương đại, xây dựng 
Jetavanavihara (Đại tự Kỳ Viên) hoàng tráng thanh nhã. 

Câu chuyện trải vàng để mua khu rừng của Vương tử Jeta, không hẳn 
diễn ra đơn giản như vậy. Để có được điều này, Trưởng giả Cấp Cô Độc đã 
vận dụng trí ép buộc Vương tử Jeta phải bán khu rừng. 

Là vị Đại vương của lãnh thổ Ấn cổ, vua ADục chỉ cúng đường trong 
Phật pháp oóo triệu tiền vàng, chỉ là một Trưởng giả như bao Trưởng giả 
khác, Ngài Cấp Cô Độc cúng dường trong Phật Pháp một tỷ tiền vàng, ai hơn 
a1 với tâm hào phóng? Điều này đã rõ. 

Cuộc đời Trưởng giả Cấp Cô Độc, vị Đại Hộ pháp buổi sơ khai của Đức 
Thế Tôn thật đời thường, là những khúc bi hùng ca. 

Tâm người Hộ pháp vĩ đại này chỉ mong đem lại an lành cho sinh chúng, 
chỉ mong mọi chúng sinh đều được hưởng nguồn ân Tam Bảo, chỉ mong 
chúng sinh đều nhận được lợi ích lớn trong khung trời Phật Đạo. 

Không cầu lợi đã đành, tâm cũng chẳắngmong danh tiếng, trải tiền vàng 
mua đất, nhưng sẵn sàng nhường vinh dự cho người khác là Vương tử Jeta. 
Nhưng hữu xạ tự nhiên hương, danh tiếng của Trưởng giả Cấp Cô Độc càng 
rạng Tỡ. 

Không từ chối người bạn chỉ vì có tên Hắc vận (Ka]akanha), không từ 
chối người bạn cho dù người ấy có giai cấp thấp kém hơn mình. 

Khi đã xác định nguồn ân Pháp vô lượng, không hề chùn bước trước 
hạnh lành bố thí, kiên định với lập trường hành Chánh pháp, không kinh sợ 
rụt rè cho dù người ấy là vị Thiên nhân có quyền lực, sẵn sàng tẩn xuất khỏi 
tư gia khi có lời phi pháp thốt ra từ nữ Thiên nhân quyền lực. 

Thật vô cùng kính phục với tâm lành siêu nhiên này. 

Không chỉ là một thương gia lanh lợi, Ngài Cấp Cô Độc còn là nhà hùng 
biện Phật Pháp. Trong cuộc luận pháp với những du sĩ nổi tiếng, đã thoát ra 


3 


những bẩy rập của những du sĩ, đồng thời khiến tất cả du sĩ phải cúi đầu, rụt 
vai, sửng sờ, Im lặng không nói nên lời trước những lý lẽ hùng hồn, hài hòa 
cùng chân lý. 

Và Đức Thế Tôn đã tán thán, đưa Trưởng giả Cấp Cô Độc là tấm gương 
hùng biện để các Tỳkhưu soi chung. 

Với trí nhạy bén, Trưởng giả Cấp Cô Độc đã hai lần thoát hỏi sự ám hại 
của nhóm du thủ cùng bọn cướp. 

Mỗi ngày ba lần đến viếng Đức Thế Tôn, mỗi lần trên tay đều có lễ phẩm 
cúng dường đến Đức Thế Tôn, các vị Tỳkhưu. Tỳkhưu trẻ cùng Sadl. 

Không những thế, Ngài Cấp Cô Độc còn tiếp độ thân tộc hữu duyên, đưa 
con trai Kal|a đi vào Thánh vức, điều này thể hiện sự am hiểu tâm lý chúng 
sinh, phối hợp với trí mãn tiệp cùng sự tin tưởng tuyệt đối với nguồn Đại trí 
vô song của Đức Thế Tôn. 

Là người được vinh dự trồng cây Bồđề trước cổng Đại Tự Kỳ Viên, một 
biểu tượng Đại giác của Đức Thế Tôn, được Đức Thế Tôn Thánh hóa qua một 
đêm thiền tịnh. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc còn thể hiện đức nhãn nại với nàng dâu ngang 
bướng SuJata, đã khinh thường cha chồng, mẹ chồng, chồng cùng những 
người nhà chồng. 

Già - bịnh - chết là điều không tránh khỏi với nhân loại. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc nhiều lần lâm trọng bịnh, nhưng Ngài không 
muốn Đức Thế Tôn phải bận tâm đến mình, chỉ cung thỉnh Ngài Sariputta 
cùng Ngài Ananda đến tư gia Giảng pháp. 

Lần cuối cùng, không thể thoát ra định luật sinh tử, mệnh chung Ngài 
Cấp Cô Độc tái sinh về cõi Tusita (Đấu Suất). 

Lập tức từ giả Thiên giới thù diệu, xuống Đại tự Kỳ Viên đánh lễ Đức 
Thế Tôn, vì e ngại rằng: “Không còn dịp đảnh lễ Đức Thế Tôn khi Ngài còn 
hiện tiền”. 

Tấm gương lành người Đại Hộ pháp Cấp Cô Độc vẫn là dấu ấn không 
nhạt nhòa trong những trang Phật sử của Đức Phật Gotama. 

Lành thay công hạnh tuyệt vời. Lành thay nguồn ân đức vô tận. 

Tùkhưu Chánh Minh cẩn bút. 


Nano Tassq Bhagauaœto Arahato Sarnmtasamrbuddhassa. 
Kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc Alaháún Chúnh Đăng Giác. 
~O0-O-O- 


Chương XVIII. Mùa hạ thứ 2 (tt). 

II- Tế độ gia chủ Anathapindika (Cấp Cô Độc). 

Đức Thế Tôn an cư mùa mưa lần thứ hai nơi kinh thành Rajagaha 
(Vương xá), Veluvana (Trúc Lâm), nơi nuôi dưỡng những con sóc), Số lượng 
Tykhưu an cư mùa mưa nơi thành Rajagaha (Vương xá) trong lần này rất 
đông, có khoảng 100 ngàn vị (8o ngàn vị dòng ThíchCa xuất gia trong lần 
Đức Thế Tôn trở lại kinh thành Kapilavatthu lần đầu tiên và 2o ngàn Tăng 
chúng có trước đó). 

Vào thời điểm này. chỗ trú ngụ chưa được Đức Thế Tôn quy định cho 
các Tỳkhưu, các Tykhưu cư ngụ ở trong rừng rậm, ở gốc cây, nơi sườn núi, 
nơi thung lũng, trong hang núi, nơi bãi tha ma, trong khu rừng thưa, nơi 
đồng trống, đống rơm... 

Vào buổi sáng, từ nơi trú ngụ như: Nơi rừng rậm, cội cây, sườn núi, 
thung lũng, bãi tha ma ... các Ngài đấp y tề chỉnh, tay cầm y bát đi vào thành 
Rajagaha khất thực với nét mặt tươi tỉnh, các quyền được thu thúc, oai nghi 
tê chỉnh, không nhìn qua nhìn lại, chỉ nhìn phía trước với khoảng cách một 
tâm (# 2m). Có một Trưởng giả ở thành RajJagaha đã đi đến công viên vào lúc 
sáng sớm, nhìn thấy các Tykhưu từ nơi này, nơi nọ đi vào thành Rajagaha 
(Vương xá) khất thực với các gương mặt tươi tỉnh, các quyền được thu nhiếp, 
các oal nghi tê chỉnh, vi Trưởng giả phát sinh tâm ngưỡng mộ, đi đến gặp các 
vị Tykhưu, thưa rằng: 

- Thưa các Ngài, tôi có thể xây dựng những trú xá cho các Ngài. Các Ngài 
có thể ngụ trong những trú xá của tôi được không? 

- Này gia chủ, các trú xá chưa được Đức Thế Tôn cho phép. 

- Thưa các Ngài, chính vì điều ấy các Ngài có thể bạch với Đức Thế Tôn 
rồi báo cho tôi hay. 

- Này gia chủ, được rồi. 

Các vị Tỳkhưu đi đến, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống nơi 
phải lẽ, đã bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn. một Trưởng giả trong thành RaJagaha (Vương xá), 
muốn xây dựng các trú xá cúng dường đến các Tykhưu. Bạch Thế Tôn, chúng 
con phải thực hành như thế nào?. 

Do nhân ấy, thuyết lên Pháp thoại rồi dạy các vị Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tykhưu, ta cho phép năm loại chỗ trú ngụ là trú xá (viharam), 
nhà một mái (addhayogam), tòa nhà dài (pasadam), khu nhà lớn 
(hammiyam) và hang động (guham). 

Các vị Tykhưu đi đến gặp vị Trưởng giả thành RaJagaha (Vương xá), nói 
rằng: 

- Này gia chủ, các trú xá đã được đức Thế Tôn cho phép. Bây giờ, gia chủ 
hãy biết là thời điểm của việc gì. 

Sau đó, vị Đại trưởng giả thành Rajagaha (Vương xá) đã cho dựng lên 
sáu mươi trú xá chỉ trong một ngày. 

Khi hoàn tất 6o trú xá, vị Trưởng giả đi đến yết kiến Đức Thế Tôn, sau 
khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Kính bạch Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn cùng với hội chúng Tỳkhưu nhận 
lời thọ thực nơi tư gia của con vào ngày mai. 


6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 3). 
5 


Đức Thế Tôn im lặng nhận lời, vị Trưởng giả biết Đức Thế Tôn đã nhận 
lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi từ giả ra về. 

Khi trải qua đêm ấy, vị Đại trưởng giả thành Rajagaha (Vương xá) đã 
bảo chuẩn bị thức ăn thượng hạng loại cứng loại mềm rồi cho thông báo giờ 
đến Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, đã đến giờ, vật thực đã chuẩn bị xong. 

Vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, và đi đến tư gia của 
Đại trưởng giả thành RãJagaha (Vương xá), sau khi đến đã ngồi xuống chỗ 
ngồi đã được sắp đặt cùng với hội chúng Tỳkhưu. 

Sau đó, vị Trưởng giả thành RaJagaha đã tự tay làm hài lòng và thỏa 
mãn hội chúng Tỳkhưu có Đức Phật đứng đầu với thức ăn thượng hạng loại 
cứng loại mềm. 

Khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong bàn tay đã rời khỏi bình bát, vị 
Trưởng giả thành RaJagaha ngồi xuống ở một bên, bạch với Đức Thế Tôn 
rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, sáu mươi trú xá này đã được con cho xây dựng vì 
mục đích phước báu, vì mục đích cõi trời. Bạch Thế Tôn, con nên thực hành 
như thế nào về những trú xá này? 

- Này gia chủ, chính vì điều ấy ngươi hãy cho thiết lập sáu mươi trú xá 
ấy dành cho hội chúng tứ phương hiện tại và vị lai 0). 

- Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. 

Sau đó, Đức Thế Tôn đã tùy hỷ với vị Trưởng giả thành Rajagaha 

(Vương xá) bằng năm kệ ngôn. 
1- SItam unham pattihanti; tato valamIganI ca. 
SarIsape ca makase; sisire cap1 vutthiyo. 
“Chúng ngăn ngừa nóng lạnh; uà các loài thú dữ. 
Các loài rắn, muỗi mòng; luôn các cơn mưa lạnh (từ nơi ấu)”. 

2- Tato vatatapo ghore; sañJato patlhaññaH. 

Lenatthañca sukhatthañca; JhayItuñca vipassitum. 

Cơn gió nóng đữ đột; sanh lên bị dột lạt (từ nơi ấu). 

Sự bố thí trú xá đến hội chúng để hành; thiền định uà ninh sát”. 
3-Viharadanam sanghassa; agsam buddhena vannitam. 

Tasma hi pandgito; poso sampassam atthamattano. 
“Đem lạt sự nương náu, đem lại sự an lạc; 
đã được chư Phật Đà, ngợi khen là tối thắng”. 
Vì thế người trí tuệ, thấu lợi ích cho mình”. 
4- Vihare karaye ramme; vasayettha bahussute. 
Tesam annañca panañca; vatthasenasanani ca. 

Dadeyya uJubhutesu, vippasannena cetasa.. 

“Cho xâu trú xá đẹp; để các bậc đa uăn, 
Có thể ngụ nơi ấu; - 
Nên cúng dường cơm nước, ụ áo, chỗ trú ngụ 
đến các chân tu ấu, có tâm tư thanh tịnh. 

5- Te tassa dhammam desenti, sabbadukkhapanudanam; 

Yam so dhammam Idhaññaya, parInibbati anasavo ti.” 

Đốn người, các uị thuuết pháp, xua mọt khổ đau; 

Người thấu pháp đời nàu, không còn ô nhiêm nữa; 

Và chứng ngộ Nípbàn”. (ĐĐ Indacanda d). 


0- Agafãnagata = agafa + anagata: đã đi đến và chưa đi đến, được dịch thoát nghĩa là hiện tại và 
vị lai. 
6 


Sau khi tùy hỷ bằng những lời kệ ấy, Đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng 
dậy và ra đi. 
Đại chúng đã nghe rằng: “Nghe nói các trú xá đã được Đức Thế Tôn 
cho phép” rồi cho xây dựng các trú xá một cách hăng hái. 
Các trú xá ấy không có cửa nên các con rắn, các con bọ cạp, và các con 
rết bò vào, các vị Tykhưu trình lên Đức Thế Tôn. 
- Này các Tykhưu, Ta cho phép (làm) cửa. 
Sau khi đục lỗ ở tường, họ đã buộc cánh cửa bằng dây leo và dây 
thừng, các con chuột và các con mối đã gặm nhấm (dây buộc). 
Các cánh cửa có dây buộc đã bị gặm nhấm rơi xuống, các vị Tỳkhưu đã 
trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. 
- Này các Tỳkhưu, Ta cho phép (làm) trụ cửa, rãnh xoay, và chốt xoay. 
Các cánh cửa không sử dụng được. ...(như trên)... 
- Này các Tỳkhưu, Ta cho phép (làm) lỗ để luồn và dây thừng để luồn 
qua. 
Các cánh cửa không đóng kín được. ...(như trên)... 
- Này các Tỳ khưu, Ta cho phép (làm) tay nắm, chốt gài, định khóa chốt, 
chốt phụ. 
Vào lúc bấy giờ, các Tykhưu không thể khóa cửa được, các vị đã trình 
sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. 
- Này các Tykhưu, Ta cho phép (làm) lỗ khóa. Có ba loại khóa: khóa 
bằng đồng, khóa bằng gõ, khóa bằng sừng. 
Khi các vị mở cửa đi vào trong, các trú xá không được an toàn, các vị 
đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. 
- Này các Tykhưu, Ta cho phép (làm) then cài, định khóa chốt. 
Vào lúc bấy giờ, các trú xá được lợp cỏ nên lạnh lẽo vào mùa lạnh, nóng 
nực vào mùa nóng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. 
- Này các Tykhưu, Ta cho phép che kín mái, tô vữa bên trong và bên 
ngoài. 
Vào lúc bấy giờ, các trú xá không có cửa sổ nên không tốt cho mắt và có 
mùi hôi, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. 
- Này các Tỳkhưu, Ta cho phép ba loại cửa sổ: cửa sổ chấn song ngang, 
cửa sổ gắn lưới, cửa sổ chấn song dọc. 
Các con sóc và dơi đi vào do các khe hở ở cửa sổ, các vị đã trình sự việc 
ấy lên Đức Thế Tôn. 
- Này các Tykhưu, Ta cho phép (làm) màn che cửa sổ. 
Các con sóc và dơi đi vào do các khe hở của màn che. ...(như trên)... 
- Này các Tykhưu, Ta cho phép (làm) cánh cửa sổ, tấm chắn cửa sổ....(). 
VỊ Trưởng giả thành RaJagaha (Vương xá) này, vốn là thân quyến của 
Trưởng giả Anathapindika (Cấp Cô Độc). VỊ Trưởng giả thành RaJagaha cưới 
em gái của Trưởng giả Cấp Cô Độc, ngược lại Trưởng giả Cấp Cô Độc cưới em 
gái vị Trưởng giá thành RaJagaha làm vợ. 
Khi hàng hóa ở kinh thành RaJagaha (Vương xá) giá thấp hơn so với giá 
ở kinh thành Savatthi (XáVệ), Trưởng giả thành Rajagaha thu mua số hàng 
hóa ấy, chất đầy 5oo cổ xe mang đến kinh thành Savatthi bán. Khi còn cách 
kinh thành Savatthi một dotuần, Trưởng giả thành Rajagaha báo tin cho 
Trưởng giả Cấp Cô Độc biết và Trưởng giả Cấp Cô Độc thu xếp chỗ trú ngụ 
cùng nơi chứa hàng hóa, tiếp rước người anh vợ cũng là em rễ của mình thật 
chu đáo. Nếu nơi kinh thành Savatthi có người mua hàng hóa, ông bán ngay 


6)~- Xem ÐÐ Indacanda (d). Luật Tiểu phẩm II. Số 1o8 — 207. 
z 


số hàng hóa ấy, nếu chưa tìm được người mua, ông gửi số hàng hóa ở nhà 
người em gái mình rồi trở về kinh thành Rajagaha. 

Tương tự như thế đối với Trưởng giả Cấp Cô Độc. 

Khi mãn mùa an cư, Đức Thế Tôn làm lễ Tự tứ (Pavarana) xong, Ngài đi 
đến SItavana (rừng Mát) trú ngụ©®, 

Trưởng giả Anathapindika (Cấp Cô Độc) cho chất đầy hàng hóa trên 50O 
cổ xe, đi đến thành RaJagaha buôn bán. Khi còn cách kinh thành Rajagaha 
khoảng một dotuần, Trưởng giả Cấp Cô Độc gửi thư báo cho Trưởng giả 
thành Rajagaha biết (như những lần trước). 

Cũng trong ngày hôm ấy, vị Trưởng giả thành Rajagaha đi đến yết kiến 
Đức Thế Tôn nơi rừng SIta, sau khi nghe pháp thoại từ Đức Thế Tôn đã hoan 
hỷ với Pháp thoại, vị Trưởng giả thành RaJagaha thỉnh Đức Thế Tôn cùng hội 
chúng Tỳkhưu đến thọ thực nơi tư gia của ông vào ngày mai. Do vậy, vị 
Trưởng giả thành Rajagaha không quan tâm nhiều đến tin Trưởng giả Cấp 
Cô Độc đến thành RaJagaha. 

Trưởng giả thành RaJagaha bận rộn sắp xếp vật thực và lễ vật để cúng 
dường đến Đức Phật và Tăng chúng vào ngày mai, sai bảo nhóm gia nhân và 
những người làm công rằng: 

- Này các người, các người phải thức dậy thật sớm, nấu cháo, nấu thức 
ăn, chuẩn bị các món canh, chuẩn bị các món ăn ngon. 

Trưởng giả Anathapindika (Cấp Cô Độc) đi vào thành Rajagaha với ý 
nghĩ rằng: “Một sự tiếp rước lớn đang chờ đợi ta như những lần trước”. 
Nhưng Trưởng giả Cấp Cô Độc không thấy có cuộc tiếp rước nào cả, ngay khi 
ông đến trước cửa tư gia của Trưởng giả thành Rajagaha, thậm chí ông vào 
bên trong nhà của Trưởng giả thành Rajagaha cũng không nhận được sự tiếp 
đón nồng hậu của gia chủ như: “Thưa Trưởng giả thành Savatthi (XáVệ), 
Ngài có được an lạc chăng? Gia tộc của Ngài có được an vui chắng?...”. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc chỉ nhận được những lời chào hỏi thường tình, 
rồi thấy vị Trưởng giả thành Rajagaha tất bật trong công việc, sai bảo nhóm 
gia nhân cùng với những người lảm công rằng: “Các người hãy làm điều này, 
hãy làm như vầy ...”. 

Khi ấy, Trưởng giá Anathapindika đã khởi ý rằng: 

“Trước đâu mỗi khi ta đến, gia chủ nàu bỏ hết mọi công uiệc uà đã trò 
chuuện uới mình ta thôi. Sao hôm nau ông ta có uẻ khẩn trương đã sai bảo 
nhóm gia nhân cùng uới những người làm công rằng: “Nàu các người, 
chính uì utệc ấu các người phải thức “dậu thật sớm, nấu cháo, nấu thức ăn, 
chuẩn bị các món canh, chuẩn bị các món ăn ngon”. 

Không lễ uào ngàu mai gia chủ nàu có đám rước dâu (quaha), ha là 
có đám đưa dâu (uừahq), haụ là sắp xếp cho buổi đại lễ cúng tế, haụ là có 
mời thỉnh Đức uua Seniua Bimbisara xứ Magadha cùng uới đột quân 
bình?” 

Sau khi sắp xếp, sai bảo những gia nhân và các người làm công xong, vị 
Trưởng giả thành RaJagaha đi đến gặp Trưởng giả Cấp Cô Độc, sau khi chào 
hỏi Trưởng giả Cấp Cô Độc, Trưởng giả thành RaJagaha ngồi xuống một bên. 

Trưởng giả Anathapindika (Cấp Cô Độc) đã nói với Trưởng giả thành 
Rajagaha đang ngồi một bên rằng: 

- Này gia chủ, trước đây mỗi khi ta đến, ông bỏ hết mọi công việc và đã 
trò chuyện với mình ta thôi. Sao hôm nay ông có vẻ khẩn trương đã sai bảo 
nhóm gia nhân và các người làm công rằng: 


6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 3). 
8 


“Nàu các người, các người phải thức dậu thật sớm, nấu cháo, nấu 
thức ăn, chuẩn b† các món canh, chuẩn bị các món ăn ngorni”. 

Này gia chủ, không lẽ vào ngày mai ông có đám rước dâu, hay là có đám 
đưa dâu, hay là sắp xếp cho buổi đại lễ cúng tế, hay là có mời thỉnh Đức vua 
Seniya Bimbisara xứ Magadha cùng với đội quân binh? 

- Này gia chủ, không phải tôi có đám rước dâu, cũng không có đám đưa 
dâu, cũng không có mời thỉnh Đức vua Seniya Bimbisara xứ Magadha cùng 
với đội quân binh, nhưng mà tôi sắp xếp cho buổi đại lễ cúng dường đến Hội 
chúng có Đức Phật đứng đầu vào ngày mai. 

- Này gia chủ, có phải ngươi nói: “Đức Phật”? 

- Này gia chủ, đúng vậy, tôi nói là: “Đức Phật.” 

- Này gia chủ, có phải ngươi nói: “Đức Phật”? 

- Này gia chủ, đúng vậy, tôi nói là: “Đức Phật.” 

- Này gia chủ, có phải ngươi nói: “Đức Phật”? 

- Này gia chủ, đúng vậy, tôi nói là: “Đức Phật.” 

- Này gia chủ, cái âm này thật khó được nghe ở thế gian, đó là từ: “Đức 
Phật”. Này gia chủ, vào giờ này ta có thể đi đến để diện kiến Đức Thế Tôn, 
bậc ALaHán Chánh Đẳng Giác không vậy?. 

- Này gia chủ, không phải lúc rồi; giờ này không thể đi đến diện kiến 
Đức Thế Tôn, bậc ALaHán Chánh Đẳng Giác đâu. Để đến sáng sớm ngày 
mai, gia chủ sẽ đi đến để diện kiến Ngài vậy. 

Giỏi thích. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc được nghe âm vận “Buddho” thốt ra từ tâm 
thành kính của Trưởng giả thành RaJagaha, toàn thân Trưởng giả 
Anathapindika phát sinh năm loại hỷ (piti) là: Tiểu hỷ (khuddakaprti), Sátna 
hỷ (khanikapiti), quang hỷ ( okkantipTt), hải triều hỷ (ubbegapIti)® và sung 
mãn hỷ (pharanapItl). 

Năm loại hỷ này phát sinh từ đầu lan tỏa đến chân, rồi từ chân lan tỏa 
lân đến đầu, nên Trưởng giả Cấp Cô Độc đã hỏi ba lần như vậy và cả ba lần 
ông đều được trả lời là “ Buddho (Đức Phật)”. 

Khi Trưởng giả Cấp Cô Độc ngỏ ý muốn đến yết kiến và đảnh lễ Đức Thế 
Tôn, Trưởng giả thành RaJagaha suy nghĩ: 

“Nơi Đức Thế Tôn trú ngụ rất thanh vắng, nằm gần tha ma mộ địa. Giờ 
này đã chiều tối, thật khó có thể đến yết kiến Đức Thế Tôn vào giờ này, tựa 
như khó có thể đến gần con rắn độc”. 

Do vậy, Trưởng giả thành Rajagaha khuyên Trưởng giả Cấp Cô Độc hãy 
đợi sáng mai, vì đi trong đêm nơi bãi tha ma có rất nhiều nguy hiểm đến tính 
mạng. 

Nghe vậy, Trưởng giả Cấp Cô Độc suy nghĩ: “Ta chỉ có thể đảnh lễ Đức 
Thế Tôn, bậc ALaHán Chánh Đăng Giác vào ngày mai”. Và Trưởng giả Cấp 
Cô Độc đi ngủ, không nghĩ ngợi gì khác ngoài Hồng danh Buddho. 

Từ lúc nghe được danh từ Buddho, tâm tư Trưởng giả Cấp Cô Độc không 
còn vui thích với bất cứ điều gì, không nghĩ đến số hàng hóa mà ông mang 
đến thành Rajagaha để bán, cũng không lưu tâm đến những người phục vụ, 
không màng đến buổi ăn tối đầy những loại vật thực thượng vi. 

Trưởng giả đi đến lầu 7, nằm vào chiếc giường sang trọng lộng lẫy, tâm 
tư cứ niệm tưởng danh hiệu Buddho, Buddho cho đến khi ngủ thiếp. 

Khi canh đầu của đêm trôi qua, Trưởng giả Cấp Cô Độc thức giấc. 
Trưởng giả lại niệm tưởng Hồng danh Buddho, Buddho, niềm tịnh tín với Ân 


@- Ubbegaprfi. Là loại hỷ như sóng biển đánh tạt vào bờ, khiến hành giả có cảm giác thân không 
được vững, lắc lư giống như đang bị sóng biển đánh vào. Loại hỷ này được dịch là ba hủ. 


9 


đức Phật của Trưởng giả Cấp Cô Độc trở nên vững mạnh (balavasaddha), 
khiến thân Trưởng giả phát hào quang do phi lạc sinh ra, tựa như có ngàn cây 
đèn được thắp sang, hay như mặt trời hoặc mặt trăng rực sáng giữa không 
trung, xua tan mọi bóng tối. Trưởng giả Cấp Cô Độc suy nghĩ: “Ta đã lơ đãng, 
không chú ý đến thời gian. Mặt trời đã mọc, bình minh đã đến rồi”. Trưởng 
giả thì thầm như vậy rồi bước ra khỏi giường. 

Khi mở cửa lầu 7 đi ra, Trưởng giả thấy mặt trăng vẫn treo lơ lửng giữa 
hư không, Trưởng giả nhận ra rằng: “Ô ! mới trải qua canh đầu của đêm thôi. 
Còn hai canh nữa”. 

Trưởng giả quay trở lại giường ngủ, nằm trên giường niệm tưởng ân Đức 
Phật rồi ngủ thiếp. 

Vào cuối canh hai của đêm, Trưởng giả Cấp Cô Độc lại thức giấc, diễn 
tiến giống như lần trước. 

Gần cuối canh ba của đêm, trước khi bình minh ló dạng, Trưởng giả Cấp 
Cô Độc thức giấc. Khi bước ra cửa phòng ngủ của lầu 7, Trưởng giả đi dọc 
theo hành lang, đến cửa chính của lầu 7 ông thấy cửa chính đã mở, lần theo 
xuống lầu sáu, cửa chính cũng đã mở sẵn, cứ thế Trưởng giả đến tầng cuối rồi 
ra khỏi lâu đài đi dọc theo đường chính của kinh thành RaJagaha. 

Khi Trưởng giả Anathapindika đi đến cổng thành Rajagaha, cổng thành 
có tên là S1vaka, các vị Thánh chư thiên bảo vệ cổng thành suy nghĩ: “Trưởng 
giả này muốn đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và nghe từ Đức Thế Tôn. Sau khi 
nghe Pháp, Trưởng giả này sẽ chứng Thánh quả Dự Lưu và sẽ trở thành nam 
cư sĩ tối thắng của Đức Thế Tôn về hạnh phục vụ Tam Bảo, Trưởng giả Cấp 
Cô Độc này sẽ xây dựng Jetavanavihara (Đại tự Kỳ Viên), đó là nơi tiếp đón 
chư Thánh Tăng từ bốn phương hội về. Thật không thích hợp để cổng thành 
đóng lại, ngăn cản bước tiến của vị Trưởng giả này”. 

Các vị Thánh chư thiên đã mở cổng thành Rajagaha (Vương xá) và 
Trưởng giả Cấp Cô Độc thong dong ra khỏi thành RaJagaha. 

Khi ra khỏi thành RaJagaha, hào quang từ thân của Trưởng giả đang 
chiếu sáng rực chợt biến mất, bóng tối hiện ra bao trùm cảnh vật, sự sợ hãi 
phát sinh trong tâm của Trưởng giả, ông muốn quay trở lại lâu đài của mình. 

Vì sao uậu? Vì rằng: Kinh thành Rajagaha là nơi có rất nhiều bộ tộc 
sinh sống, nội thành có oo triệu dân, ngoại thành có oo triệu dân sinh sống, 
tổng cộng kinh thành Rajagaha có 18o triệu dân. 

Các cổng thành được đóng lại khi hoàng hôn buông xuống, trong đêm có 
những người mệnh chung vào giờ xấu theo quan điểm của bộ tộc, thân quyến 
của người này sẽ mang xác người chết đến những bờ tường thành, ném xác 
chết ra khỏi tường thành ở quanh cổng thành. 

Khi Trưởng giả Cấp Cô Độc ra khỏi cổng thành Rajagaha, ông vô tình 
đạp phải một xác chết còn tươi, rồi lại đạp phải một xác chết khác; khi ấy 
những loài ruồi nhặng đang bám vào xác chết bay lên, tạo ra một âm thanh 
ghê rợn trong đêm, đồng thời mùi tử khí bốc lên từ những xác chết xông vào 
mũi Trưởng giả. 

Do vậy, tâm Trưởng giả phát sinh kinh sợ, niềm tịnh tín từ ân đức Phật 
bị lui sụt, nên hào quang từ thân của Trưởng giả phát sinh từ hỷ lạc chợt biến 
mất. Khi hào quang biến mất, bóng tối ập đến khiến tâm Trưởng giả càng 
kinh sợ khiến lông tóc dựng ngược, vì thế ông muốn quay về tòa lâu đài. 

VỊ Dạxoa thiên là SI1vaka muốn động viên Trưởng giả Cấp Cô Độc can 
đảm lên, tiếp tục đi đến Sitavana đảnh lễ Đức Thế Tôn, nên đi đến gần 
Trưởng giả Cấp Cô Độc nhưng không hiện hình, nói lên kệ ngôn rằng: 

Satam hatth1 satam assa; satam assatarIiratha. 

Satam kaññasahassan1l; amukkamanikundala. 


10 


Ekassa padavItHharassa, kalam nagghanti solasim. 
Trăm oi (0à) trăm ngựa;trăm xe kéo bởi lừa. 

Trăm ngàn cô thiếu nữ; điểm trang ngọc, hoa tai. 

Mười sáu lần như thế; không bằng một bước đi. 

Abhikkama gahapati abhikkama gahapati; 

Abhikkantam te seyyo no patikkanta”nti. 

“Nàu gĩa chủ hãu bước tới, nàu gia chủ hãấu Dước tới. 

Việc bước tới thì tốt đẹp cho người; 

không có uiệc quqU lui”(ĐĐ Indacanda d). 

Nghe tiếng Dạxoa SIvaka sách tấn, Trưởng giả Cấp Cô Độc suy nghĩ: 

“Ta nghĩ nơi đây ta cô độc một mình, nhưng rõ ràng ta có những bạn 
đồng hành là những vị Thiên nhân. Vậy tại sao ta phải sợ hãi?”. 

Tâm Trưởng giả Cấp Cô Độc trở nên can đảm và tự tin, ông niệm tưởng 
đến ân đức Phật và hào quang lại tỏa ra từ thân xua ta bóng tối, nỗi kinh 
hoàng được xua tan và ông tiếp tục tiến về SItavana (rừng Mát). 

Khi Trưởng giả Anathapindika (Cấp Cô Độc) bước đi trên đường xuyên 
qua bãi tha ma, con đường này có nhiều kinh hãi tạo ra từ những dạxoa hay 
những con chó rừng, chó nhà... chúng đang tìm ăn những thây ma. Trên con 
đường này những thây ma đủ dạng đang nằm ngổn ngang, có nhiều thây ma 
mất đầu, mất tay, mất chân, mất gan ruột... 

Những tiếng hú của những con chó rừng, tiếng sủa những con chó nhà, 
tiếng rít của loài chim ăm đêm, tiếng gió hú ... quyện vào nhau, tạo thành 
những âm thanh ghê rợn, khiến tâm Trưởng giả Cấp Cô Độc chợt rúng động, 
hào quang từ thân của ông chợt biến mất, bóng tối tràn đến và Trưởng giả 
Cấp Cô Độc lại rủn chí muốn quay về. Dạxoa S1vaka lại đi đến gần ông nói lên 
kệ ngôn trên để khích lệ sách tấn Trưởng giả Cấp Cô Độc. 

Và Trưởng giả lấy lại can đảm, niệm tưởng ân đức Phật, hào quang lại 
xuất hiện, Trưởng giả tiếp tục tiến bước. 

Khi vượt qua bãi tha ma đi vào rừng SIta, cảnh vật âm u ghê rợn của 
khhu rừng cùng với những tiếng kêu, gầm của những loài thú dữ khiến tâm 
của Trưởng giả dao động, hào quang lại mất. 

Dạxoa S1vaka lại đi đến gần Trưởng giả, không hiện hình, nói lên lời kệ 
rằng: 

Satam hatth1 satam assa; satam assatarIratha. 

Satam kaññasahassanil; amukkamanikundala. 

Ekassa padavIrtHharassa, kalam nagghanti solasim. 

Trăm uo1( 0à) trăm ngựa; trăm xe kéo bởi lừa. 

Trăm ngàn cô thiếu nữ; điểm trang ngọc, hoa tai. 

Mười sáu lần như thế; không bằng một bước đi. 

Abhikkama gahapati abhikkama gahapati; 

Abhikkantam te seyyo no patikkanta”nLi. 

“Nàu gĩa chủ hãu bước tới, nàu gia chủ hấu Dước tới. 

Việc bước tới thì tốt đẹp cho người; 

không có uiệc qua lut”(ĐĐ Indacanda dịch). 

Thế là Trưởng giả Cấp Cô Độc lại vững tâm tiến bước đi đến nơi Đức Thế 
Tôn trú ngụ. 

Khi trên đường tiến đến nơi cư ngụ của Đức Thế Tôn, một tư tưởng sau 
đây nảy sinh trong tâm Trưởng giả Cấp Cô Độc như sau: “Trong thế gian này, 
những tôn chủ như Purana Kassapa... tự cho mình là Bậc Toàn Giác, làm sao 
ta có thể biết Đức Thế Tôn mà ta sắp diện kiến là Bậc Toàn giác đây?”. 

Rồi một ý nghĩ khác phát sinh đến cho Trưởng giả Cấp Cô Độc rằng: 
“Mọi người đều gọi ta là Trưởng giả Anathapindika (Cấp Cô Độc) do tính hào 


11 


sảng của ta, thường giúp đỡ, cứ trợ những người nghèo khổ, đơn chiếc. 
Nhưng tên do cha mẹ đặt cho ta là Sudatta không ai biết ngoại trừ chính ta. 
Nếu Đức Thế Tôn là Bậc Chánh Giác, Ngài sẽ không gọi ta là Anathapindika, 
Ngài sẽ gọi ta là Sudatta”. 

Vào lúc bấy giờ, sau khi thức dậy vào canh cuối của đêm, Đức Thế Tôn đi 
kinh hành ở ngoài trời. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy gia chủ Cấp Cô Độc ấy từ 
xa đang đi lại, với tâm mình Đức Thế Tôn thấu rõ những gì đang khởi lên 
trong tâm của Trưởng giả Cấp Cô Độc. 

Đức Thế Tôn rời khỏi con đường kinh hành đi đến ngồi ở chỗ ngồi được 
sắp đặt sẵn. Sau khi ngồi xuống, Đức Thế Tôn gọi Trưởng giả Cấp Cô Độc 
rằng: “Này Sudatta, hãy đến đây”. 

Nghe Đức Thế Tôn gọi, Trưởng giả Cấp Cô Độc suy nghĩ rằng: “Đức Thế 
Tôn đã gọi ta bằng tên” nên đã mừng rỡ, phấn chấn đi đến gần Đức Thế Tôn. 

Sau khi đến đã quỳ xuống đê đầu ở hai bàn chân của đức Thế tôn và đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: 

- Bạch Thế Tôn, chắc hắn rằng Đức Thế Tôn đã nghỉ ngơi được an lạc? 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

Sabbada ve sukham setI; brahmano parinIbbuto. 

Yo na limpati kamesu; sItibhuto nirupadhiI. 

“Luôn nghỉ ngơi an lạc, Bậc Phạm hạnh diệt tất cả. 

Người không uướng dục lạc; an tịnh không chấp thủ”. 

Sabba asattiyo chetva; vineyya hadaye daram. 

Upasanto sukham seti, santim pappuyya cetasa”tI. 

Đã điều phục tất cả; các nổi khổ nơi tâm. 

Nằm an lạc, tỉnh lặng; tâm chứng đạt tịch tịnh”). 

Sau đó, Đức Thế Tôn thuyết Pháp theo thứ lớp đến Trưởng giả Cấp Cô 
Độc. Tức là Ngài giảng giải về bố thí (danakatha), về giới cấm (silakatha), về 
cối trời (saggakatha), sự ô nhiễm hạ liệt tai hại của các dục (kamanam 
adInavam okaram samkilesam) và lợi ích của việc xuất ly (nekkhamme 
anIisamsam)). 

Khi Đức Thế Tôn biết được tâm của Trưởng Cấp Cô Độc đã sẵn sàng, dễ 
uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tỉnh lặng, Ngài thuyết lên 
bài Pháp được Chư Phật khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo), 

Giống như tấm vải sạch chưa bị vết nhơ có thể nhuộm màu một cách 
trọn vẹn; tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không nhiễm bụi 
trần, không vết nhơ đã sinh khởi đến Trưởng giả Cấp Cô Độc: “Điều gì có 
bản tính được sanh lên, toàn bộ điều ấu đều có bản tính hoại diệt”. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc chứng Thánh quả Dự Lưu. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, thật là tuyệt vời! Bạch Đức Thế Tôn, thật là tuyệt 
vời! Bạch Thế Tôn, như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã 
bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, mang ánh sáng vào bóng tối để “Những 
người có mắt sẽ nhìn thấu được các hình dáng”. Tương tự như thế, Pháp đã 
được Đức Thế Tôn giảng rõ bằng nhiều phương tiện. 

Bạch Thế Tôn, con xin quy ngưỡng Đức Thế Tôn, Giáo Pháp và Tăng 
chúng. Xin Đức Thế Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã quy ngưỡng Tam Bảo 
kể từ hôm nay cho đến trọn đời. 


@)~ S.1. 210. 
®)- Dukkham, samudauam, nirodham, maggam tức là Khổ, Nguyên nhân sanh khởi, NÑípBàn, Đạo 
Lộ dẫn đến Nípbàn. 


12 


Bạch Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn và hội chúng Tykhưu nhận lời thọ thực 
nơi nhà con vào ngày mai. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Trưởng giả Cấp Cô Độc hiểu được sự 
nhận lời của Đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, 
hướng vai phải nhiễu quanh Đức Thế Tôn, rồi ra đi. 

1- Từ chối trợ giúp tài chánh. 

Tin Trưởng giả Cấp Cô Độc thỉnh được Đức Thế Tôn cùng hội chúng 
Tykhưu thọ thực vào ngày mai nhanh chóng lan rộng khắp kinh thành 
Rajagaha, vị Trưởng giá thành RaJagaha đã nói với Trưởng giả 
Anathapindika rằng: 

- Thưa Trưởng giả Anathapindli, được nghe Trưởng giả thỉnh được Đức 
Thế Tôn cùng Hội chúng Tỳkhưu thọ thực vào ngày mai. Trưởng giả hiện là 
khách vãng lai của kinh thành Rajagaha, tôi sẽ giúp tài chánh đến Trưởng giả 
để thực hiện buổi lễ cúng dường vật thực vào ngày mai vậy. 

- Này Trưởng giả, tôi có đủ tài chánh; với số tài chánh ấy tôi sẽ thực hiện 
buổi cúng dường vật thực đến Đức Phật cùng Tăng chúng vào ngày mai. 

Các thương nhân trong kinh thành RaJagaha được tin: “Trưởng giả Cấp 
Cô Độc cúng dường vật thực đến Đức Phật và Tăng chúng vào ngày mai”, các 
thương nhân ấy đi đến gặp Trưởng giả Cấp Cô Độc, nói rằng: 

- Thưa Trưởng giả, được biết Trưởng giả có cúng dường vật thực đến 
Đức Thế Tôn cùng Hội chúng Tăng vào ngày mai. Trưởng giả là khách vãng 
lai của kinh thành này, chúng tôi xin được hùn phước tài chánh với Trưởng 
giả vậy. 

- Thưa các vị Thương nhân, tôi có đủ tài chánh; với số tài chánh ấy tôi sẽ 
thực hiện buổi cúng dường vật thực đến Đức Phật cùng Tăng chúng vào ngày 
mai. 

VỊ Đại thần cai quản kinh thành Rajagaha đã nghe rằng: “Nghe nói gia 
chủ Cấp Cô Độc đã thỉnh mời hội chúng có đức Phật đứng đũu uào ngàu 
ma. VỊ Đại thần ấy đã nói vớïTrưởng giả Cấp Cô Độc rằng: 

- Này Trưởng giả, nghe nói ông đã thỉnh mời hội chúng có đức Phật 
đứng đầu vào ngày mai và ông lại là khách vãng lai. Này Trưởng giả, ta sẽ cho 
ông tài chánh; nhờ đó ông có thể thực hiện buổi cúng dường vật thực đến 
Đức Thế Tôn và Tăng chúng vào ngày mai. 

- Thưa Ngài, tôi có đủ tài chánh; với số tài chánh ấy tôi sẽ thực hiện buổi 
cúng dường vật thực đến Đức Phật cùng Tăng chúng vào ngày mai. 

Đức vua Seniya Bimbisara (BìnhSa) vị lãnh tự xứ Magadha (MaKiệtĐà) 
được nghe rằng: “Nghe nói Trưởng giả Cấp Cô Độc đã thỉnh mời hột chúng 
có đức Phật đứng đầu uào ngàu moi.” Khi ấy, Đức vua Seniya Bimbisara, vị 
lãnh tụ xứ Magadha cho mời Trưởng giả Cấp Cô Độc đến Hoàng cung, nói 
rằng: 

- Này Trưởng giả, nghe nói ngươi đã thỉnh mời hội chúng có đức Phật 
đứng đầu vào ngày mai và ngươi lại là khách vãng lai. Này Trưởng giả, Ta sẽ 
giúp ngươi tài chánh; nhờ đó ngươi có thể thực hiện buổi cúng dường vật 
thực đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng vào ngày mai. 

- Thưa Đại vương, con có đủ tài chánh; với số tài chánh ấy con sẽ thực 
hiện buổi buổi cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn và Tăng chúng vào 
ngày mai. 

Sau đó, khi trải qua đêm ấy gia chủ Cấp Cô Độc đã cho chuẩn bị sẵn 
sàng thức ăn thượng hạng loại cứng loại mềm tại tư gia vị Trưởng giả thành 
Rajagaha, rồi cho thông báo giờ đến Đức Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. 


13 


Khi ấy vào buổi sáng, Đức Thế Tôn vận mặc y phục chỉnh tề, tay cầm y 
bát, đi đến tư gia của vị Trưởng giả thành RaJagaha, sau khi đến Đức Thế Tôn 
ngồi vào chỗ được soạn sẵn cùng với hội chúng Tykhưu. 

Sau đó, Trưởng giả Cấp Cô Độc đã tự tay làm hài lòng và thỏa mãn hội 
chúng Tỳkhưu có Đức Phật đứng đầu với thức ăn thượng hạng loại cứng loại 
mềm. 

Khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong bàn tay đã rời khỏi bình bát, Trưởng 
giả Cấp Cô Độc đã ngồi xuống ở một bên, bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn nhận lời con về việc an cư mùa mưa tại 
thành Savatthi (XáVệ) cùng với hội chúng Tỳkhưu. 

- Này gia chủ, các Đấng Như Lai chỉ thỏa thích ở trú xứ thanh vắng. 

- Bạch Thế Tôn, con đã biết rõ. Bạch Thiện Thệ, con đã biết rõ. 

Sau đó, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho gia chủ Cấp Cô Độc bằng bài Pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra đi. 

2-Xâu dựng những tự uiện tạm thời. 

Vào lúc bấy giờ, Trưởng giả Anathapindika (Cấp Cô Độc) có nhiều bạn 
bè, có nhiều cộng sự, có lời nói uy tín. Khi Trưởng giả Cấp Cô Độc hoàn tất 
công việc cần làm ở thành Rajagaha đã ra đi trở về thành Savatthi. 

Trên đường đi gia chủ Cấp Cô Độc đã bảo với dân chúng rằng: 

- Quý vị ơi, hãy xây dựng các tu viện, hãy cho thiết lập các trú xá, hãy 
chuẩn bị các vật cúng dường. Giờ đây, đức Phật đã xuất hiện ở trên đời. Và 
Đức Thế Tôn ấy được tôi thỉnh mời sẽ ngự đến kinh thành Savatthi (XáVệ) 
bằng con đường này. 

Đáp lại lời kêu gọi của Trưởng giả Cấp Cô Độc (Cấp Cô Độc), các thương 
nhân trong đoàn, những người ban cùng nhau xây dựng những trú xá tạm 
thời để cúng dường đến Đức Phật và Tăng chúng. Mọi chi phí xây dựng trú xá 
là từ tiền riêng của những người này, không nhận tiền từ Trưởng giả 
Anathapindika, những người có thu nhập kém thì đóng góp bằng công sức 
xây dựng. 

Từ thành Rajagaha đến kinh thành Savatthi dài 45 dotuần, cứ mỗi do 
tuần là một trú xá. Trưởng giả Anathapindika để lại 1o ngàn đồng vàng cho 
mỗi trú xá để bố thí lương thực, như vậy Trưởng giả Anathapindika đã bỏ ra 
450 ngàn tiền vàng để chu cấp lương thực cho 45 trú xá nhằm vào mục đích 
bố thí, cúng dường. 

A- Trưởng giả Anathaptidtkda tìm đất xâu dựng Tự uiện. 

1- Đấu trí đề mua đất. 

Khi về đến kinh thành Savatthi (XáVệ), Trưởng giả Cấp Cô Độc đi xem 
xét quanh thành Savatthi (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn nên ngụ ở nơi nào đâu? 
Đối uới Ngài, chỗ ấu không nên xa làng mạc lắm, cũng không quá gần, 
thuận tiện cho uiệc tới lui, dân chúng có thể đi đến khi nào có ước nuối, 
ban ngàu không đông đảo, ban đêm ít tiếng động, không nhiêu gió, tách 
biệt uới dân chúng, thích hợp cho uiệc thiên tịnh”. 

(Tức là khu đất để kiến tạo một Đại tự ấy phải có đủ 5 điều kiện: 

- Không quá xa thành phố. 

- Không quá gần thành phố. 

- Có đường giao thông thuận tiện. 

- Mọi người có thể đến bất cứ lúc nào, khi có hữu sự. 

- Không bị ảnh hưởng tiếng náo động từ phố chợ hay những thú vui náo 
nhiệt từ năm loại dục lạc). 

Trưởng giả Cấp Cô Độc nhìn thấy khu rừng của Vương tử Jeta không xa 
làng mạc lắm, cũng không quá gần, thuận tiện cho việc tới lui, dân chúng có 


14 


thể đi đến khi nào có ước muốn, ban ngày không đông đảo, ban đêm ít tiếng 
động, không nhiều gió, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc đi đến gặp Vương tử Jeta, thưa với Vương tử 
Jeta rằng: 

- Thưa Vương tử, hãy cho tôi khu rừng để xây dựng một Đại tự. 

- Này gia chủ, khu rừng không thể cho mặc dù với việc trải ra những 
đồng vàng lấp đầy khu vườn. 

- Như vậy, thưa Vương tử Jeta, khu rừng đã được bán. 

- Này gia chủ, khu rừng chưa được bán. 

Sự việc đưa đến các vị Đại thần xử án rằng: 

- (Khu rừng) đã được bán hay chưa được bán? 

Các viên quan đại thần xử án đã nói như vầy: 

- Thưa Vương tử, bởi vì giá cả đã được Ngài quy định nên khu rừng đã 
được bán. 

(Lưu ý. Nếu Vương tử Jjeta nói rằng: “Ta không thể bán khu rừng, cho 
dù ngươi có trải vàng lấp đầy cả mặt đất”, xem như khu rừng chưa định giá. 

Nhưng vì Vương tử Jeta nói rằng: “Fa không thể cho mặc dù với việc 
trải ra những đồng vàng lấp đầy khu rừng”, xem như khu rừng đã được bán 
với giá cắt cổ là trải vàng khắp cả mặt đất của khu rừng. 

Hàm ý là: Vương tử Jeta muốn nói: “Ta không thể cho khu rừng, chỉ có 
thể bám khu rừng với giá trải vàng khắp mặt đất”. 

Đây là sự lắt léo trong ngôn từ, rất tinh tế, phải có nhiều trí suy gãm mới 
hiểu thấu đáo. 

Thật ra Vương tử Jeta không có ý định bán khu rừng, chỉ có lời thách 
thức mà thôi, nên vô tình nói rằng: “Ta không thể cho mặc dù ... đã không 
cho thì chỉ bán với giá như thế. 

Vì rằng: “Nếu đã cho” thì bên nhận không phải tốn kém chi cả; nhưng 
đã có sự tốn kém thì sự nhận trở thành sự rmnua và uật cho trở thành ật 
bám; người cho trở thành người bán, người nhận trở thành người rnug). 

2- Mua đất. 

Sau khi thắng kiện, Trưởng giả Cấp Cô Độc cho chở tiền vàng lại bằng 
các xe kéo và cho trải tiền vàng ra ở Jetavana (khu rừng (của) Jeta), đối với 
những chỗ không thể lấp tiền vàng lên được như những gốc cây, ao hồ ... 
người ta đo diện tích những khoảng ấy rồi trải tiền vàng chồng lên nơi có 
diện tích bằng với diện tích những khoảng không thể trải viềng vàng ấy0!), 

Tổng cộng Trưởng giả Cấp Cô Độc cho trải hết 180 triệu tiền vàng. 

Tiền vàng chở lại một lần mang đến khu rừng Jeta trên những cổ xe, còn 
thiếu cho khoảng trống, nơi dự kiến là cổng ra vào Đại tự. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc đã bảo những người hầu rằng: 

- Này các người, hãy đi, hãy đem tiền vàng lại. Chúng ta sẽ trải lên 
khoảng trống này, khoảng trống này được xây dựng làm lối đi có cổng vòm. 

Vương tử Jeta thấy nét mặt Trưởng giả Cấp Cô Độc càng rạng rỡ khi 
thấy những cổ xe tải vàng đến, số lượng tiền vàng lớn đã trải lên mặt đất 
không làm Trưởng giả xót xa, trái lại càng khiến tâm Trưởng giả hân hoan. 

Vương tử Jeta đã khởi ý nghĩ rằng: “Theo như cách của Trưởng giả nàu 
hụ sinh nhiều tiền uàng đến như uầu thì uiệc nàu sẽ không là tầm thường”, 
nên đi đến nói với Trưởng giả Cấp Cô Độc rằng: 

- Này Trưởng giả, thôi được rồi, ông không cần phải trải lên khoảng 
trống này nữa. Hãy cho ta khoảng trống đó, việc bố thí ấy sẽ là của ta. 


&)- Chuyện này được ghi lại trên phù điêu ở Bharhut Tope; xem Cunningham—the Stupa of Bharhut, 
PI. lvii., pp. 84-6. 


15 


Trưởng giả Cấp Cô Độc suy nghĩ: “Vương tử Jeta nàu thông mmĩỉnh, 
nhiều người biết tiếng, niềm tín trong Pháp uà Luật nàu của những người 
có danh tiếng như thế quả là điêu kỳ điệu lớn lao!”, nên đồng ý nhường 
khoảng trống đó cho Vương tử Jeta. 

Theo Bản Sớ giải kinh Trường bộ, Bản Sớ giải kinh Bổn sự và Bản Sớ 
giải Phật Tông (Buddhavamsa), có 7 Đại Trưởng giả đã từng trải vàng mua 
đất, xây dựng một Đại tự hoành tráng cúng dường đến Đức Thế Tôn và Tăng 
chúng. 

1¬ Vào thời Đức Phật VipassI (cách trái đất này o1 kiếp trái đất), có Đại 
trưởng giả Punabbasumitta, trải những viên gạch bằng vàng giáp mí với 
nhau lên vùng đất rộng một dotuần (# 16km) để mua đất, xây dựng một Đại 
tự hoàng tráng cúng dường đến Đức Thế Tôn và Tăng chúng. 

2” Vào thời Đức Phật Sikhi (cách trái đất này trở về trước 31 kiếp trái 
đất), có Đại trưởng giả Sirivaddha đã trải trên đất những lưỡi cày bằng vàng 
giáp mí với nhau để mua đất rộng 3 gavuta (# 12km). Xây dựng trên vùng đất 
này một Đại tự hoành tráng cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng. 

3'- Vào thời Đức Phật Vessabhu (cách trái đất này trở về trước 31 kiếp 
trái đất), cùng địa điểm trên, có Đại trưởng giả Sotthika đã trải trên đất 
những khối vàng như chân voi sát mí với nhau để mua khuôn viên đất rộng 
nửa dotuần (# 8km) xây dựng nơi đó một Đại tự hoành tráng cúng dường 
đến Đức Thế Tôn và Tăng chúng. 

Trong hiền kiếp này (bhaddakappa), cùng địa điểm trên, có ba vị Đại 
trưởng giả dùng vàng trải trên đất để mua đất. Đó là: 

4¬ Vào thời Đức Phật Kakusandha, có Đại trưởng giả Accuta, trải những 
viên gạch bằng vàng sát mí vào nhau để mua đất, khuôn viên có kích thước là 
1 dotuần (#16 km), xây dựng nơi đó một đại tự hoành tráng cúng dường đến 
Đức Thế Tôn và Tăng chúng. 

5- Vào thời Đức Thế Tôn Konagamana, có Đại trưởng giả Ugga đã trải 
những con rùa đúc bằng vàng trên mảnh đất đó để mua đất, khuôn viên đất 
rộng nửa gavuta (# 2km), xây dựng một Đại tự hoành tráng, cúng dường đến 
Đức Thế Tôn và Tăng chúng. 

6ˆ- Vào thời Đức Phật Kassapa, có Đại trưởng giả Sumangala trải những 
viên gạch đúc bằng vàng sát mí vào nhau để mua khuôn viên đất rộng 16 
karIsa©, Xây dựng một Đại tự hoành tráng cúng dường đến Đức Thế Tôn và 
Tăng chúng. 

7 Vào thời Đức Phật Gotama, có Đại trưởng giả Anathapindika (Cấp Cô 
Độc) trải tiền vàng sát mí vào nhau để mua khuôn viên đất rộng 8 karIsa. Xây 
dựng trên đó Đại tự Kỳ Viên hoành tráng cúng dường đến Đức Thế Tôn và 
Tăng chúng®). 

Trong Bản Sớ giải kinh Pháp cú (Dhammapada-atthakatha) có đề cập 
đến Trưởng giả Sumangala®), 

*Vương tử Jeta. 

VỊ Vương tử này thường được biết với tên gọi Jetakumara (Vương tử 
Jetata). Theo Kinh điển Sankrit (Bắc Truyền) thì Vương tử Jeta là con vua 
Pasenadi (PaTưNặc) và Công nương Vasrsikat). 

Tên Jeta được giải thích theo nhiều cách: 

a- Jeta không phải là tên, mà là tước hiệu vì vị Vương tử này có công 
chiến thắng giặc loạn. 


6)~- Một Kar1sa khoảng một mẫu tây. 

@)- BuA. 2, 47; JA.1. 94; DA. 1. 424. 

3)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 8). Chuyện Ma đói mình trăn. 
&4)- Rockhill; 48, n. 1. 


16 


b- Là tên tộc, vì khi vua cha vừa diệt xong giặc loạn thì vị Vương tử này 
chào đời. 

c- Vì khi sinh hài tử ra, có điềm lành xuất hiện (mangalakauataua)6). 

Vương tử Jeta là chủ nhân khu rừng nhỏ (vana), do vậy khu rừng nhỏ 
này có tên là Jetavana. 

Do lời nói sơ suất nên Vương tử buộc lòng phải bán khu rừng nhỏ Jjeta 
cho Trưởng giả Anathapindika bằng cách trải vàng trên mặt đất. 

Truyền thuyết nói rằng số vàng trong chuyến đầu tiên còn thiếu, còn 
trống một khoảnh nơi xây dựng cổng Đại tự Kỳ Viên, nên Trưởng giả Cấp Cô 
Độc phải cho gia nhân về chở thêm nhiều xe vàng đến để lót khoảng trống ấy. 

Thấy sự tha thiết của Trưởng giả Cấp Cô Độc, Vương tử Jeta xin khoảng 
trống ấy để xây dựng cổng Đại tự Kỳ Viên. 

Ghỉ chú. 

Chữ Jetavanavihara thường được dịch là Đại tự Kỳ Viên. Chữ này nên 
dịch là Đại tự rừng Jeta. 

Vì chữ vana ở đây không phải là khu vườn, mà là khu rừng nhỏ (# 8 mẫu 
đất), nên chữ uiên (là vườn) không hợp, nên dùng chữ lâm (là rừng). 

Lại nữa chữ K là gọi tắt của Kỳđà, âm từ chữ Jefa; vừa ầm vừa dịch là 
không hợp lý. 

Tuy nhiên, từ lâu đại chúng vẫn quen gọi Jjetavana là Kỳ Viên, do vậy, 
chữ Jetauanauthara chúng tôi tạm dùng là Đại tự Kỳ Viên, để những độc giả 
chưa am tường cách đọc Pali ngữ dễ đọc (Ns). 

* Cổng Đại tự Kù Viên. 

Vương tử dùng số tiền vàng trải trên đất là 18o triệu, xây dựng cổng Đại 
tự Kỳ Viên (Jetavanavihara) rất hoàng tráng, cửa đi vào Đại tự rất uy nghi 
tráng lệ, trên cổng có một lầu tháp rất lớn với kinh phí là oo triệu tiền vàng. 

Một du sĩ ngoại đạo có tên gọi là Palayi đi khắp nơi trong cõi Ấn cổ, chưa 
gặp ai có khả năng biện luận thắng được. Du sĩ Palayl rất tự hào về khả năng 
này của mình, khi du sĩ Palayi đi đến kinh thành Savatthi (XáVệ), hỏi nhưng 
cư dân trong thành rằng: 

- Nơi đây có ai có khả năng biện luận với ta chăng?. 

- Có một người, đó là Đức Thế Tôn Gotama, Ngài là Bậc Chánh Giác với 
trí tuệ siêu việt, cho dù có ngàn người như ông đều bị Đức Thế Tôn nhiếp 
phục. Tất cả mọi chủ thuyết ngoại giáo như ông đều rơi rụng dưới chân Đức 
Thế Tôn, ví như hằng ngàn cơn sóng lớn của Đại dương đều bị ngăn lại bởi 
bờ biển. 

Rồi các cư sĩ thành Savatthi (XáVệ) tán thán ân đức vô lượng của Đức 
Thế Tôn. Du sĩ Palay1 hỏi: 

- VỊ ấy đang trú ngụ ở đâu? 

- Này du sĩ, Đức Thế Tôn đang trú ngụ nơi Đại tự Kỳ Viên. 

- Hôm nay ta sẽ luận chiến với Samôn Gotama. 

Rồi được vây quanh với đại chúng (cả ngoại giáo lẫn hàng tại gla cư sĩ), 
trong đại chúng có hai tư tưởng, nhóm du sĩ ngoại giáo suy nghĩ: 

- Hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến Samôn Gotama bị bại trước du 
sĩ Palay1 này. 

Nhóm cư sĩ đệ tử Đức Thế Tôn suy nghĩ: 

- Hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến oal lực của Bậc Đạo sư vô song. 

Khi đi đến cổng Đại tự Kỳ Viên được Vương tử Jjeta xây dựng với kinh 
phí là oo triệu tiền vàng, du sĩ Palay1 hỏi: 

- Đây có phải là lâu đài trú xứ của Samôn Gotama? 


@~ MA.iï. 50; UdA. 56; KhpA. 111. 
17 


- Không, đây chỉ cổng Đại tự Kỳ Viên. 

- Ô! Chỉ là cổng Đại tự mà như thế này, thì còn nói gì nơi trú ngụ của 
Samôn Gotama. 

Khi nghe các cư sĩ mô tả Hương thất (Gandhakuti) của Đức Thế Tôn, du 
sĩ PalayI kinh hoàng rằng: 

- Với một Samôn như vậy, ai biện luận có thể hy vọng thắng được chứ?. 

Nói xong du sĩ Palayi liền bỏ trốn. Đại chúng sỉ vả du sĩ Palay1 không tiếc 
lời, rồi đi vào Đại tự Kỳ Viên trình lên Đức Thế Tôn việc này. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: “Này các cư sĩ, chẳng phải hôm nay du sĩ Palayi 
chỉ nhìn thấy cổng ở bên ngoài trú xứ của ta đã bỏ chạy, trong quá khứ cũng 
có lần như thế rồi. 

Theo lời tỉnh cầu của đại chúng Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Palay1. 

*Bốn sự Palqut. 

Thuở xưa Bồtát là vua xứ Gandhara, trị vì nơi kinh thành Takkasila. Vua 
Brahmadatta trỊ vì xứ Kasi có kinh thành là Baranasl (Balanal). 

Vua Brahmadatta muốn đánh chiếm Vương quốc Gandhara, kéo quân 
đến kinh thành Takkasila, vua Brahmadatta bố trí đội hình cho bốn đạo binh 
chủng: Tượng binh, Mã binh, Xa binh và Bộ binh, cùng tấn công vào kinh 
thành Takkasila. 

Khi kéo quân đến kinh thành Takkasila, vuaBrahmadata thấy cổng 
thành cùng những tháp canh, hỏi rằng: 

- Đây có phải là lâu đài của vua Takkasila? 

- Thưa Đại vương, đây chỉ là cổng thành Takkasila và tháp canh thôi. 

- Cổng và tháp canh ở cửa thành như vậy, thì lâu đài của vua Takkasila 
như thế nào? 

- Cung điện của vua Takkasila như cung điện VeJayanta (Chiến Thắng) 
của vua Trời Sakka ở cõi Tavatimsa (Ba mươi Ba). 

-Nếu là như vậy, ta không thể chiến thắng vua Takkasila được. 

Và vua Brahmadatta cho kéo quân về, không dám chiến đấu với vua 
Takkasla. 

Nhận diện Bổn sự, 

Vua Brahmadatta nay là du sĩ Palay16). 

*Xâu dựng uòng thành Đạt tự. 

Với oo triệu tiền vàng còn lại Vương tử Jeta cho xây một vòng thành để 
bảo vệ Đại tự Kỳ Viên, vòng thành này tách biệt những tiếng động từ những 
trục giao thông bên ngoài xâm nhập vào khu Đại tự, đồng thời ấn định ranh 
giới Đại tự Kỳ Viên với phần đất bên ngoài. 

Chung quanh vòng thành là những luống hoa với nhiều thứ hoa nở 
quanh năm, lối đi quanh vòng thành được lát loại gạch tốt mát lạnh. 

Ngoài ra, Vương tử Jeta còn cúng dường đến Đại tự rất nhiều cây gỗ 
quý. 

Về sau, Vương tử Jeta bị người em khác mẹ là Thái tử Vidudabha giết 
chết vì không chịu hợp tác trong việc tru diệt dòng ThíchCa®). 

3- Jetauantauthara (Đại tự Kỳ Viên). 

Jetavana là khu rừng nhỏ ở ngoài thành Savatthi (XáVệ), về phía Nam 
kinh thành Savatthi ®). 

Trưởng giả Cấp Cô Độc mua khu rừng nhỏ này với giá 180 triệu tiền 
vàng, xây dựng ở Jetavana các trú xá, xây dựng các căn phòng, xây dựng các 


@- JA. Palay1Jataka (Bổn sự Palayi) (chuyện số 229). 
@)- Rockhill; 121. 
@)- MA. 1. 471. 


18 


cổng ra vào, xây dựng các phòng hội họp, xây dựng các nhà để đốt lửa, xây 
dựng các nhà vệ sinh, xây dựng các đường kinh hành, xây dựng các gian nhà 
ở các đường kinh hành, xây dựng các giếng nước, xây dựng các gian nhà ở các 
giếng nước, xây dựng các phòng tắm hơi, xây dựng các gian nhà ở các phòng 
tắm hơi, xây dựng các hồ trữ nước, xây dựng các mái che), 

Kinh phí xây dựng Đại tự Kỳ Viên là 18o triệu tiền vàng. 

Vì cổng Đại tự Kỳ Viên do Vương tử Jeta cúng dường, nên Tự viện có tên 
gọi là JjetauanauThara (Đại tự Kỳ Viên), nhưng kinh sách luôn luôn được dẫn 
là: “Jetauane Anathapmdikassa arame: Tự uiện trong rừng Jeta của ông 
Cấp Cô Độc”. 

Bản Sớ giả12) có giải thích rằng: “Việc làm này có cân nhắc, ý muốn nêu 
tên chủ nhân khu rừng là Vương tử Jeta và chủ nhân ngôi Tự viện là Trưởng 
giả Anathapindika (Cấp Cô Độc) để mọi người biết và ghi nhớ. 

Và đó cũng chính là lời dạy của Đức Thế Tôn”6), 

Đại tự (vihara) đôi khi cũng được gọi là Jetarama (Tự Viện Kỳ Viên) 

Theo Mahavastu (Đại sự) của Bắc Truyền, trong quá trình xây dựng Đại 
tự Kỳ Viên, Trưởng giả Anathapindika có thỉnh Trưởng Lão Sariputta 
(XáLợiPhất) tư vấn những vị trí thích hợp trong khu vực Đại tự. 

Sách Dulva của Tây Tạng nói rằng: “Đại tự này được xây dựng theo sơ đồ 
trên cõi Tusita (ĐẩuSuất) gởi xuống, gồm có 6o phòng lớn và 6o phòng nhỏ” 
đồng thời có mô tả chi tiết trang trí của Đại tự). 

Bên trong Đại tự Kỳ Viên có bốn kiến trúc độc đáo, mỗi kiến trúc xây 
dựng với kinh phí là 1oo ngàn tiền vàng, đó là: Gandhakutli, Candanasala, 
Kosambakuti và Salalagara(, ngoài ra còn có khu vực Karerimandamala, 
Ambalakotthaka-asanasala0). 

a- Gandhaku{t (Hương thất). 

Đôi khi cũng được viết là Mahagandhakuti (Đại Hương thất) để phân 
biệt với những Hương thất khác, đây là chỗ ngụ của Đức Thế Tôn ở trong Đại 
tự Kỳ Viên (sđd). 

Khu vực kiến trúc có Gandhakuti (Hương thất) được gọi là 
Gandhakutiparivena (Khu vực Hương thất). 

Trước Hương thất là một Giảng đường lớn, nơi đây chư Tykhưu thường 
tụ họp để nghe Đức Thế Tôn giảng pháp®) (có thể đó là Kofisanthara). 

Nơi đặt giường ngủ của Đức Thế Tôn được xem là một trong bốn điểm 
bất di dịch (quÙahifa†thanasmi) trong kiếp trái đất này) (ba điểm kia là: Địa 
điểm Bảo tọa chiến thắng (bodhi pallanka) nơi Bodhigayä BồĐề đạo tràng), 
nơi Đức Thế Tôn Chuyển Pháp luân trong rừng Nai ở Isipatana gần thành 
Baranasl, chân thành Sankassa điểm Đức Thế Tôn đặt chân xuống đầu tiên 
khi Ngài từ cung trời Tavatimsa trở về nhân giới và bốn điểm đặt chân 
giường trong Hương thất của Đức Thế Tôn. Giường của chư Phật có chung 
một cỡ nhưng có thể đặt bên Đông hay bên Tây trong Hương Thất!°. 

Nơi Bồtát Siddhattha (Sĩ1ĐạtTa) ngồi thiền, chứng đạt Vô thượng Chánh 
giác, ở Bodhigaya (BồĐề đạo tràng), nơi Đức Thế Tôn ngồi thuyết giảng bài 


()- ĐĐÐ Indacanda (d). Luật Tiểu Phẩm II. Số 256. 

@)~ MA. 1i. 5O; UdA. 56. 

G)- Beal: Records ofthe Western Word, ii. 5 và Rockhill: p. 49. 
)~ Ap. 1. 400. 

G)- Rockhill: op. cf. 48 và n. 2. 

()- SnA. 11. 403. 

Œ)- JA. 11. 246. 

(8)~ JA. 1. 5O1; JA. 11. 67. 

(9)-BuA. 247. 

ä9)- DA. ii. 424; BuA. 247. 


19 


pháp đầu tiên là kinh Chuyển Pháp Luân, ở Isipatana Migadaya (rừng Nai) 
thuộc xứ Baranasl (Balanai), chân thành Sankassa nơi Đức Thế Tôn từ cung 
Trời Tavatimsa ngự về nhân giới sau khi an cư mùa mưa ba tháng ở Cung 
trời Tavatimsa). 

Về sau chữ Gandhakufi dùng để chỉ nơi Đức Thế Tôn cư ngụ, nên 
GandhakutI nơi Đại tự Kỳ Viên được gọi là MahagandhakutI. 

Đại nữ cư sĩ là bà Visakha có kiến tạo một Gandhakuti (Hương thất) cho 
Đức Thế Tôn trong Pubbarama (Đông Phương tự)0), 

b- Kofisantharda. - 

Nhiều Bổn sự ataka) có ghi nhận rằng: “Đức Thế Tôn dạy Ngài Ananda 
triệu tập Tăng chúng nơi Đại tự Kỳ Viên đến Kofisanthara” để Đức Thế Tôn 
Giáo giới ... Đức Thế Tôn cũng dạy Ngài Ananda soạn sẵn chỗ ngồi cho Ngài 
ngay trước cửa Hương thất. 

KotRsanthara có thể là tên gọi của phần sân trong Jetavana ngay trước 
cửa Hương Thất. Được gọi là Kotisanthara vì khi mua phần đất này, Trưởng 
giả Cấp Cô Độc phải trải trên mặt đất là 1o triệu (kotl) tiền vàng(2, có khả 
năng vùng đất này có rất nhiều cây cổ thụ lớn. 

Hoặc Kofisanthara là tên gọi phần đất được trải vàng, vì được biết lúc 
bấy giờ vàng chưa đủ để phủ kín khu rừng nhỏ này®). 

Trong Kofisanthara có nhiều kiến trúc mà chúng Tăng dùng để an trú 
và được gọi là “Anfokofsanthareuasantda 2. Koiisanthara thường bị dịch 
sal là Thảm Vàng (Golden Pavement)6). 

c- Candanasala (Giảng đường gỗ Trầm Hương). 

Là Giảng đường rộng, trong có Hương thất là nơi cư ngụ của Đức Thế 
Tôn. Toàn bộ được làm bằng gỗ trầm hương đỏ, nên có tên gọi là 
Candanasala (hay Candanamala). 

d- Kosamtbaku{t. 

Cũng là một Hương thất của Đức Thế Tôn, ban ngày Đức Thế Tôn trú 
ngụ nơi đây. 

*Salalaghœ+a (Salalagara). 

Đây cũng là một Hương thất của Đức Thế Tôn, là nơi Ngài tọa thiên vào 
ban đêm, nên có lần Thiên vương Sakka đến viếng Đức Thế Tôn và thấy Đức 
Thế Tôn đang an trú tâm trong định nhập. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: Salalamauagandhakufi 
(Hương thất làm bằng cây Salala)(9). 

Bản Sớ giải kinh Tương Ưng lại ghi nhận: Salalarukkhamaua (am thất 
làm bằng cây Sala]a) hay am thất có cây Salala ở trước cửa0. 

Phải chăng trong Đại tự Kỳ Viên ngoài Hương thất của Đức Thế Tôn làm 
bằng gõ Sala]a, còn có một am thất khác cũng làm bằng gỗ Sala]a?. 

Salalagara được vua Pasenadi kiến tạo cúng dường đến Đức Thế Tôn®), 
ba kiến trúc kia do Trưởng giả Cấp Cô Độc kiến tạo. 

*Karertnamrtdalamala. 

Giảng đường Kareri nằm gần Kerarikutika, Kerarikutika là những ngôi 
nhà mát như chiếc dù lớn, có một cột bằng cây Kareri ở giữa, nóc lợp bằng cỏ 


@- AA.1. 226. 

@)- JA. 1. 94 

@)- Vin. ii. 159. 

)- JA. 1V. 113. 

G)~ Jat. TS. 11. 12; IV. 71. 
(6)- DA. 11. 7O5. 

0)- SA. 11. 205. 

(®)- DA. Hi. 407. 


2O 


tranh, không có tường), các vị Tỳkhưu thường ngồi nghỉ trưa ở những ngôi 
nhà mát này. 

Ngài Buddhaghosa giải thích: Karerimandasala là một Tọa đường 
(nisidanasala), là nơi các Tykhưu bàn luận với nhau về những đề tài khác 
nhau, chung quanh Tọa đường có trồng nhiều loại hoa Hồng. 

Giữa Tọa đường và Gandhakutli là những nhà mát Karerl, khu vực này 
được gọi là Karerimandapa. 

Từ ngữ Karerinmandamala có thể dùng chỉ toàn bộ Gandhakuti, tức là chỉ 
cho Karerikutika, Hương thất cùng với Giảng đường (Gandhakufi pỉ 
Kerarikulka pi sala pi Kareruinandalamalo tỉ uuccdfl: Hương thất uới 
những ngôi nhà KarerLụ cùng Giảng đường, được gọt là 
Karerimandalamnala)®). 

Nhưng Ngài Dhammapala cho rằng: “Gọi là Karerinandamala là chỉ 
cho mandapa (nhà mát) và sala (giáng đường)”G), 

Các vị Tỳkhưu thường đến đây vào buổi chiều và thảo luận nhiều đề tài 
khác nhau. 

Trong tập Udana (Cảm hứng ngữ) có ghi nhận: “Một đề tài được các vị 
Tkhưu thảo luận ở nơi đây, đã bị Đức Thế Tôn khiển trách. 

Có lần các vị Tỳkhưu sau khi thọ thực vào buổi trưa, cùng nhau tụ hội 
nơi KarerIimandamala, nói với nhau rằng: 

“Tkhưu đi khất thực thỉnh thoảng thấy được sắc khả ái, nghe được âm 
thanh khả ái, mũi ngửi được mùi hương khả ái ... Tỳykhưu đi khất thực được 
cung kỉnh, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường. Này các chư Hiền, hãy đi khất 
thực sống”. 

Đức Thế Tôn nghe được sự bàn luận này, Ngài ngự đến 
Karerimandasala, khiển trách các vị Tỳkhưu rằng: 

“Này các Tykhưu, thật không xứng đáng cho các ngươi, là những thiện 
nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, khi các 
ngươi nói lên câu chuyện như vậy. Khi các ngươi ngồi hội họp với nhau, này 
các Tykhưu, có hai công việc cần phải làm: Nói pháp hay giữ im lặng của bậc 
Thánh”. 

Và Đức Thế Tôn nói lên Cảm hứng ngữ (Udana)như sau: 

Pindapatikassa bhikkhuno; attabharassa anaññaposino. 

Deva pihayanti tadino; no ce saddasIlokanissIto”4. 

“Tùkhưu đi khất thực; tự sống không nhờ người. 

Chư thiên thương uị ấu; 

Nương tựa uào danh uọng, chư thiên không mến nộ T4). 

1ˆ~ Amtbalako{thakda (Trai đường Ambala). 

(Chữ Kotthaka là một căn phòng chứa vật dụng) 

Ambalakotthaka là một Trai đường trong Đại tự Kỳ Viên, chữ Ambala có 
thể đó là tên nóc tháp của Trai đường này. 

Trong duyên khởi Bổn sự Sunakha có đề cập đến Ambalakotthaka này. 

*Bốn sự Sunakha (chuyện con chó). 

Có con chó khi sinh ra được những người gánh nước của Trai đường, 
mang về nuôi dưỡng nơi Trai đường Ambalakotthaka. 

Nhờ được nuôi dưỡng bằng tàn thực của các vị Tykhưu, thời gian sau 
con chó trở nên to lớn khỏe mạnh. Một hôm có người làng bên đi đến Đại tự 


@- D. 11. 1. 

)- DA. 1i. 407. S 
G)- Ud.,p.3O0. 
&4)- Ud. 8. 


21 


Kỳ Viên, thấy con chó khỏe mạnh, liền cho những người gánh nước một xấp 
vải y cùng một đồng tiền vàng, rồi xích cổ chó dắt đi. 

Con chó bị dắt đi không cưỡng lại, cũng không sủa, nó ăn vật thực được 
cho và đi theo người ấy. 

Người ấy nghĩ: “Con chó đã mến ta”, nên tháo dây xích ra khỏi cổ chó, 
vừa được cởi tháo dây trói, con chó nhanh chóng chạy trở về Đại tự Kỳ Viên, 
đi đến nơi sống cũ của mình. 

Chư Tykhưu bàn luận về câu chuyện này nơi Giảng Pháp đường. Nhân 
đó Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Sunakha®, 

Trước cổng Đại tự Kỳ Viên có cây RaJayatana (Vương xứ), là trú xứ của 
vị Thiên nhân Samiddhisumana®'). 

Theo Mahavamsa (Đại sử), vị chư thiên Samiddhiumana có tháp tùng 
theo Đức Thế Tôn sang Tích Lan lần thứ II. 

Kiếp trước vị Thiên nhân này là người ở NagadIpa (đảo Rồng), từng 
dâng lên các vị Đức Phật Độc Giác lá cây rajayatana (vương xứ) để các Ngài 
lau bát. Cây Rajayatana lơ lửng trên không để che mát cho Đức Thế Tôn 
trong chuyến du hành sang Tích Lan của Đức Thế Tôn. 

Theo lời Rắn chúa ở đảo Kalyani, Thiên nhân Samiddhisumana để lại 
cây RaJayatana để loài Naga tôn thờ), 

2” Hồ Jetauana. 

Bên trong cổng Đại tự Kỳ Viên có một hồ nước lớn trồng nhiều loại hoa 
sen, có tên gọi là Jetavanapokkharami (hồ Jetavana), Đức Thế Tôn thường 
tắm nơi đây: 

Bổn sự Maccha (chuyện con cá) được thuyết lên do duyên sự: “Đức Thế 
Tôn tắm trong khi trời hạn hán, và trận mưa lớn đã trút xuống kinh thành 
Savatthi (XáVệ)”6). 

Tôn giả Devadatta (ĐềBàÐạtÐa) bị đất rút vào địa ngục AvIci (Aty) tại 
nơi bờ hồ này(), 

Về phía Đông của hồ sen có bến tắm, gọi là Pubbakotthaka. 

Người Ấn cổ thường chọn bến tắm nằm về hướng Đông, theo phong tục 
Bàlamôn giáo, vào buổi sáng giáo dân thường xuống sông tắm, khi trời sáng 
thì rời bến tắm, ánh sáng mặt trời từ hướng Đông rọi đến sưởi ấm. 

Lại nữa, khi tắm ở bến về hướng Đông, khi mặt trời vừa ló dạng xem 
như báo giờ rời bến tắm. 

Ở bến tắm Pubbakotthika nơi Đại tự Kỳ Viên, vào buổi sáng các vị 
Tkhưu hay các cận sự nữ cũng thường đến đây rửa mặt, súc miệng. 

Cận sự nam Mahakala bị đánh chết nơi bến tắm này, cận sự nam 
Culakala cũng suýt bị đánh chết như thế. 

a”-Cận sự nam IMahakala (Đại Hắc). 

Cận sự nam Mahakala là cư dân trong thành Savatthi (XáVệ), Ngài là 
bậc Thánh Dự Lưu. 

Cận sự nam Mahakala thường thọ trì ngày Bốtát (uposatha) mỗi tháng 8 
ngày rất tốt đẹp. Vào những ngày Bốtát, Ngài Mahakala thường đến Đại tự 
Kỳ Viên thọ trì giới rồi trú ngụ trong Đại tự nghe pháp suốt đêm. 

Vào một ngày Bốtát nọ, trong đêm có bọn trộm đánh cắp tài sản một gia 
chủ gần Đại tự Kỳ Viên. Trong khi chúng chuyển vật trộm đã bị gia chủ phác 


@)- JA. ii. SunakhaJataka (chuyện con chó). Chuyện số 242. 

@)- Mhv. ¡. 52; MT. 105; nhưng DhpA. ï. 41 nói rằng: Vị chư thiên giữ cổng Đại tự Kỳ Viên là Sumana. 
@)- Mhv. i. 52. 

4)- AA.1. 264. 

6)- JA. 11, Macchajataka (Bổn sự con cá). Chuyện số 75. 

6)- DhA. ¡. Câu số 12; JA. iv. 158. 


22 


giác liên báo động, dân chúng cùng nhau rượt theo bọn trộm, chúng quăng 
bỏ tang vật rồi tháo chạy thoát thân, một tên chạy về hướng Đại tự Kỳ Viên, 
vị gia chủ cùng đại chúng vẫn rượt theo để bắt tên trộm 

Vào hừng sáng, sau khi nghe Pháp trọn đêm cận sự nam Mahakala ra bờ 
hồ JetavanapokkharanI để rửa mặt, súc miệng, tên trộm chạy đến hồ sen, 
ném bỏ tang vật trước mặt Mahakala rồi chạy trốn. 

Đại chúng rượt đến thấy tang vật ở trước mặt cận sự nam Mahakala, liền 
tóm lấy Mahakala mắng rằng: 

“Ngươi là tên trộm đạo, đã đánh cắp tài sản chạy đến đây, giả vờ vừa đi 
nghe pháp xong trở ra đây”. 

Họ không để cho cận sự nam phân trần, cùng nhau xông đến đánh đá 
cận sự nam Mahakala cho cho đến chết, vứt xác sang một bên rồi bỏ đi. 

Khi trời sáng các Sadi, Tykhưu đến hồ lấy nước, nhìn thấy xác cận sự 
nam Mahakala, bảo nhau rằng: 

- Cận sự nam này là người thuần đạo, nay bị chết như vầy thật là oan 
uống. 

Các vị Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn sự kiện này, Đức Thế Tôn dạy: 

- Này các Tykhưu, đúng vậy, cái chết của cận sự nam Mahakala trong 
hiện tại thật bất xứng. Nhưng rất xứng với việc làm tội lõi của Mahakala 
trong quá khứ. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tỳkhưu, Đức Thế Tôn dẫn ra tiên nghiệp của 
cận sự nam Mahakala như sau. 

Tiền nghiệp. 

Thuở quá khứ có một bọn cướp trú trong khu rừng gần vùng biên địa 
của Vương quốc Baranasl (Balanai), thường chận đường cướp tài vật những 
đoàn thương buôn khi đi xuyên qua khu rừng rậm, đánh cướp tài sản của 
những làng sơn cước sống ven khu rừng. 

Để giữ an toàn cho cư dân quanh vùng cùng những đoàn thương buôn 
qua lại khu rừng, vua Brahmadatta cử một vị quan trấn giữ nơi bìa rừng, có 
phận sự đưa người từ bên này sang bên kia rừng. 

Một hôm có một thanh niên cùng người vợ xinh đẹp khả áI, đánh xe đi 
đến bìa rừng ấy, yêu cầu vị quan giữ rừng đưa vợ chồng mình sang qua bên 
kia rừng. 

Nhìn thấy sắc đẹp diễm kiều của vợ chàng thanh niên, vị quan giữ rừng 
khởi lên tà ý, muốn chiếm đoạt vợ chàng thanh niên, nên nói rằng: 

- Bây giờ không hợp thời, vì trời đã chiều. Thôi đợi sáng mai, ta sẽ đưa 
hai người đi sớm. 

- Thưa Ngài, hiện vẫn còn sớm, xin Ngài đưa giúp chúng tôi sang bên kia 
rừng đi. 

- Này hai vị ơi, không được đâu. Hai vị hãy đến tư dinh của ta dùng cơm 
rồi nghỉ lại qua đêm, sáng mai hãy đi sớm. 

Tuy không muốn, nhưng vợ chồng chàng thanh niên không biết phải 
làm sao, đành đi đến chỗ vị quan giữ rừng tạm nghỉ qua đêm. 

VỊ quan giữ rừng có viên ngọc quý, y bảo gia nhân lén bỏ vào xe của 
chàng thanh niên ở góc kín đáo, vào lúc hừng sáng y tri hô lên: “Có trộm đạo 
lẽn vào đây đánh cắp viên ngọc quý của ta. Hãy cho tra xét khắp nơi”. 

Và họ đã tìm thấy viên ngọc quý trong xe của chàng thanh niên, vị quan 
trấn giữ rừng ra lịnh đánh chết chàng thanh niên, sau đó chiếm lấy vợ chàng 
thanh niên. 

Do ác nghiệp này, khi mệnh chung y tái sinh vào địa ngục Aty (avIc1) bị 
lửa thiêu đốt với thời gian đếm năm không kể xiết. Khi thoát khỏi địa ngục 


23 


Aty, quả còn dư sót của ác nghiệp ấy, hậu thân của y đã bị đánh chết hằng 
trăm kiếp do người khác vu oan là trộm cắp. 

Sau khi thuật lại tiền nghiệp của cận sự nam Mahakala xong rồi, Đức 
Thế Tôn dạy: 

- Này các Tỳkhưu, những chúng sinh tạo ác nghiệp, sẽ bị ác nghiệp ấy 
nghiền nát trong bốn ác đạo như thế. 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

161- Attana hi katam papam; attaJam attasambhavam. 

Abhimatthati dummedham; vaJiram vasmamayam manIm. 

“Điều ác tự mình làm; tự mình sinh, mình tạo. 

Nghiền nát kẻ ngu sỉ; như kừn cương ngọc báu” (HT. TMC đ)0), 

bˆ”- Cận sự nan Cũ[akala (Tiểu Hắc). 

Câu chuyện cũng diễn tiến tương tự như chuyện cận sự nam Mahakala. 

Khi bọn trộm chạy trốn, đến hồ sen trong Đại tự Kỳ Viên, ném bỏ tang 
vật cạnh bờ hồ rồi chạy trốn. 

Bấy giờ cận sự nam Culakala sau khi nghe pháp suốt đêm, ông ra bờ hồ 
để súc miệng, rửa mặt. Khi ông vừa đến bờ hồ thì nhóm người rượt đuổi bọn 
trộm cũng vùa chạy đến, nhìn thấy gói tang vật nơi bờ hồ và cận sự nam 
Culakala đang đứng cạnh đó, nhóm người này la lên rằng: 

- Đây là tên trộm. 

Họ tóm lấy cận sự nam Cu]akala và đánh đập ông. Khi ấy có nhóm nữ tỳ 
đi đến bờ hồ lấy nước, thấy được việc ấy đã can ngăn rằng: 

- Này ông chủ ơi! Đứng có đánh đập nữa, người này không phải kẻ trộm 
đâu, ông ấy là một cận sự nam tốt, không có làm những việc trộm cắp đâu. 

Nhóm nữ tỳ đã can ngăn, rồi giải thích rõ về giới hạnh của cận sự nam 
Culakala và cận sự nam này được thả ra. 

Cận sự nam Culakala đi đến Giảng đường trong Đại tự, trình lên các vị 
Tkhưu sự kiện này. 

Các vị Tỳkhưu mang câu chuyện bạch lên Đức Thế Tôn. Ngài dạy rằng: 

- Này các Tykhưu, vì cận sự nam Culakala không tạo ác trọng nghiệp, 
nên nhờ những nàng nữ hầu biện hộ. Thật vậy, tự mình làm ác, tự mình rơi 
vào khổ cảnh, cũng tự mình làm thiện, tự mình được sinh lên nhàn cảnh. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

165- Attana hi katam papam; attana samkllissatI. 

Attana akatam papam; attanava visuJJhat1. 

SuddhI asuddhi paccattam; nañño aññam visodhaye. 

“Tự mình điều ác làm; tự mình làm nhiễm ô. 

Tự mình ác không làm; tự mình làm thanh tịnh. 

Tĩnh, không tịnh tự mình; không ai thanh tịnh a (HT. TMC d)®). 

*Pubbakotthaka (ngôi nhà hướng Đông). 

Như đã nói ở trên, các bến tắm thường được gọi là Pubbakotthaka. 
Kotthaka nghĩa là “ngôi nhà”, vì các bến tắm thường có căn nhà trống, căn 
nhà này dùng để thay y phục. 

Một bến tắm nằm về hướng Đông kinh thành Savatthi, gần 
Migaramatupasada (Giảng đường mẹ Migara) cũng có tên gọi là 
Pubbakotthaka3) (các bến tắm của thành phố lớn hay kinh thành thường 
các cổng thành). 


&)- DhpA, Câu số 161. 

)- DhpA. Câu số 165. 

)- Giảng đường này do Đại tín nữ Visakha kiến tạo cúng dường đến Đức Thế Tôn vả Tăng chúng. 
Giảng đường này còn được gọi là Pubbarama (Tự viện Đông Phương), vì nằm ở phía Đông kinh 
thành Savatthi (XáVệ). 


24 


Bến tắm này rất lớn, vì vương tượng Seta của vua Pasenadi (PaTưNặc) 
đến tắm nơi bến tắm này với nhiều tiếng trống nhạc phụ họa, Đức Thế Tôn 
có đến tắm nơi đây, và có thuyết lên bài kinh liên quan đến con vương tượng 
Seta này, Được gọi là Seta vì voi có lông màu trắng) 

Bản Sớ giải giải thích: “Bến tắm này nằm trên dòng sông (nad1)”6), 

Cũng nơi bến tắm này, Đức Thế Tôn hỏi Ngài Sariputta (XáLợiPhất) 
rằng: “Này SarIputta, ngươi có tin rằng: “Các quyền nếu được tu tập, làm cho 
sung mãn, đưa đến Bất tử”, hay không?”. 

Ngài Sariputta đáp rằng “Ngài đã chứng tri, đã đạt đến với trí tuệ, nên 
không còn nghi ngờ”), 

Gần bến tắm có liêu thất của Bàlamôn Rammaka, nơi đây Đức Thế Tôn 
thuyết lên Ariyapariyasena sutta (kinh Thánh cầu)®). 

Trước cổng Đại tự Kỳ Viên có cây Giác ngộ Ananda (Anandabodhi) do 
Trưởng giả Macch (Cấp Cô Độc) trồng), 

Không xa cổng Đại tự Kỳ Viên lắm là Kapallapuvapabbhara (Dốc Bánh) 
nổi tiếng với câu chuyện: “Trưởng lão Moggallana tế độ Trưởng giả bỏn xẻn 
Macchariya Kosiya”0). 

Có một sân chơi dành cho trẻ em, có nhiều trẻ khát nước ổđi vào Đại tự 
Kỳ Viên xin nước uống. 

*Nhóm trẻ, cont của ngogqi giáo. 

Tương truyền, những môn đồ ngoại giáo thấy con của mình chơi đùa 
cùng với những đứa bé con của những người có chánh kiến, tôn sùng Tam 
bảo, đã ngăn cấm con rằng: 

- Không được đảnh lễ các Samôn ThíchTử và không được đến gần chùa 
của Samôn Gotama. 

Tuy vậy, với tuổi thơ chúng vẫn vui chơi với nhau. 

Có lần chúng vui đùa với nhau trước cổng Đại tự Kỳ Viên, chúng khát 
nước nên bảo những đứa trẻ con những cận sự vào chùa xin nước uống. 

Khi vào chùa các đứa bé kia đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi thuật chuyện 
đến Đức Thế Tôn. Ngài dạy rằng: 

- Các con hãy gọi những người bạn của con vào đây. 

Đức Thế Tôn cho chúng uống nước, rồi Ngài Giảng pháp thích hợp đến 
sự hiểu biết của chúng. Chúng phát sinh tâm thành kính xin nương nhờ Tam 
Bảo. Chúng trở về thuật chuyện đến cha mẹ chúng, cha mẹ chúng không hài 
lòng, đã rầy rằng: 

- Các con đã sai lầm nghiêm trọng rồi. 

Đứa trẻ thông minh nhất trong bọn, đã thuật lại cho cha mẹ nghe bài 
Pháp Đức Thế Tôn vừa giảng cho chúng nghe. Cha mẹ chúng nghe xong, 
hoan hỷ rằng: 

- Chúng ta sẽ giao những đứa bé này cho Samôn Gotama giáo dục. 

Rồi họ cùng con mình đi vào Đại tự Kỳ Viên viếng Đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn quán xét thấy được duyên lành Đạo quả của nhóm người này. Sau 
khi thuyết giảng Pháp thoạt thích hợp với cơ tánh của họ, Đức Thế Tôn 
thuyết lên hai kệ ngôn. 

318- AvajJJe vaJJamatino; vajJJe cavaJJadassino. 


@)- A.1H1. 3485. 

@)- AA. 1i. 6o; ThagA. 11. 7. 

@)- AA. ii. 668. 

()- S.v. 220. 

@)- M.1. Kinh số 26. 

(6)- JA. Iv. 228. 

0)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 7). 


25 


Micchaditthisamadana; satta gacchanti duggatim. 

“Không lỗi, lại thấu lỗi; có lỗi lại thấu không. 

Do chấp nhận tà kiến; chúng sinh đi khổ cảnh”. 

319- Vajjañca vaJJato ñatva; avaJJañca avaJJato. 

Sammaditthisamadanag; satta gacchanti suggatim. 

“Có lỗi, biết có lỗi; không lỗi biết là không. 

Do chấp nhận chánh kiến; chúng sinh đi cối lành” (HT. TMC d). 

Nghe kệ ngôn này, cha mẹ của những đứa bé hoan hỷ xin quy ngưỡng 
Tam bảo đến trọn đời. 

Chung quanh khuôn viên Đại tự Kỳ Viên là những cây cao lớn rậm rạp, 
giúp cho khu vực này trở thành một rừng cây (arañña) rợp bóng), 

Bên ngoài Đại tự Kỳ Viên có một vườn xoài®), không xa Đại tự Kỳ Viên 
lắm có một tu viện của ngoại giáo, nàng Ciãcamanavika thường đến đây trú 
qua đêm để thực hiện âm mưu vu khống Đức Thế Tônt+2, 

Phía sau Đại tự Kỳ Viên có một chỗ là nơi các tà mạng ngoại giáo 
(Ajivaka) thực hành khổ hạnh®), các du sĩ ngoại đạo này có lần hối lộ vua 
Pasenadi (PaTưNặc) để xây một Tự viện cạnh tranh với Đại tự Kỳ Viên, 
nhưng Đức Thế Tôn đã vô hiệu hóa toan tính của họ, bằng cách nói vua 
Pasenadli rút lại sự cho phép®). 

Vua Pasenadi hối hận, dùng số tiền ngoại giáo hối lộ, xây dựng một Tự 
viện gần Đại tự Kỳ Viên cúng dường đến các Tỳkhưu ni theo lời dạy của Đức 
Thế Tôn. Tự viện này có tên là RajakaramaØ), nằm về phía Đông Nam của 
kinh thành Savatthi®), 

Con đường dẫn vào kinh thành Savatthi (XáVệ) chạy sát Đại tự Kỳ Viên, 
nên nhiều khách lữ hành đến khuôn viên Đại tự Kỳ Viên nghỉ chân®), 

Theo Divyavadana (Thiện Nghiệp thí dụ kinh), tháp của hai Ngài 
SarIputta (XáLợiPhất) và Moggallana (MụuecKiềnLiên) còn thấy trong Đại tự 
Kỳ Viên vào thời vua Asoka (ADụe)69), 

Đức Thế Tôn an cư mùa mưa 19 lần nơi Đại tự Kỳ Viên6Đ, được biết sau 
khi Migaramatupasada (Giảng đường mẹ Migara) được bà Visakha xây dựng 
cúng dường đến Đức Thế Tôn và Tăng chúng. Đức Thế Tôn có khi trú nơi 
Migaramatupasada, có lúc nơi Đại tự Kỳ Viên, có khi ban ngày trú nơi 
Migaramatupasada ban đêm trú nơi Đại tự Kỳ Viên6?) và Đức Thế Tôn an cư 
mùa mưa nơi Pubbarama là 6 lần. 

Như vậy, nơi kinh thành Savatthi (XáVệ), Đức Thế Tôn an cư mùa mưa 
25 lần trong 45 lần an cư mùa mưa của Ngài. 

Ngài Pháp Hiển có cho biết, Đại tự Kỳ Viên nguyên thủy gồm 7 khu, 
được trang hoàng bằng đủ mọi thứ vật dụng như màn, trướng, cờ, lộng ...và 
được thắp sáng đêm. Một hôm cả 7 khu đều bị phát hỏa và bị thiêu rụi; 
nguyên nhân do chuột chạy làm ngã cây đèn đang cháy đỏ rồi lửa cháy lan 
khắp nơi, không thể dập tắt ngọn lửa được. Tự viện mới được xây lại với hai 


&)~- DhpA. Kệ ngôn số 318-319. 
@)- Sp. II. 532. 

@)- JA. 1. 348. 

4)~ DhpA. iii. 179. 

6)- JA. Chuyện số 144. 

(6)- JA. 11. 170. 

0)- JA. 11. 15. 

(®)- MA. 11. 1021. 

6)- JA. 1i. 203, 341; xem thêm JA. vi. 7O nói rằng có hai con đường. 
69)- Dvy. 395. 

&1)- DhpA. ï. 3; BuA. 3; AA. 1. 314. 
&2)~ SnA. 1. 336 


26 


khu, có hai cổng vào bên Đông và bên Tây, có nhiều tháp thờ ở khắp nơi, tất 
cả đều có liên quan đến Đức Thế Tôn, có bảng ghi rõ ràng0), 

Trong vùng Saheth-Mabeth, Sabeth được xem là Đại tự Kỳ Viên), còn 
Saheth-Mabeth là Savatthi (XáVệ). 

B- Đức Thế Tôn b‡ uu khống nơi Đại tự Kù Viên. 

Nơi Đại tự Kỳ Viên này, ít ra Đức Thế Tôn đã hai lần bị vu khống, nhưng 
có hai sự kiện sau đây là nghiêm trọng nhất. 

1- Nữ du sĩ Sundart. 

Khi Đức Thế Tôn tiếp nhận Đại tự Kỳ Viên do Trưởng giả Cấp Cô Độc 
kiến tạo cúng dường đến Đức Phật và Tăng chúng. Đức Thế Tôn cho bánh xe 
pháp lăn giữa thế gian để tế độ những người hữu duyên đạt Thánh quả nhiều 
vô số, bấy giờ danh tiếng, lợc đắc cùng cung kỉnh phát sinh đồi dào đến Đức 
Thế Tôn cùng Tăng chúng. Các nhóm du sĩ ngoại giáo không còn được cung 
kinh, không còn được những lợi đắc như trước. 

Chúng ngồi bàn luận cùng nhau rằng: 

- Từ ngày Samôn Gotama đến đây. lợi đắc cùng sự cung kỉnh của đại 
chúng đối với chúng ta không còn sung mãn như trước. Chúng ta đã bị tốn 
hại, Samôn Gotama là người gây ra sự tổn thất cho chúng ta, chúng ta phải 
tìm cách triệt hạ uy tín của Samôn Gotama. Ai là người có thể giúp chúng ta 
được điều này. 

Một du sĩ nói rằng: 

- Này các hiền giả, có nữ du sĩ xinh đẹp là nàng SundarI có thể giúp 
chúng ta được. 

- Này hiền giả, nàng ấy giúp chúng ta được gì? 

- Nàng sẽ vu khống Samôn Gotama hoan lạc cùng nàng, chúng ta sẽ giết 
chết nàng, vu khống Samôn Gotama cùng chúng đệ tử cưởng hiếp nàng rồi 
giết người diệt khẩu, chúng sẽ triệt hạ được uy tín của Samôn Gotama. 

Chúng ngoại giáo đồng ý với phương án này, khi nữ du sĩ Sundar1 đi đến 
đảnh lễ nhóm du sĩ ngoại giáo, chúng quay mặt đi, khi nàng chào hỏi chúng 
im lặng. Ngạc nhiên nữ du sĩ Sundar1 hỏi: 

- Bạch các Ngài, con đã phạm vào điều tội lỗi nào mà các Ngài lạnh nhạt 
với con như thế?. 

- Này nàng, chúng ta đang bị tổn hại do Samôn Gotama, nhưng nàng 
vẫn dửng dưng như chẳng hề hay biết chỉ cả. 

- Bạch các Ngài, con phải làm gì để giúp đỡ các Ngài? 

- Này nàng, nàng có thể làm lợi ích đến thân tộc. 

- Thưa các Tôn giả, các Ngài hãy chỉ dạy con. Đời sống của con sẵn sàng 
hy sinh (pariccattamn) cho thân tộc. 

- Này nàng, nàng là một mỹ nhân xinh đẹp, hãy đi đến Đại tự Kỳ Viên, 
làm cho Samôn Gotama mất uy tín vì nàng. 

- Thưa vâng, bạch các Ngài. 

Thế là, hằng ngày nàng SundarI mang hương hoa đi vào Đại tự Kỳ Viên 
để cúng dường. Vào ban ngày, nàng trang điểm thật xinh đẹp đợi đại chúng 
đi vào Đại tự đông đảo, nàng đi vào Đại tự. 

Có người hỏi: “Nàng đi đâu thế?”, nữ du sĩ đáp rằng: “Tôi đến Hương 
thất của Đức Thế Tôn”. 

Nữ du sĩ Sundari chờ cho đại chúng ra về hết, khi vắng người nàng lẻn 
đến Tu viện của ngoại giáo ở gần Đại tự Kỳ Viên ngủ đêm nơi Tự viện ấy . 


@)- Giles, Dp. 31, 33. 
@)- Arch. Surueu oƒ India, 19o7-8, pp. 81-131. 


27 


Vào sáng sớm nàng đi đến Đại tự Kỳ Viên thật sớm, ẩn trốn một nơi nào 
đó trong Đại tự, khi thấy Đại chúng cùng nhau đi đến Đại tự để cúng dường 
vào buổi sáng, nàng lại đi ra. Có người hỏi: “Nàng trú ngụ nơi nào mà đến 
đây sớm thế?”. 

- Tôi ngụ trong Hương thất với Đức Thế Tôn. 

Khi chúng ngoại giáo biết “nàng Sundar1 có nhiều người trông thấy”, 
nhóm du sĩ ngoại giáo thuê người giết nàng Sundarl, rồi vùi xác nàng vào 
đống rác trong Đại tự Kỳ Viên. 

Chúng đi đến Hoàng cung thưa với Đức vua Pasenadi rằng: 

- Thưa Đại vương, nữ du sĩ của chúng tôi là Sundar1 đã mất tích. 

- Này các du sĩ, nữ du sĩ Sundar1 thường đi đến nơi nào? 

- Thưa Đại vương, nữ du sĩ Sundar1 thường đi vào Đại tự Kỳ Viên 

- Vậy các ngươi hãy vào Đại tự KỳViên tìm kiếm đi. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

Chúng du sĩ đi vào Đại tự Kỳ Viên giả vờ tìm kiếm nàng Suindarl, rồi đi 
đến đống rác tìm thấy xác nàng Sundari. 

Chúng đặt thi hài nàng Sundar1 trên cáng rồi đi khắp nơi trong thành 
Savatthi rêu rao rằng: “Samôn Gotama cùng chúng đệ tử cưởng bức nàng 
SundarlI, sau đó giết chết nàng để diệt khẩu”. 

Cư dân trong ngoài thành Savatthi (XáVệ) vì mê muội không suy xét, đã 
phãn nộ, phỉ báng các Tỳkhưu không tiếc lời, các cận sự có chánh kiến suy 
nghĩ: “Đây là sự vu khống của ngoại giáo đối với Đức Thế Tôn”. 

Các vị Tỳkhưu đi khất thực trong thành Savatthi đã bị cư dân phỉ báng 
nặng lời. Vào buổi chiều, nơi Giảng Pháp đường, các vị Tỳkhưu trình lên Đức 
Thế Tôn việc này. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tykhưu, sau 7 ngày sự việc này sẽ chấm dứt. 

Đức Thế Tôn dạy các vị Tỳkhưu rằng: 

- Khi cư dân trong thành Savatthi phi báng các ngươi, các ngươi hãy nói 
lên kệ ngôn này: 

306- Abhutavadl nirayam upeti; yo vapi katva na karoml caha. 

UbhopI te pecca sama bhavanti; nhhnakamma manuJa parattha. 

“Dối trá đến địa ngục; có làm nói không làm. 

Cả hai đêu như nhau, kiếp sao nghiệp xấu đến ”t). 

Biết ác nghiệp đến hồi trả quả, nên Đức Thế Tôn trú ngụ trong Hương 
thất trọn 7 ngày. 

Khi các cư dân thành Savatthi phi báng, mạ ly các vị Tỳkhưu, các Ngài 
đọc lên kệ ngôn trên, các cư dân ấy suy nghĩ rằng: “Các Samôn Thích tử này 
nói đúng pháp, như vậy chắc không có phạm tội (akaraka) rồi, ngay cả nói 
đối còn không nói thì làm sao có thể cưởng hiếp giết người được. Chúng ta 
không thấy những Samôn Thích tử làm những việc trên, lại nói những Samôn 
Thích tử này làm những việc ấy, như vậy chúng ta đã nói dối. 

Lại nữa, các Samôn Thích tử này đã thề (sa panti) “có làm nói không 
làm sẽ đến địa ngục ”như vậy, chắc là những Samôn Thích tử này không tạo 
ác nghiệp như thế”. 

Và họ không còn mắng nhiếc, phi báng nữa. 

Đức vua Pasenadi cho thám tử đi điều tra về cái chết của nàng Sundar1. 
Vào ngày thứ 7, nhóm côn đồ giết nàng SundarI cùng nhau uống rượu, trong 
lúc quá chén chúng nóng nảy cự cãi với nhau, một tên trong bọn nói: “Ngươi 
là kẻ giết nàng SundarlI, ta sẽ tố cáo ngươi”. 


6)- Dhp. Câu số 306; Ud 44. SundarIisuttam (kinh Sundar!). 
28 


Thám tử nghe được lời này, liền bắt hết cả nhóm côn đồ. 

Đức vua Pasenadi tự thân xét hỏi: 

- AI đã xúi giục các ngươi giết nàng Sundar1? 

- Thưa Đại vương, nhóm du sĩ thuê chúng tôi. 

Đức vua cho bắt hết những du sĩ đang trú ngụ trong thành Savatthi để 
điều tra. Nhóm côn đồ chỉ ra những du sĩ đã thuê chúng giết nàng Sundarl, 
Đức vua Pasenadi hỏi những du sĩ ấy rằng: 

- Này các du sĩ, vì sao các ngươi lại thuê người giết nàng Sundar1? 

- Thưa Đại vương, để vu khống Samôn Gotama. 

- Các ngươi làm như thế với mục đích gì? 

- Thưa Đại vương, để triệt hạ uy tín của Samôn Gotama cùng chúng đệ 
tử. 

Nhóm du sĩ này cùng với nhóm côn đồ đã bị Đức vua Pasenadi xử phạt 
theo Luật quốc độ Kosala. 

Chư TyKhưu hân hoan tán thán ân Đức Phật thật kỳ diệu, chỉ 7 ngày mọi 
việc yên lặng. Đức Thế Tôn sau khi hiểu rõ ý nghĩa này, cảm hứng Ngài nói 
lên kệ ngôn: 

Tudanti vacaya Jana asaññata; 

Sareh1 sangamagatamva kuñJaram. 

Sutvana vakyam pharusam udliritam; 

AdhiIvasaye bhikkhu adutthaecrtto”ti. 

“Người không btết chế ngự, uới lời đâm người khác. 

Giống như uot (bị đâm), khi tham gia chiến trận. 

Nghe những lời thô bạo, Tùkhưu hãu chịu đựng. 

Giữ gìn không nói lên), tâm không có hiềm hận” (HT. TMC d)®). 

Do sự kiện này, Đức Thế Tôn thuyết lên bài kinh Dutthatthaka với 8 kệ 
ngôn? cùng với Bổn sự Manisukara. 

*Bốn sự Marrisuka+aq (Heo rừng trong hang ngọ©c). 

Từ khi việc sát hại nàng Sundar1I được sáng tỏ, danh tiếng của Đức Thế 
Tôn cùng chư Tykhưu càng sáng rực. 

Một hôm nay Giảng Pháp đường, các vị Tỳkhưu thảo luận cùng nhau 
rằng: 

- Này chư Hiền, chúng ngoại giáo muốn bôi nhọ Đức Thế Tôn, không 
ngờ càng làm cho Đức Thế Tôn sáng rực hơn nữa. 

Với Thiên nhĩ thuần tịnh, Đức Thế Tôn nghe được những lời bàn luận 
của các Tỳkhưu, Ngài đi đến Giảng pháp đường, thuyết lên Bổn sự này. 

Bổn sự. 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasi của Vương 
quốc Kasi. Bồtát sinh vào một gia tộc Bàlamôn danh tiếng, khi trưởng thành 
Ngài cảm thấy tham dục là khổ, nên xuất gia làm ẩn sĩ, đi đến Tuyết sơn trú 
ngụ và tu tập. 

Gần am thất của Ngài có môt cái hang bằng bằng ngọc quý, trong hang 
có 30 con heo rừng đang trú ngụ. Một con sư tử thường lai vãng quanh hang 
ngọc, bóng con sư tử được phản chiếu vào hang khiến những con heo rừng 
kinh sợ, nên gầy ốm xanh xao. 

Chúng suy nghĩ: Chúng ta vì thấy bóng Sư tử phản chiếu vào hang nên 
sinh kinh sợ, vậy chúng ta hãy bôi bẩn cái hang đi, bóng Sư tử không còn 
phản chiếu vào hang nữa”. 


@- Tudanti. 

)- Udiritam. 

@)- UdA. Sundarn1; Ud. 44. 
)- Sn. 153. 


29 


Chúng lấy bùn đất ở một vũng nước gần đó, chà xát vào hang, nhưng 
càng chà xát hang ngọc càng bóng sáng lên. 

Không biết phải làm sao, nhóm heo rừng đi đến hỏi vị ẩn sĩ “làm cách 
nào bôi bẩn hang ngọc”. 

Bồtát dạy rằng: 

- Không thể bôi bẩn ngọc trong sáng được, càng cọ xát vào ngọc, càng 
làm cho ngọc sáng hơn lên. 

Bồtát khuyên bọn heo rừng nên đời chỗ trú ngụ, đi nơi khác sinh sống, 
còn Bồtát chuyên tâm tu tập, mệnh chung tái sinh về Phạm thiên giới©0), 

Tương truyền, trong một tiền kiếp Bồtát tái sinh làm người có tên gọi là 
Munali, là người đánh bạc (đhutta) hư hỏng. Có lần thấy vị Phật Độc giác 
Surabhi đang đi khất thực trong thành; Munali thấy Đức Phật được cư dân 
thành phố cung kinh cúng dường, phát sinh ganh ty, vu khống rằng:”Ông 
Samôn này đã từng cưỡng hiếp một nữ nhân, rồi giết chết nàng vùi xác vào 
đống rác”. Mệnh chung Munäli rơi vào địa ngục AT), quả còn dư sót nên 
hôm nay Đức Thế Tôn bị nhóm ngoại giáo vu khống như thế 

2-Nữ du sĩ Cifcarnanrauika. 

Sau sự kiện nàng Sundar1 danh tiếng, cung kỉnh cùng lợi đắc càng phát 
sinh đến Đức Thế Tôn và các vị Tỳkhưu, trong khi chúng ngoại gíao tổn thất 
trầm trọng. Các Tôn chủ ngoại giáo trước đây không tự cho mình là Bậc 
Chánh GiácG), nhưng giờ đây cũng tự xưng mình là Bậc Chánh Giác để vẫn 
hồi tình trạng lợi đắc bị tổn giảm. 

Tuy các Tôn chủ tự xưng như thế, nhưng lợi đắc vẫn không phát sinh 
đến họ. Các du sĩ hội với nhau bàn luận rằng: 

- Chúng ta nên công khai tội trạng của Samôn Gotama trước đại chúng, 
để triệt hạ uy tín của Samôn Gotama. Có như thế danh tiếng, sự cung kỉnh 
cùng lợi đắc của Samôn Gotama mới bị tổn giảm. Nhưng chúng ta làm cách 
nào đây? 

Khi ấy trong thành Savatthi có nữ du sĩ tên là Ciãcamanavika rất xinh 
đẹp kiều diễm. Tương truyền nàng thấp sinh nơi cây me, người giữ vườn đã 
mang cô bé gái về nuôi, đặt tên là Ciñca (trái me), càng lớn lên nàng càng 
xinh đẹp nên được gọi là Ciãcamanavika (thiếu nữ Ciñca). Khi cha mẹ nuôi 
qua đời, nàng xuất gia theo ngoại giáo, trở thành một nữ du sĩ. 

Một du sĩ nói: 

- Chúng tahãy nhờ nữ du sĩ Ciãcamanavika vu khống Samôn Gotama 
hành lạc với nàng giữa đại chúng. Như thế sẽ làm tổn giảm uy tín, lợc đắc của 
Samôn Gotama cùng chúng đệ tử. 

- Thật là diệu kế. 

Khi nàng Ciãcamanavika đi đến Tự viện của các ngoại giáo, đảnh lễ 
chúng ngoại giáo xong rồi đứng yên một chỗ, nhóm ngoại giáo không ngó 
nàng cũng không nói năng chi cả. Ngạc nhiên, nữ du sĩ Ciñca thưa rằng: 

- Bạch các Ngài, có phải con đã phạm lỗi cùng quý Ngài? 

Nhóm ngoại giáo vẫn im lặng, nữ du sĩ bạch hỏi đến ba lần như vậy, khi 
ấy một du sĩ nói rằng: 

- Này cô, cô có biết Samôn Gotama làm chúng ta bị tổn thất danh tiếng, 
cung kỉnh cùng lợi đắc chăng? 

- Bạch các Ngài, con nào biết việc ấy đâu. Như vậy con phải làm sao? 


6)- JA. Chuyện số 285. 
@)- Ap.i. 2oo; UdA. 26a. 
@)- Xem S. 1. 68. Daharasuttam. (kinh Tuổi trẻ). 


30 


- Này cô, nếu cô muốn giúp chúng ta, cô hãy hài tội Samôn Gotama 
trước đại chúng, có như thế mới khiến lợi đắc của Samôn Gotama bị tổn 
giảm được. 

- Bạch các Ngài, được thôi, con sẽ làm điều ấy. Các Ngài chớ bận tâm 
suy nghĩ chi cả. 

Nữ du sĩ Ciñcamanavika với y phục vàng xinh đẹp, trang điểm nhan sắc 
thật kiêu diễm, tay cầm hương hoa đi đến Đại tự Kỳ Viên cúng dường. 

Nàng giả như người nữ ngoan đạo, ngồi trong Đại chúng nghe Pháp từ 
Đức Thế Tôn. Khi đại chúng quen dần, nàng chờ đợi đại chúng nghe pháp ra 
về , nàng đi vào Đại tự Kỳ Viên. Khi có người hỏi: 

- Này nàng Ciñcamanavika, vì sao nàng đến Tự viện vào giờ này? 

Nàng xảo quyệt đáp rằng: “Tôi đi đầu mặc tôi, các người hỏi làm gì?”. 

Khi vắng người, nàng lẽến về Tự viện của ngoại giáo trú đêm nơi ấy. Khi 
hừng sáng nàng đi vào Đại tự Kỳ Viên, đợi các cận sự đến Đại tự đảnh lễ Đức 
Thế Tôn, cúng dường đến Tăng chúng, nàng từ Đại tự đi ra. Có người hỏi: 

- Này cô, cô ở đầu mà trở về vậy? 

- Tôi ở đầu mặc tôi, các người hỏi để làm gì? 

Hai tháng sau, khi có người hỏi, nàng giả vờ thành thật trả lời rằng: 

- Tôi ngụ nơi Hương thất của Đức Thế Tôn. 

Những phàm nhân phát sinh nghi hoặc rằng: “Nàng này nói có thật như 
vậy chăng nhỉ?”. 

Đến ba bốn tháng sau, nàng lấy vải độn vào bụng giả như người có 
mang, gieo nghi hoặc đến người thiếu trí rằng: “Thai bào này của ai? Có phải 
Samôn Gotama tạo ra chắng?”. 

Đến 8- o tháng nàng dùng khúc gõ, đếẽo gọt cho nhãn, giả thai nhi độn 
vào bụng, dùng gõ đập vào tay chân, thân thể cho sưng lên, như người nữ đến 
thời sắp sinh nở. 

Một hôm vào buổi chiều, khi Đức Thế Tôn ngự đến Giảng Pháp đường, 
giảng pháp đến hàng tứ chúng. Nàng Ciñãcamanavika đi vào Giảng Pháp 
đường, đứng giữa thính chúng , trước Đức Thế Tôn nói lớn rằng: 

- Này ông Đại Samôn, ông chỉ giỏi nói Pháp đến thính chúng thôi, tiếng 
của ông du dương, giọng nói của ông ngọt ngào, lời của ông thật êm dịu. Tôi 
cũng vì giọng nói ấy mà thân tôi phải như vầy. 

Vì sao ông không biết tôi đến thời sinh nở rồi? Nếu ông không thể tự 
làm, ông cũng nên bảo những cư sĩ tín thành của ông là Trưởng giả Cấp Cô 
Độc, hay nàng Visakha, hoặc một cận sự nào lo cho tôi chứ. 

Ông là người chỉ biết hưởng thụ khoái lạc, không biết lo thai bào của 
chính mình đã tạo ra. 

Đức Thế Tôn an tịnh nói rằng: 

- Này Ciñcamanavika, điều ngươi vừa nói, chỉ có ngươi và Như Lai biết 
rõ mà thôi. 

Trân tráo, nàng CIñcamanavika nói rằng: 

- Này ông Đại Samôn, đúng như vậy, điều này phát sinh lên chỉ có tôi và 
ông hiểu rõ thôi. 

Đức Thế Tôn im lặng, bấy giờ ngai vàng của Thiên vương Sakka 
(ĐếThích) chợt nóng ran lên, ngạc nhiên vua Trờ8i Sakka suy nghĩ: “Ai 
muốn chiếm đạt ngôi vị của ta?”. 

Đưa Thiên nhãn xem xét, vua Trời Sakka thấy nàng Ciñcamanavika 
đang vu khống, phi báng Đức Thế Tôn, làm sinh khởi nghi hoặc trong đại 
chúng. Vua Trời Sakka suy nghĩ: “Ta sẽ làm sáng tỏ vấn đề này giữa hội 
chúng, làm thanh tịnh Giới hạnh của Đức Thế Tôn”. 

Thiên vương Sakka sal1 bốn vị Thiên tử tùy tùng rằng: 


31 


- Các ngươi hãy đến Đại tự Kỳ Viên, làm Giới hạnh của Đức Thế Tôn 
chiếu rạng. 

Bốn vị Thiên tử đi đến Đại tự Kỳ Viên, hóa thân thành bốn con chuột 
cắn đứt những vải buộc khúc gõ tròn, rồi nổi gió lên thổi tung vạt y, khiến 
khúc gỗ rơi xuống chạm vào chân của nàng Ciãñcamanavika, khiến nàng đau 
đớn vô cùng. 

Đại chúng thấy khúc gỗ giả thai bào rơi xuống, hiểu ngay nàng 
Ciñcamanavika đã vu khống Đức Thế Tôn, phẫn nộ nói rằng: 

- Này ác nữ, vì sao ngươi vu khống Đức Thế Tôn? Vì sao ngươi phỉ báng 
Đức Thế Tôn với những lời ác ngữ như thế? 

Nàng Ciñcamanavika kinh sợ bỏ chạy ra khỏi Đại tự Kỳ Viên, khi ra 
đến cổng Đại tự vừa khuất mắt Đức Thế Tôn, nàng bị đất nứt ra rút nàng 
xuống địa ngục Avici (Aty). 

Sau việc này, danh tiếng, cung kỉnh và lợi đắc phát sinh đến Đức Thế 
Tôn cùng các vị Tỳkhưu càng tăng bội, trái lại chúng ngoại giáo càng bị giảm 
thiểu về danh tiếng, sự cung kỉnh cùng lợi đắc. 

Ngày hôm sau, nơi Giảng Pháp đường các vị Tỳkhưu đàm luận cùng 
nhau rằng: 

- Này chư hiền, nàng Ciãcamanavika đã vu khống Đức Thế Tôn với lời 
không thật. Nàng đã bị tổn hại nặng nề, đã bị đất rút như vậy. 

Đức Thế Tôn ngự đến Giảng Pháp đường, dạy các vị Tykhưu rằng: 

- Này các Tykhưu, chẳng phải chỉ trong hiện kiếp nàng Ciñcamanavika 
vu khống, phi báng Như Lai. Trong quá khứ cũng đã từng như thế và cũng bị 
tốn hại như thế. 

Theo lời thỉnh cầu của các vị Tỳkhưu , Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự 
Mahapaduma. 

Rồi Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tykhưu, gọi là ác nghiệp do từ bỏ pháp chân thật, thực hành 
pháp hư ngụy, người ấy đã làm mất gốc hướng thượng cho chính mình. Ngài 
thường nói lời dối trá thì không ác nào không làm. 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

176- Ekam dhammam atItassa; musavadissa Jantuno. 

Vitinnaparalokassa; natthi papam akariyam. 

“Ai ui phạm một pháp; ai nói lời uọng ngữ. 

Ai bác bỏ đời sau; không ác nào không làm” (HT. TMC d). 

Dứt kệ ngôn nhiều chúng sinh an trú vào Thánh quả Dự Lưu®!), 

Được biết, do tiền nghiệp vu khống Đức Phật Độc giác Surabhi đã nói ở 
trên, nên Đức Thế Tôn gặp nạn này. 

Trong thời Đức Phật tại tiền, có 5 người bị đất rút đó là: Dạxoa Nanda, 
nàng Ciñcamanavika, thanh niên Nanda, vua Suppabuddha (Thiện Giác) và 
Tôn giả Devadatta (ĐềBàĐÐạtÐa), 

*Bốn sự Mauahapaduưna. 

Duuên khởi. 

Nàng Ciñcamanavika vu khống Đức Thế Tôn và nàng bị đất rút vào địa 
ngục AT. 

Bổn sự. 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasl (BalanaI) của 
Vương quốc Kasi. Bồtát tái sinh vào Hoàng tộc này, Ngài là con của Chánh 
hậu, khi Chánh hậu sinh ra hài tử, nhìn thấy dung mạo hài tử sinh đẹp như 


6)- DhpA. Câu số 176; JA. iv. 187; ItA. 6o. 
32 


đóa sen vừa hé nở (do có nhiều phước lành), nên Thái tử được đặt tên là 
Paduma (Liên Hoa). 

Khi lớn lên Thái tử theo học nơi kinh thành Takkasila đầy đủ mọi môn 
nghệ thuật. 

Bà Chánh hậu mệnh chung, Đức vua lập một Chánh hậu khác và phong 
cho Thái tử Paduma là Phó vương (uparaJa). 

Bấy giờ nơi biên cương có loạn, vua Brahmadatta thân chĩnh tảo trừ giặc 
loạn, nói với Chánh hậu rằng: 

- Nàng hãy ở lại Hoàng cung, còn ta sẽ ra biên cương để dẹp loạn. Ta sẽ 
giao Phó vương Paduma trọng trách phục vụ mọi việc cần thiết cho nàng. 

Vua Brahmadatta ra biên cương dẹp loạn, thời gian sau vua đánh tan 
giặc loạn, trở về kinh thành BaranasI (Balanal). 

Được tin Đức vua hồi kinh, Phó vương Paduma cho trang điểm kinh 
thành Baranasl lộng lẫy, xinh đẹp như kinh thành chư thiên, rồi Ngài lên 
đường đi đón vua cha. 

Trước khi lên đường, Phó vương Paduma đến vấn an Chánh hậu. Từ lâu 
nhìn thấy diện mạo xinh đẹp của Phó vương Paduma, nàng Chánh hậu đem 
lòng say mê, khi nghe Phó vương thưa rằng: 

- Thưa mẹ, con có thể làm gì giúp cho mẹ được? 

Chánh hậu nói rằng: 

- Này Phó vương, hãy nằm trên chiếc vương sàng này đi. 

- Thưa mẹ, để làm gì? 

- Chúng ta sẽ hưởng lạc thú cho đến khi Đức vua trở về. 

- Không thể được, bà là mẹ kế của ta, một kế mẫu không được phá vỡ 
đạo lý để chạy theo dục lạc. Làm sao ta có thể đi vào con đường tội lỗi như 
thế. 

Nàng Chánh hậu nài ni ba lần, nhưng cả ba lần đều bị Phó vương 
Paduma khiển trách. Nàng hỏi rằng: 

- Thế ngươi không làm theo lời ta ư? 

- Ta không thể làm như thế được. 

- Ta sẽ bảo Đức vua chém đầu ngươi. 

- Tùy ý bà. 

Rồi Phó vương ra khỏi hậu cung của nàng Chánh hậu, mặc cho nàng ở 
lại với lòng ngập tràn sự hổ thẹn nhục nhã. Nàng Chánh hậu suy nghĩ: “Phó 
vương Paduma sẽ trình lên với Đức vua việc này, ta sẽ không sống nổi. Vậy 
chính ta phải ra tay trước”. 

Nàng Chánh hậu không dùng vật thực cả mấy ngày, không trang điểm, 
dùng móng tay nhọn của mình cào vào mặt, mình mẩy cho xước lên, nhổ bức 
tóc rối lên, mặc y phục nhầu bẩn, bảo các cung nữ rằng: 

- Khi Đức vua hỏi ta đâu? Các ngươi nói rằng: “Ta đang bị bịnh nằm 
trong hậu cung”. 

Nàng nằm trên vương sàng, giả vờ lâm trọng bịnh. 

Khi trở về kinh thành Baranasl, vua Brahmadatta đi diễu hành quanh 
kinh thành ba vòng, rồi trở về Hoàng cung. Không thấy Chánh hậu ra đón 
chào, Ngài hỏi các cung nhân rằng: 

- Chánh hậu đâu rồi? 

- Thưa Đại vương, Chánh hậu đang bị bệnh. 

Nghe vậy, Đức vua đi vào hậu cung, thấy Chánh hậu đang nằm trên 
vương sàng, hỏi rằng: 

- Này nàng, có gì bất ổn chăng? 

Nàng giả vờ như không nghe, vua Brahmadatta hỏi ba lần, nàng thưa 
rằng: 


33 


- Thưa Đại vương, xin Ngài đừng hỏi nữa. Những người nữ xinh đẹp như 
tôi đều phải chịu những cảnh như vầy. 

- Này nàng, a1 đã làm phiền khổ đến nàng vậy? 

- Là người được Đại vương giao phó trách nhiệm trông coi Hoàng thành 
khi Đại vương ra biên cương dẹp loạn. 

- Là Phó vương Paduma sao? 

- Thưa Đại vương, đúng vậy, chính Phó vương Paduma đã đi vào hậu 
cung, nài ép tôi phải cùng Phó vương hưởng lạc thú. Tôi kháng cự bị Phó 
vương nhổ tóc, đánh đập như thế này, may các cung nữ đến kịp và Phó vương 
đã bỏ đi. 

Vua Brahmadatta không suy xét, phẫn nộ ra lịnh cho các cận tướng 
rằng: 

- Hãy bắt Paduma đem đến đây cho ta. Ta sẽ hành hình Paduma. 

Các cận tường đến cung của Thái tử Paduma, mang theo lịnh của vua 
Brahmadatta “bắt Paduma đến Hoàng cung”. 

Biết rõ việc này do Chánh hậu làm ra, Paduma hỏi rằng: 

- Này các người, ta phạm tội gì? Ta không chống lại Đức vua, ta vô tội. 

Mặc cho Paduma nói, các cận tướng cứ bắt Paduma, trói chặt hai tay về 
phía sau, vừa dẫn đi vừa đánh đập Ngài. 

Nghe tin Phó vương Paduma bị bắt và sẽ bị tử hình, cả kinh thành 
BaranasI náo động hản lên, chúng dân cùng nhau đi đến Hoàng cung. 

Vừa trông thấy mặt Thái tử Paduma, vua Brahmadatta không kềm được 
lửa giận, nói với chúng thần dân đang van xin tha tội cho Thái tử Paduma, 
rằng: 

- Này các thần dân, kẻ này không phải là Đức vua, tuy làm tròn phận sự 
của vị vua rất hoàn hảo. Nhưng kẻ này đã xúc phạm đến mẹ kế của mình, hãy 
mang kẻ này ra ngoài thành ném xuống vực sâu cho ta. 

Thái tử Paduma la lên rằng: 

- Thưa cha, con không hề phạm vào tội ấy. Cha đừng nghe lời nữ nhân 
mà giết con. 

Mặc cho Thái tử Paduma nói như vậy, vua Brahmadatta cương quyết ra 
linh mang Thái tử ra ngoài thành ném xuống vực sâu. 

Các Đại thần thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, Thái tử là người hiền đức, giữ đúng truyền thống 
Hoàng tộc, là người thừa kế Vương quyền của Đại vương. Đại vương chớ 
nghe lời nữ nhân mà không suy xét kỹ. Là một minh quân cần phải hành 
động thật cẩn trọng. 

Cho dù các Đại thần nói hết lời vẫn không chuyển được tâm của vua 
Brahmadatta. Và Thái tử Paduma bị ném xuống vực sâu. 

Một thiên nhân trú ngụ gần đó, dùng thần lực, đưa Ngài xuống cõi rắn. 
Rắn chúa tiếp đã Thái tử Paduma thật niềm nở, chia đôi giang san cõi rắn để 
Ngài cai trỊ. 

Được một năm, Ngài xin Rắn chúa trở về nhân giới. Rắn chúa hỏi: 

- Ngài muốn đến nơi nào? Và sẽ làm gì? 

- Hãy cho ta đến núi Tuyết, ta sẽ xuất gia làm ẩn sĩ. 

- Lành thay, lành thay. 

Với thần lực của mình, Rắn chúa đưa Bồtát đến vùng núi Tuyết, cung 
cấp cho Bồtát mọi vật dụng cần thiết của vị Samôn, kiến tạo trú xứ cho Bồtát, 
rồi trở về cõi rắn của mình. 

Bồtát ở nơi núi Tuyết tu tập thiền tịnh chứng được 8 thiền cùng 5 pháp 
thần thông. 


34 


Thời gian sau có người thợ rừng lạc lối đi đến am thất của Bồtát, nhìn ra 
Bồtát là vị Phó vương hiền đức của mình trước đây, hỏi rằng: 

- Thưa Ngài ẩn sĩ, Ngài có phải là Phó vương Paduma trước đây chăng? 

- Này người thợ rừng, ta chính là Phó vương Paduma. 

Sau khi ở lại am thất của Bồtát vài ngày, người thợ rừng trở lại kinh 
thành Baranasi. Vua Brahmadatta không có con trai (ngoại trừ Thái tử 
Paduma), người thợ rừng đi vào Hoàng cung trình đến vua Brahmadatta 
rằng: 

- Thưa Đại vương, Thái tử Paduma vẫn còn sống. 

- Này người thợ rừng, việc ấy là sự thật sao? 

Người thợ rừng trình lên vua Brahmadatta cuộc hội ngộ kỳ diệu với ẩn sĩ 
Paduma. Nghe vậy, vua Brahmadatta ra lịnh cho người thợ rừng dẫn đường, 
cùng với các vị Đại thần lên đường đến núi Tuyết, rước Thái tử Paduma trở 
về kinh thành để lên ngôi cai quản quốc độ Kasi. 

Bồtát tiếp đãi vua cha cùng các vị Đại thần rất chu đáo và trọng hậu. 
Ngài đi vào rừng sâu, tìm những trái cây quý ngon ngọt về đãi khách. 

Vua Brahmadatta hỏi: 

- Này con, con bị rơi xuống vực sâu, làm thế nào con sống sót được? 

Bồtát thưa lên vua Brahmadatta mọi việc. Khi vua Brahmadatta mời 
Bồtát trở về kinh thành Baranasl để trị vì thiên hạ, Bồtát khước từ vương vị, 
rồi giáo giới vua Brahmadatta về 1o pháp trị nước của bậc minh quân. 

Vua Brahmadatta cùng các Đại tthần trở về kinh thành BaranasI. Khi trở 
về Hoàng cung, vua Brahmadatta hỏi các vị Đại thần rằng: 

- Vì ai ta mất đi đứa con tài đức là Paduma? 

- Do Chánh hậu làm ra. 

VuaBrahmadatat ra lịnh ném Chánh hậu xuống vực sâu dành cho bọn 
trộm cướp. 

Nhận diện tiên thân. 

Vua Brahmadatta nay là Tôn giả Devadatta, Chánh hậu (sau) nay là 
nàng Ciñcamanavika, vị Thiên nhân nay là Trưởng lão SarIputta 
(XáLợiPhất), Rắn chúa nay là Ngài Ananda. Thái tử Paduma nay là Đức Thế 
Tôn6Đ), 

*Bốn sự Bantthanarnokkhqa (Giải thoát trói buộc). 

Duuên khởi. 

Vào một lần khác, các Tykhưu cùng nhau tụ hội nơi Giảng Pháp đường, 
đàm luận cùang nhau rằng: 

- Này chư Hiền, nàng Ciñcamanavika vu khống Đức Thế Tôn, nàng đã bị 
tổn hại nặng nề. 

Nhân đó, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự này. 

Bổn sự. 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasi (Balanal). 
Bồtát sinh vào một gia tộc Bàlamôn, cha Ngài là vị Đại thần Tế lễ sư của Đức 
vua Brahmadatta. Khi cha Ngài mệnh chung, Bồtát kế nghiệp cha ở chức vụ 
Đại thần Tế lễ sư. 

Vua Brahmadatta có nàng Chánh hậu thật xinh đẹp, trong một lúc cao 
hứng Đức vua nói với Chánh hậu rằng: 

- Này Chánh hậu, ta ban cho nàng một điều ước. Hãy ước nguyện đi. 

- Thưa Đại vương, lời ước nguyện của em không khó thực hiện lắm. Từ 
nay trở đi Đại vương không được nhìn nữ nhân nào khác ngoài em với con 
mắt ái luyến. 


@)- JA. Mahapadumajataka. Chuyện số 272. 
35 


Ban đầu Đức vua từ khước ước vọng này, nhưng sau cùng vua 
Brahmadatta đành phải chấp nhận điều kiện trên. Đức vua Brahmadatta có 
16 ngàn cung phi xinh đẹp, nhưng kể từ hôn ấy, Đức vua không hề nhìn một 
a1 trong số 16 ngàn cung phi ấy. 

Rồi nơi biên cương có giặc loạn, vị quan vùng biên cương không thể dẹp 
loạn được, nên vua Brahmadatta thân chinh ra biên thùy dẹp loạn. 

Đức vua nói với Chánh hậu rằng: 

- Này Chánh hậu, ta phải ra biên thùy dẹp loạn, nơi chiến trận có nhiều 
bất ổn, không thích hợp với nữ nhân. Này hãy ở lại Hoàng cung. 

- Thưa Đại vương, em không thể ở lại Hoàng cung. Đại vương hãy cho 
em theo ra biên cương với Đại vương. 

Khi bị Đức vua từ chối nhiều lần, Chánh hậu nói: 

- Nếu vậy, cứ mỗi dotuần, Đại vương hãy cử một Đại thần về Hoàng 
cung báo tin sức khỏe của Đại vương. 

- Được rồi, này Chánh hậu. 

Từ kinh thành ra biên cương dài 32 dotuần, cứ mỗi do tuần Đức vua cử 
một đại thần về Hoàng cung báo tin cho Chánh hậu. và Chánh hậu đã thông 
gian với vị Đại thần về báo tin ấy. 

Sau khi bình định giặc loạn nơi biên cương xong, trên đường về, cứ mỗi 
do tuần Đức vua cũng gửi về Hoàng cung một Đại thần để báo tin đến Chánh 
hậu và Chánh hậu đã thông gian với các vị Đại thần ấy. Tổng cộng bà đã 
thông gian với 64 vị Đại thần. 

Khi về đến Kinh thành, Đức vua cho dừng quân ngoài thành, thông báo 
cho Bồtát trang hoàng kinh thành thật xinh đẹp như thành phố chư thiên để 
tổ chức lẽ thắng trận. 

Sau khi cho trang hoàng thành phố để rước Đức vua vào kinh thành, 
Bồtát đi đến Hoàng cung, báo tin cho Chánh hậu biết. Nhìn thấy thân hình 
tuyệt đẹp cùng sắc diện khôi ngô của Bồtát, Chánh hậu nói: 

- Này Bàlamôn Đại thần, hãy cùng ta hưởng lạc thú đi. 

- Thưa Chánh hậu, không thể được. Hãy kính trọng Đức vua, chớ có làm 
điều bất thiện. 

- Đã có 64 đại thần không kính trọng vua, không sợ điều bất thiện rồi, 
chỉ có ngươi kính trọng Đức vua, sợ điều bất thiện sao? 

- Vâng, thưa Chánh hậu, nếu họ kính trọng Đức vua, sợ điều bất thiện 
thì đã không làm như thế. 

- Này Bàlamôn, đừng có nói nhiều như thế, nếu ngươi không làm theo 
lời ta. Ta sẽ khiến Đức vua chém đầu ngươi đấy. 

- Được thôi, thưa Chánh hậu cho dù chém đầu tôi một lần hay trăm 
ngàn lần, tôi cũng không thể làm việc ấy. 

- Được rồi, này Bàlamôn, ngươi sẽ biết tay ta. 

Đe dọa Bồtát rồi, Chánh hậu đi vào hậu cung dùng móng tay cào lên 
mặt, lên người cho trầy xước, mặc y bẩn, nằm trên giường với tóc rối lên, bảo 
các cung nữ rằng: 

- Khi Đại vương hỏi, hãy nói ta đang lầm trọng bịnh. 

Bồtát đi đómn Đức vua vào kinh thành, sau khi đi quanh kinh thành ba 
vòng, Đức vua về Hoàng cung. Không thấy Chánh hậu ra tiếp đón mình, Đức 
vua hỏi các cung nữ, các cung nữ thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, Chánh hậu đang lầm trọng bịnh. 

Nghe vậy, Đức vua liền đi vào hậu cung, nhìn thấy Chánh hậu đang nằm 
trên giường, Đức vua đi đến lấy tay xoa lưng Chánh hậu, hỏi rằng: 

- Này Chánh hậu, nàng bịnh gì thế? 

Đức vua hỏi đến ba lần, Chánh hậu nói rằng: 


36 


- Thưa Đại vương, Ngài còn sống hồi kinh thành là điều hạnh phúc rồi. 
Nhưng nữ nhân như em cần phải có người chồng bên cạnh. 

- Này Chánh hậu, có chuyện gì thế? 

- Thưa Đại vương, vị Bàlamôn Đại thần Tế lễ đi vào nội cung với cớ là 
trang hoàng cung điện cho xinh đẹp để tiếp rước Đại vương. Y nhìn thấy em, 
buộc em phải cùng y hưởng lạc thú, do em không đồng ý, y đã đánh đập em 
như thế này rồi bỏ đi. 

Vua Brahmadatta phẫn nộ như muối ném vào lửa nổ lốp bốp, ra lịnh các 
cận tướng rằng: 

- Hãy bắt trói Đại thần Tế lễ sư ngay lập tức. Hãy chém đầu hắn cho ta. 

Những cận tướng đi thật nhanh đến bắt Bồtát trói lại, đồng thời đánh 
đập Bồtát. Ngài hiểu ngay “Chánh hậu đã vu khống cho ta. Ta phải tự mình 
cứu lấy mình”. Bồtát nói với những người ấy rằng: 

- Trước khi các ngươi giết ta, hãy đưa ta đến gặp Đức vua. 

- Ngươi gặp Đức vua để làm gì? 

- Vì ta là người phục vụ cho Đức vua, đã làm được nhiều việc. Ta biết 
những tài sản của Đức vua được chôn dấu rất nhiều nơi nào. Chính ta là 
người quản lý đất ruộng của Đức vua, nếu không gặp Đức vua thì rất nhiều 
tài sản bị thất thoát. Sau khi nói rõ cho Đức vua biết rõ tài sản được chôn 
dấu, các ngươi hành hình ta chẳng muộn. 

Họ đưa Bồtát đến gặp Đức vua, cơn phẫn nộ của Đức vua khi ấy cũng 
dịu hắn. Đức vua hỏi: 

- Này Bàlamôn, ngươi không cảm thấy hổ thẹn khi nhìn ta ư? Vì sao 
ngươi thực hành ác hạnh như thế chứ? 

- Thưa Đại vương, tôi hoàn toàn vô tội với Đại vương, làm thế nào tôi có 
sự hổ thẹn đối với Đại vương được chứ? Tôi sinh ra trong giòng Bàlamôn 
thượng lưu, từ trước đến nay tôi không hề sát sinh, cho dù đó là một con 
kiến. Từ trước đến nay tôi không hề lấy của không cho, cho dù đó là một cọng 
cỏ. Từ trước đến nay tôi không hề nhìn nữ nhân của người khác với ánh mắt 
ái luyến, cho dù là một cái liếc tình cũng không hề có. Từ trước đến nay tôi 
không hề nói dối, cho dù đó là lời đùa vui. Từ trước đến nay tôi không hề 
uống rượu nấu, rượu men cho dù chỉ một giọt trên đầu cọng cỏ Kusa. 

Thưa Đại vương, tôi hoàn toàn vô tội với Đại vương. Chính bà Hoàng ác 
độc kia, đã cầm tay tôi nài ép tôi cùng bà hưởng lạc thú, tôi từ chối và bà đã 
không ngần ngại cho biết” có 64 vị Đại thần đã cùng bà hưởng lạc thú”, tôi 
không chấp nhận việc bất thiện này, nên bà đã vu khống cho tôi. 

Thưa Đại vương, Đại vương hãy gọi 64 vị Đại thần sứ giả về báo tin cho 
bà Chánh hậu thì rõ biết sự thật. 

Nghe vậy, Đức vua sinh nghĩ hoặc, cho gọi 64 vị Đại thần sứ giả cùng 
Chánh hậu đến Hoàng cung. Thấy có Bồtát hiện diện nơi ấy, các vị Đại thần 
sứ giả kinh sợ rằng: “Thôi rồi, việc thông gian của ta với Chánh hậu đã bị 
phát giác rồi, Ta nên thú thật còn có cơ hội sống”. 

Tất cả đều thú nhận có thông gian với Chánh hậu. Tức giận, Đức vua sai 
trói 64 vị Đại thần lại, ra lịnh chém đầu tất cả. 

Khi ấy Bồtát thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, những người này do kinh sợ Chánh hậu, nếu không 
làm theo ý bà sẽ bị bà vu khống và sinh mạng của họ đang bị đe dọa, do vậy, 
họ không có tội, ngay cả bà Chánh hậu cũng không có tội, chỉ vì tính dầm dục 
của bà nên sinh ra như vậy, bà chỉ làm theo nhu cầu của tính dâm dục ấy mà 
thôi. Xin Đại vương hãy tha thứ cho họ. 

Sau khi xin Đức vua tha thứ cho tất cả, Bồtát nói tiếp rằng: 


37 


- Thưa Đại vương, lời của kẻ ngu sĩ khiến người trí bị trói buộc không 
xứng đáng, còn lời nói của người có trí đã giải thoát những trói buộc. 

Sau việc này, Bồtát xin từ quan, bố thí hết tài sản xuất gia sống đời ẩn sĩ 
nơi vùng núi Tuyết, tu tập chứng đắc thiền tịnh cùng các thắng trí. Mệnh 
chung tái sinh về Phạm thiên giới. 

Nhận diện tiền thân. 

Chánh hậu nay là nàng Ciñcamanavika, Đức vua nay là Trưởng lão 
Ananda0), 

*Bốn sự Cullapadtưưng. 

Duuên khởi. 

Nơi Đại tự Kỳ Viên, có một Tykhưu thối thất tinh tấn vì một nữ nhân, 
Đức Thế Tôn cho gọi vị Tỳkhưu ấy đến hỏi rằng: 

- Này Tỳkhưu, có thật chăng, ngươi thối thất vì một nữ nhân?. 

- Bạch Thế Tôn, có thật như thế. 

- Này Tykhưu, thường các nữ nhân đều vô ơn, phản bội tình bạn. Các 
bậc hiền trí xưa kia, cho họ uống máu đầu gối phải của mình, mang những 
tặng phẩm cho họ; vẫn không chinh phục họ và bị họ phản bội. 

Theo lời thỉnh cầu của chư Tykhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự này. 

Bổn sự. 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasl (Balanal), 
Bồtát là Thái tử của vua Brahmadatta, Ngài được đặt tên là Paduma. 

Bồtát có 6 người em trai, bảy người theo dòng thời gian trưởng thành, có 
gia đình sống ở Hoàng cung cạnh vua cha. 

Một hôm vua Brahmadatta đứng trên lầu 7 của Hoàng cung nhìn xuống 
sân Hoàng cung, thấy 7 vị Tử hoàng đi đến Hoàng cung với tùy tùng đông 
đảo, vua Brahmadatta sinh ngờ vực rằng: “Những người này có thể họp nhau 
lại giết ta để đoạt ngôi”. 

Vua Brahmadatta cho gọi 7 vị Tử hoàng đến sân Hoàng cung dạy rằng: 

- Này các con thân, các con không nên sống nơi Hoàng cung này, các con 
hãy ra đi lập nghiệp. Khi ta mệnh chung, các con hãy trở về kế vị Vương 
quyền, vì Vương quyền này là của các con. 

Vâng theo lời cha, cả 7 vị Tử hoàng mang vợ lên đường ra đi lập nghiệp. 
bất ngờ cả đoàn người đi lạc vào sa mạc hoang vu. Không có vật thực nuôi 
mạng. Chịu đựng đói khác không nổi, sáu vị Tử hoàng bàn với nhau rằng: 

- Chúng ta còn sống sẽ tìm được nữ nhân khác, nếu tất cả đều chết nơi 
đây, sẽ không còn gì cả. 

Ngày đầu tiên họ giết vợ vị Tử hoàng thứ 7. chia thịt làm 13 phần đều 
nhau. Bồtát cùng vợ chia phần thịt của mình thành 3 phần, dùng hai phần để 
dành một phần. 

Sáu ngày trôi qua, họ giết sáu người vợ của 6 vị Tử hoàng, đến ngày thứ 
7, họ định giết vợ Bồtát, Bồtát nói rằng: “Ta có dư 7 phần thịt, hãy dùng 7 
phần thịt này đi, mai sẽ tính”. 

Trong đêm, đợi sáu Tử hoàng ngủ say, Bồtát cùng vợ chạy trốn, được 
một khoảng xa, vợ Bồtát đuối sức nói với chồng rằng: 

- Thưa anh, em chạy không nổi nữa rồi. Anh hãy chạy trốn đi. 

Bồtát cống vợ trên lưng chạy cho đến sáng gần thoát ra khỏi sa mạc 
hoang vu. Khi mặt trời mọc, người vợ nói: 

- Thưa anh, em khát nước quá. 

- Hãy cố gắng, chúng ta sắp thoát ra khỏi sa mạc rồi. 

- Nhưng em không còn sức chịu đựng nữa. 


6)- JA. Bandhanamokkhajataka. Chuyện số 120. 
38 


Nghe vậy, Bồtát lấy gươm đâm vào đầu gối chân phải, nói rằng: 

- Nơi đây không có nước, nàng hãy tạm uống máu của ta cho đỡ khát. 

Vợ Bồtát đã uống máu nơi đầu gối phải của Bồtát. Cả hai thoát ra sa mạc 
hoang vu đi lần đến bờ sông Hằng. Họ tắm rửa, uống nước thoải mái rồi đi 
tìm trái cây rừng để ăn. 

Nơi khúc quanh của sông Hằng, Bồtát dựng lên một am thất, cùng vợ 
sống ở nơi đây. 

Một tên cướp bị bắt, bị vua Brahmadatta hành hình, chặt tay chân, cắt 
tai, xẻo mũi rồi đóng bè đặt tên cướp lên bè thả trôi trên sống Hằng. Chiếc bè 
từ thượng nguồn trôi xuống đến khúc quanh nơi am thất của Bồtát, nghe 
tiếng kêu la cầu cứu, Bồtát lội ra sông Hằng, thấy tên què nằm trên ấy. Động 
lòng trắc ẩn, Bồtát mang tên què về am thất của mình, thoa xức thuốc trị 
thương cho tên què; vợ Bồtát khinh bỉ rằng: 

- Một tên què vô dụng như thế này mà chồng ta cũng mang về am thất, 
săn sóc trị thương tích. 

Nàng khinh bỉ nhổ nước bọt vào người tên què. Thời gian sau vết 
thương người què lành lặn, Bồtát để người què nơi am thất, Ngài đi vào rừng 
tìm trái cây về nuôi vợ cùng người què. 

Do gần gũi lâu ngày với người què, vợ Bồtát sinh tâm ái luyến người 
què, thông dâm với người què. Sợ Bồtát biết chuyện, vợ Bồtát suy nghĩ: “Fa 
nên xuống tay trước”. 

Một hôm vợ Bồtát nói rằng: 

- Thưa anh, khi chạy trốn khỏi sa mạc hoang vu, em có khấn nguyện 
rằng: “Xin thần núi gần nơi này hãy hộ trì tôi cùng chồng tôi thoát khỏi nơi 
đây. Tôi cúng dường để tạ lễ cùng Ngài. Mấy hôm nay, em nằm mộng thấy vị 
Thần núi báo mộng nhắc nhở em điều ấy. 

- Đước rồi, ta sẽ vào rừng hái trái cây, sắm sửa lễ vật cho nàng để nàng tạ 
lễ thần núi. 

Sau khi tìm những trái cây rừng ngon quý để tạ lễ thần núi, vợ Bồtát nói: 

- Này anh, chúng ta hãy lên đỉnh núi để làm lễ tạ thần núi. 

Bồtát đưa vợ lên đỉnh núi cạnh bờ vực, nhân lúc Ngài vô ý, vợ Bồtát xô 
Ngải rơi xuống vực, la lên rằng: 

- Ta đã thấy lưng kẻ thù rồi. 

Và nàng xuống núi chung sống với tên què. 

Bồtát rơi từ đỉnh núi xuống vực thắm, nhưng nơi vách đá một cây sung 
mọc lên, một nhánh lớn đưa ra ngoài thành vực như tấm vách ngăn những 
vật từ trên rơi xuống, Bồtát rơi vào tấm vách ngăn ấy, nhưng không thể 
xuống núi được, Ngài đành phải ăn những trái sung để sống. 

Một Kỳđà chúa có thân to lớn, từ chân núi thường bò theo vách núi lên 
cành sung để ăn những trái sung. Nó thấy Bồtát liền chạy trốn sang cành 
sung khác và ăn trái sung, nó đến cây sung nhiều lần, không thấy Bồtát có ý 
làm hại, lần lần nó đến gần Bồtát và kết thân với Bồtát. 

Kỳđà chúa hỏi Bồtát rằng: 

- Vì sao anh đến được nơi này? 

Bồtát thuật cho Kỳđà chúa nghe mọi việc. Kỳđà chúa nói: 

- Anh không cần phải lo sợ nữa, tôi sẽ đưa anh xuống núi. 

Kỳđà chúa cống Bồtát trên lưng bò theo vách núi xuống chân núi, đưa 
Bồtát ra khỏi khu rừng. 

Bồtát đi đến ngôi làng nhỏ cạnh bìa rừng và sống nơi ấy. 

Khi nghe tin vua Brahmadatta mệnh chung, Bồtát trở về kinh thành 
Baranasl kế vị Vương quyền cai trị quốc độ Kasi. 


39 


Ngài trị nước theo 1o pháp của bậc minh quân, Đức vua Paduma cho xây 
dựng 6 Bố thí đường, bốn ở bốn cổng thành, một ở trung tâm kinh thành, 
một ở trước cổng Hoàng cung để bố thí cho những người cô đơn, nghèo 
khổ... Mỗi ngày Đức vua Paduma xuất ra 6oo ngàn tiền vàng để bố thí như 
thế. 

Nói về nữ nhân ác độc, vô ơn kia, không chịu đựng được cảnh u tịch của 
núi rừng, nàng cống người què trên lưng, lìa bỏ nơi trú ngụ đi về làng mạc. 
Nàng phải đi xin ăn để sống và nuôi người què trên lưng. Có người hỏi rằng: 

- Này cô, người què cô cống trên lưng là gì với cô vậy? 

Nàng dối trá rằng: 

- Mẹ người này là chị của cha tôi, người này là anh họ của tôi. Cha tôi 
cho tôi đến người này. Cho dù bị đày đọa đến chết, tôi cũng cống người này 
trên lưng, xin ăn để nuôi chồng. 

Mọi người khen ngợi rằng: 

- Thật là người vợ trung thành với chồng. 

Người ta cho nàng cơm cháo nhiều hơn trước, có người bảo nàng rằng: 

- Nàng không cần phải lặn lội để kiếm sống nữa, hãy đi đến kinh thành 
Baranasl, nơi ấy có Đức vua Paduma hiền đức đang trị vị. Đức vua có lập ra 6 
Bố thí đường để bố thí cho những người nghèo khổ. Nàng hãy đi đến Bố thí 
đường sẽ có nhiều lương thực cho nàng và chồng nàng, nếu Đức vua Paduma 
biết được nàng là người vợ chân tình sẽ ban thưởng cho nàng nhiều tài sản. 
Hãy đặt chồng nàng vào chiếc giỏ này rồi mang trên vai. 

- Lành thay, lành thay, thưa các Ngài. 

Những người tốt đã làm cho nàng cái giỏ tre, nàng đặt anh què ngồi 
trong đó, mang trên vai, đi đến kinh thành BaranasI. Nữ ác hạnh ấy cùng anh 
què đi đến Bố thí đường, sống nương nhờ nơi ấy. 

Vào những ngày lễ Bốtát, Đức vua Paduma cho trang hoàng thành phố, 
sau khi trang điểm xinh đẹp, Ngài ngự trên lưng voi đi đến sáu Bố thí đường 
để xem xét, tự tay Đức vua bố thí đến những người nghèo khổ tám hay mười 
người, rồi ngự trở về Hoàng cung. 

Nữ nhân ác hạnh đặt người què ngồi trong giỏ, đứng bên vệ đường, nơi 
Đức vua Paduma sắp đi đến. 

Trên lưng vol, Đức vua Paduma nhìn ra nữ nhân ác hạnh, Ngài hỏi 
những cận tướng rằng: 

- Nữ nhân kia là ai vậy? 

- Thưa Đại vương, đó là người vợ chân tình. 

Đức vua cho gọi nữ nhân ác hạnh kia đến, bảo mang anh què ra khỏi giỏ, 
hỏi rằng: 

- Này nàng, người què này là gì của nàng vậy? 

- Thưa Đại vương, mẹ người này là chị của cha tôi, người này là anh họ 
của tôi. Cha tôi cho tôi đến người này. Cho dù bị đày đọa đến chết, tôi cũng 
cống người này trên lưng, xin ăn để nuôi chồng. 

Những người không biết chuyện đã khen ngợi rằng: 

- Ô! Thật là người vợ chân tình. 

Đức vua Paduma hỏi: 

- Này nàng, có phải người què kia là do gia đình nàng chọn là chồng của 
nàng chăng?. 

Vì không nghĩ người hỏi mình chính là Thái tử Paduma, người đã bị 
nàng xô xuống vực thắm, nàng cho rằng Thái tử Paduma đã chết, nên trâng 
tráo đáp rằng: 

- Thưa Đại vương, đúng như vậy. 


40 


- Này nàng, anh què này có phải là con vua Brahmadatta không? Nàng 
có phải là con gái của một vị vua, là vợ Thái tử Paduma chăng?. 

Kinh hoàng, nữ nhân ác hạnh tái mặt, run rẩy đứng không vững. 

Sau khi dẫn mặt, Đức vua vạch mặt nữ nhân phản bội rằng: 

- Này các Đại thần, chính nàng đã từng uống máu nơi đầu gối phải của 
ta. Chỉ vì luyến ái đến người què này, nàng đã lừa rồi xô ta rơi xuống vực 
thắm sát hại ta, để tự do luyến ái với tên què này. Nữ nhân ác hạnh này nghĩ 
rằng ta đã chết, nên không ai biết việc nàng làm, lừa mỊị thiên hạ, giả như là 
người vợ chân tình. Nhưng ta vẫn còn sống, nữ nhân ác hạnh kia đi đến đây 
với dấu ấn tử thần trên trán. 

Không dằn được phẫn nộ, Bồtát ra lịnh hành hình cả hai. Nhưng rồi 
Ngài không thực hiện việc ấy. Bồtát cho cột chiếc giỏ vào đầu nữ nhân ác 
hạnh thật chắc chắn, không thể nào cởi bỏ ra được, đặt tên què ngồi vào bên 
trong, rồi đuổi cả hai ra khỏi quốc độ của mình. 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn thuyết giảng về bốn sự thật. Dứt Pháp thoại vị 
Tkhưu thối thất tĩnh tấn chứng Thánh quả Dự Lưu. 

Nhận diện tiên thân. 

Nữ nhân ác hạnh nay là nàng Ciñcamanavika; người què nay là Tôn giá 
Devadatta; Kỳđà chúa nay là Ngài Ananda, Đức vua Paduma naylà Đức Thế 
Tôn®), 

*Bốn sự Surnsumarq (Con cá sấu). 

Duuên khởi. 

Trong Đại tự Kỳ Viên, nơi Giảng Pháp đường, các vị Tỳkhưu ngồi bàn 
luận với nhau về việc Tôn giả Devadatta âm mưu sát hại Đức Thế Tôn. 

Bổn sự. 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành BaranaslI (Balanal), 
Bồtát sinh làm khi chúa ở trong khu rừng trong dãy núi Tuyết, cạnh khúc 
quanh sông Hằng. Bồtát có thân hình to lớn. 

Nơi đáy sông Hằng có cặp vợ chồng cá sấu, sấu cái nhìn thây thân thể 
lực lưỡng của khi chúa, nó thèm ăn quả tim của khi chúa, nói với chồng rằng: 

- Này anh, em muốn ăn trái tim của con khi chúa này. 

- Này em, chúng ta tìm ăn dưới nước, còn khi chúa tìm ăn trên rừng. 
Làm sao chúng ta có thể bắt được nó chứ?. 

- Hãy tìm cách bắt được nó. Nếu không có trái tim khỉ chúa, chắc em 
phải chết vì thèm khát. 

- Thôi được, ta sẽ tìm cách bắt nó để lấy trái tim. 

Khi khỉ chúa đến sông Hằng uống nước, ngồi trên bờ, sấu đực bò đến 
nói với khi chúa rằng: 

- Thưa Ngài khi chúa, nơi này trái cây thường hư thối, Ngài cứ đến đây 
tìm ăn trái cây hư thối này. Sao Ngài không qua bên kia sông Hằng để tìm 
trái cây, bên kia sông Hằng đủ mọi trái ngon ngọt như mít, xoài ... 

- Này vua cá sấu, sông Hằng rộng và sâu. Làm sao tôi có thể sang bên kia 
sông Hằng chứ? 

- Nếu Ngài muốn sang bên kia sông Hằng, tôi sẽ đưa Ngài qua. 

- Này vua cá sấu, bằng cách nào? 

- Ngài sẽ ngồi trên lưng tôi, tôi đưa Ngài sang qua bên kia sông Hằng. 

Tin lời cá sấu, khi chúa đồng ý. Khi chúa ngồi trên lưng cá sấu, khi đến 
giữa sông Hằng, cá sấu lặn xuống nước, khỉ chúa kêu lên rằng: 

- Này vua cá sấu, vì sao Ngài lặn xuống nước vậy? 


@- JA. CullapadumaJjataka. Chuyện số 193. 
41 


- Ta nào muốn đưa ngươi sang bên kia sông Hằng đâu. Vợ ta muốn ăn 
trái tin của ngươi nên ta đưa ngươi đến đây giết ngươi lấy trái tim đấy. 

- Ö! Này vua cá sấu, Ngài không nói cho tôi biết điều này. Loài khi của 
chúng tôi không để trái tim trong người bao giờ? 

Nửa tin, nửa ngờ, cá sấu hỏi: 

- Này khỉ chúa, vì sao vậy? 

- Này vua cá sấu, loài khi chúng tôi thường nhảy nhót, leo trèo. Nếu để 
trái tim trong người nó sẽ bị nảy tung lên và bể mất. 

- Vậy các ngươi để trái tim ở đầu? 

Khi chúa chỉ cây sung đầy những chùm sung, nói rằng: 

- Loài khi chúng tôi treo trái tim lủng lắng ở cây sung. 

- Nếu ngươi cho ta quả tim để làm thuốc cho vợ ta, ta không giết ngươi 
đâu. 

- Này vua cá sấu, điều ấy chẳng có gì khó khăn cả, loài khi chúng tôi 
không cần thiết đến trái tim ấy. Ngài hãy đưa tôi vào bờ, tôi sẽ tặng Ngài 
những trái tim đang treo lúng lăng. 

Cá sấu đưa khỉ chúa quay trở lại, khi chúa phóng lên cây sung, nói với cá 
sấu rằng: 

- Này cá sấu ngu đần ác độc kia ơi, ngươi nghĩ loài khi để trái tim ra 
ngoài ư? Ngươi thật ngu si, ta gạt ngươi đấy; thân ngươi tuy to lớn, nhưng 
ngươi không có trí khôn. Ta sẽ gởi cho ngươi những trái sung này, ngươi hãy 
giữ lấy mang về cho vợ ngươi. 

Khi chúa hái những trái sung ném xuống sống Hằng cho cá sấu. 

Như vừa đánh mất số tiền một ngàn đồng vàng, sấu đực sững sờ, lặn 
xuống sông Hằng trở về chỗ ở của mình. 

Nhận diện tiền thân. 

Sấu đực nay là Tôn giả Devadatta, sấu cái nay là nàng Ciñãcamanavika, 
khỉ chúa nay là Đức Thế Tôn®'), 

*Bốn sự Sưuaranakakkqat{a (Con cua uàng). 

Duuên khởi. 

Trong Veluvanavihara (Đại tự Trúc Lâm), nơi Giảng Pháp đường, các vị 
Tỳkhưu bàn luận về việc Trưởng lão Ananda đem thân che chắn voi 
Dhanapala trước mặt Đức Thế Tôn. 

Bổn sự. 

Thuở xưa, Bồtát tái sinh vào ngôi làng Salindiya, làng nằm về phía Đông 
bác thành RaJagaha (Vương xá), làng Salindiya là trú quán của Bàlamôn 
Kosiyagotta. Bồtát thuộc dòng Bàlamôn làm ruộng. 

Khi trưởng thành, Ngài cai quản và canh tác một trang trại rộng lớn 
khoảng 1.0O harIsa (#8.ooo mẫu). 

Một hôm, Ngài cùng gia nhân ra đồng cày ruộng, sau khi phân công cho 
các gia nhân xong, Ngài đi đến ao nước lớn để rửa mặt. 

Trong ao nước có con cua vàng óng ả, xinh đẹp, Bồtát xuống ao tắm rửa, 
súc miệng rửa mặt, con cua vàng bơi đến gần Ngài, Ngài nhặt lấy cua vàng 
đặt nó nằm trong áo khoác ngoài của Ngài. Khi xong việc đồng áng, Ngài 
mang cua vàng đến ao nước thả nó về chỗ cũ. 

Từ đó, mỗi khi ra đồng, Bồtát thường đến ao nước mang cua vàng đặt 
vào áo khoác ngoài, rồi trở lại làm việc. Xong việc đồng áng lại mang cua 
vàng trở về ao như trước. 

Một tình cảm thân thiết nảy sinh giữa người và vật khắn khít. 


6)- JA. Sumsumarajataka . Chuyện số 208. 


42 


Bồtát có đôi mắt với 5 vẻ đẹp, có ba vòng tròn trong vắt. Một con quạ 
mái ở trên cây Thốtnốt gần đó, nó muốn ăn mắt Bồtát, nên nói với quạ trống 
rằng: 

- Này anh, em muốn ăn đôi mắt của người chủ ruộng. 

- Điều ước muốn của nàng thật khó thực hiện. Ai có thể lấy đôi mắt của 
người chủ ruộng cho nàng chứ? 

- Anh không thể lấy được, nhưng nơi tổ kiến gần đây có con rắn hổ. Anh 
hãy cố gắng hầu hạ rắn hổ, nhờ rắn hổ mổ chết người chủ ruộng, khi ấy, anh 
có thể lấy được đôi mắt người chủ ruộng. 

Quạ trống đồng ý, nó đến phục vụ cho rắn hổ. Theo thời gian, những hạt 
giống của Bồtát gieo trồng đã nẩy mầm, con cua vàng cũng to lớn lên. 

Một hôm rắn hổ hỏi quạ trống. 

- Này quạ, vì sao ngươi đến phục vụ cho ta nhiệt tình như thế? Ngươi 
muốn ta giúp ngươi việc gì? 

- Thưa Ngài, nữ nô tỳ của Ngài là quạ mái thèm ăn đôi mắt người chủ 
ruộng. Xin Ngài hãy mổ chết người chủ ruộng để tôi mổ lấy đôi mắt người 
chủ ruộng mang về cho nàng. 

- Việc này không khó, ta sẽ g1úp ngươi có được đôi mắt người chủ ruộng. 

Hôm sau con rắn ẩn mình dưới đám cỏ, cạnh bờ ruộng nơi người chủ 
ruộng thường đến bước xuống ruộng. Bồtát đi đến ruộng lúa, Ngài đến ao 
nước rửa mặt, con cua vàng bò đến, Ngài đặt cua vàng vào áo khoác ngoài, 
rồi mang cua vàng đi đến ruộng lúa. 

Con rắn thấy Bồtát vừa bước xuống ruộng, nó phóng đến mổ vào chân 
Ngài khiến Ngài ngã xuống ngay tại chỗ, con rắn chạy về ổ kiến của mình. 

Thấy Bồtát ngã xuống bất tỉnh, con cua vàng liền ra khỏi áo khoác bò 
đến bên Bồtát, biết Bồtát bị rắn độc mổ trúng, cùng khi ấy quạ trống sà 
xuống đậu nơi ngực Bồtát, đợi khi Bồtát mệnh chung nó mổ lấy đôi mắt của 
Ngài. Cua vàng suy nghĩ: “Con quạ này là kẻ gây ra hiểm họa cho thân hữu 
của ta. Nếu ta kẹp lấy cổ nó, nó sẽ cầu cứu với con rắn”. 

Cua vàng dùng càng kẹp ngay cổ quạ xiết mạnh, quạ bị nghet thở kêu 
cứu với rắn hổ rằng: 

- Thưa chủ rắn hổ, tôi bị cua vàng xiết cổ. Hãy đến cứu tôi kẻo tôi chết 
mất. 

Nghe quạ kêu cứu, rắn bò ra khỏi ổ kiến đi đến Bồtát để cứu quạ. Cua 
vàng nhanh nhẹn giương chiếc càng thứ hai ra kẹp ngay cổ rắn xiết mạnh, 
cua vàng đồn sức mạnh vào chiếc càng thứ hai, xiết mạnh vào cổ rắn, nới 
lỏng cổ qua ra đôi chút. 

Rắn suy nghĩ: “Loài cua không hề ăn thịt rắn hay quạ, vì sao con cua này 
lại kẹp chúng ta?”, nó hỏi rằng: 

- Ngươi không ăn thịt quạ hay rắn, vì sao ngươi kẹp bọn ta? 

- Người Bàlamôn kia là thân hữu của ta, đã bị ngươi làm hại. Ta với 
người Bàlamôn này là một, con quạ kia cũng muốn giết ta để ăn thịt. Ta sẽ 
kẹp xiết các ngươi cho đến chết. 

Nghe vậy con rắn suy nghĩ: “Fa sẽ gạt con cua này để thoát thân”, nên 
nói rằng: “Nếu vậy, ngươi hãy thả quạ và ta ra, ta sẽ hút lại chất nọc độc 
trong thân Bàlamôn này. Nếu ngươi chậm trể chất độc ngấm sâu thì 
Bàlamôn kia không thể cứu được”. 

Cua vàng suy nghĩ: “Con rắn này muốn gạt ta. Khi ta thả chúng ra, 
chúng chạy mất”. Cua vàng nói rằng: 

- Nếu vậy, ta sẽ thả ngươi ra, nhưng không thả quạ. Ngươi hãy hút nọc 
độc trong người Bàlamôn kia ra đi, nếu ngươi không hút độc con quạ này sẽ 
chất. 


43 


Nghe cua vàng nói vậy, qua sợ chết van nài rắn rằng: 

- Thưa chủ, chủ đừng bỏ tôi. Chủ hãy hút độc trong người Bàlamôn ấy ra 
đi. 

Cua vàng nới lỏng càng kẹp cổ rắn, thả rắn đi, con rắn đến chỗ Bồtát 
nắm, nó hút độc trong người Bồtát ra, Bồtát tỉnh dậy bình thường như trước. 

Cua vàng suy nghĩ: “Hai con vật này còn sống, bạn thân của ta sẽ còn 
gắp nhiều hiểm hoa”, cua vàng xiết chắt cổ quạ, giết chết quạ trống. Bồtát 
dùng gậy nhọn đâm xuyên qua mình rắn, vứt rắn vào bụi rậm, quạ mái 
hoảng sợ bay trốn khỏi nơi ấy. 

Tình thân hữu giữa Bồtát và cua vàng càng thêm khắn khít. 

Dứt Bổn sự, Đức Thế Tôn thuyết lên bốn sự thật, sau thời Pháp thoại 
nhiều vị Tỳkhưu chứng Thánh quả Dự Lưu. 

Nhận diện tiền thân. 

Quạ mái nay là nàng Ciãñcamanavika, quạ trống nay là Tôn giả 
Devadatta, rắn hổ nay là Mara, cua vàng nay là Ngài Ananda®), 

C- Lễ Lạc thành Đại tự Kù Viên. 

Khoảng hạ thứ ba của Đức Thế Tôn thì Đại tự Kỳ Viên được xây dựng 
hoàn tất với kinh phí là 18o triệu tiền vàng. 

Khi Đại tự Kỳ Viên xây dựng hoàn tất, Trưởng giả Anathapindika (Cấp Cô 
Độc) cử một sứ giả đặc biệt đến kinh thành RaJagaha (Vương xá) báo tin. 

Khi vị Sứ giả đến yết kiến Đức Thế Tôn, nhân danh Trưởng giả Cấp Cô 
Độc đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi ngồi vào nơi phải lẽ, bạch với Đức Thế 
Tôn rằng: 

- Kính bạch Thế Tôn, Trưởng giả Cấp Cô Độc đã kiến tạo xong Đại tự 
viện để cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng Tứ phương. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng Đại chúng Tỳkhưu 
ngự đến kinh thành Savatthi (XáVệ) để tiếp nhận Đại tự viện. 

Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét thấy rằng: “Savatthi (XáVệ) là nơi trú 
ngụ phần lớn cuộc đời của ba vị Chánh Giác trong quá khứ, cũng là nơi phần 
lớn cuộc đời Như Lai trú ngụ. 

Nơi đây là một linh địa rất thuận lợi để Như Lai tế độ vô số nhân loại, 
chư thiên và Phạm thiên chứng đạt Thánh quả”. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Sau khi ngự trú nơi kinh thành RaJagaha (Vương Xá) theo như ý thích, 
Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng lên đường du hành đến kinh thành Savatthi. 

Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng tuần tự du hành, Ngài cùng Tăng chúng 
dừng chân ở những trú xá cách nhau một dotuần từ Rajagaha đến Savatthi 
đã được Trưởng giả Cấp Cô Độc vận động xây dựng trước đó. 

Theo Tạng Luật, Đức Thế Tôn ngự đến kinh thành Vesali trước khi Ngài 
đến kinh thành Savatthi (XáVệ) để tiếp nhận Đại tự Kỳ Viên®). 

Hỏi. Vì sao Đức Thế Tôn không đến kinh thành Savatthi ngay để tiếp 
nhận Đại tự Kỳ Viên, Ngài lại chuyển hướng du hành sang kinh thành Vesali 
trước, rồi sau đó mới đến kinh thành Savatthi? 

Đúp. Với Phật trí Đức Thế Tôn quán xét thấy được duyên lành Thánh 
quả Dự Lưu của Công nương Sumana cùng 500 nữ hầu, nhưng khi ấy trí tuệ 
của cô bé Sumana chưa trưởng thành. Để trí của Công nương Sumana có đủ 
thời gian phát triển, Đức Thế Tôn du hành sang kinh thành Vesali trước, rồi 
đến kinh thành Savatthi tiếp nhận Đại tự Kỳ Viên. 


6)- JA. Suvannakakkata. Chuyện số 389. 
@)- Xem ÐĐÐ Indacanda (d). Luật Tiểu Phẩm II. Số 


44 


Khi đến kinh thành Vesali, Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng trú ngụ trong 
Mahavana (Đại Lâm) nơi Giảng đường Kutagara. 

Khi ấy cư dân thành Vesali kiến tạo những liêu thất cúng dường đến các 
vị Tykhưu rất cẩn thận. Ngay cả vị Tỳkhưu phụ trách công trình mới cũng 
được phục vụ chu đáo với y phục, vật thực, chỗ ngụ và thuốc trị bịnh. 

Có người thợ may nghèo suy nghĩ: “Theo như cách những người nàu 
thực hiện công trình rnới một cách cẩn thận như uắu thì uiệc nàu sẽ không 
là tâm thường đâu; haụ là ta cũng nên thực hiện công trình mới uậu?”. 

Người thợ may nghèo ấy đã đích thân trộn hồ, gắn liền các viên gạch, rồi 
xây lên các bức tường. Các viên gạch được ông gắn liền không khéo léo nên 
bức tường bị cong rồi đổ xuống. 

Đến lần thứ nhì, ...(như trên)... 

Đến lần thứ ba, người thợ may nghèo ấy đã đích thân trộn hồ, gắn liền 
các viên gạch, rồi xây lên các bức tường. Các viên gạch được ông ta gắn liền 
không khéo léo nên bức tường bị cong rồi đổ xuống. 

Khi ấy, người thợ may nghèo ấy đã phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 

- Người ta cúng dường vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và 
thuốc men chữa bệnh đến các Samôn Thích tử này nên các vị chỉ bảo, hướng 
dẫn họ, và phụ trách công trình mới của họ. 

Trái lại, tôi thì nghèo nên không ai chỉ bảo, hướng dẫn tôi, hay phụ trách 
công trình mới (của tôi). 

Các Tỳkưu nghe được người thợ may nghèo ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai, nên trình sự việc này lên Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã thuyết Pháp thoại thích 
hợp rồi bảo các Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tykhưu, ta cho phép giao công trình mới. Này các Tỳ khưu, vị 
Tkhưu là vị phụ trách công trình mới sẽ thể hiện sự tích cực (suy nghĩ rằng): 
“Có cách gì để trú xá có thể đạt đến uiệc hoàn thành nhanh chóng?” và sẽ 
sửa chữa chỗ bị đổ vỡ và hư hỏng. 

VỊ Tỳykhưu được giao phận sự coi sóc công trình phải được Tăng chúng 
đề cử qua Tuyên ngôn (ñattikammavaäea) (sđd. Số 259). 

Khi ngự trú nơi kinh thành Vesali đến khi vừa ý, Đức Thế Tôn cùng Tăng 
chúng lên đường đến kinh thành SavatthI. 

Theo Bản Đại Phật sử (Mahabuddhavamsa) của Miến Điện, bấy giờ 
nhóm Tykhưu đệ tử của các Tykhưu Sáu Sư (Chabbagsiy3) đã vượt lên phía 
trước hội chúng có Đức Phật dẫn đầu, giành phần các trú xá, giành phần các 
chỗ nằm (nói rằng): “Chỗ nàu sẽ dành cho các thầu tế độ của chúng ta, chỗ 
nàu sẽ dành cho các thầu dạu học của chúng ta, chỗ nàu sẽ dành cho chúng 
ta”. 

Và Trưởng lão SarIputta không có chỗ ngụ, phải nghỉ đêm ngoài trời nơi 
cội cây. Nhân đó, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Tittira®), rồi Ngài quy định: 
“VỊ Tykhưu thấp hạ phải đánh lễ vị Tỳkhưu cao hạ. VỊ Tỳkhưu nào vi phạm, 
phạm dukkata (tác ác)” (sđd. Số 263). 

Đức Thế Tôn quy định: “Có 1o hạng người, vị Tỳykhưu không nên đảnh lễ 
là. 

1- Không đảnh lễ vị Tykhưu thọ giới sau. 

2- Không nên đảnh lễ vị không phải là Tỳkhưu. 

3- Không nên đảnh lễ người ngoại giáo nói sai pháp. 

4- Không nên đảnh lễ nữ nhân. 

5- Không nên đánh lễ người bị thiến. 


6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 6). 
45 


6- VỊ Tykhưu trong sạch (pakata) không nên đảnh lễ vị Tykhưu đang bị 
phạt parIvasa (biệt trú) hay manatta. 

7-VỊ Tkhưu trong sạch không nên đánh lễ vị Tỳkhưu đang bị tuyên phạt 
thực hành parIvasa (do phạm giới Tăng tàn) nhưng chưa thực hành hoặc 
trong thời kỳ thực hành manatta nhưng chưa thực hành. 

8- VỊ Tykhưu trong sạch không nên đánh lễ vị Tỳykhưu đã thực hành 
parIvasa xong, nhưng chưa thực hành manatta. 

9- VỊ Tỳkhưu trong sạch không nên đảnh lễ vị Tỳkhưu trong thời kỳ thực 
hành manatta. 

10- VỊ Tkhưu trong sạch không nên đánh lễ vị Tykhưu trong thời kỳ 
chưa thực hành abbhanakamma (làm cho trong sạch). 

Có ba hạng người được đảnh lễ là. 

1- VỊ tu lên bậc trên trước. 

2- VỊ thâm niên ngoại giáo nhưng nói đúng pháp. 

3- Đấng Như Lai (sđd. Số 264). 

Nhưng theo bộ VaJirabuddhi Tika thì các vị Tykhưu nhóm Sáu Sư chỉ 
xuất hiện sau 2o năm đầu của Đức Thế Tôn, mặt khác vào thời kỳ đầu, trong 
Majjhima nikãya (Trung bộ kinh) có ghi: “Aradhayimsu me bhikkhu etam...: 
Những uị Tùkhưu của ta hiền thiện”, nghĩa là ở Sơ giác thời, các Tykhưu 
sống rất hiền thiện®'), 

Có khả năng, trong những lần du hành đến kinh thành Savatthi về sau, 
mới có sự kiện này khởi lên. 

Ngài Buddhaghosa có giải thích: “Nhóm Tykhưu Sáu Sư là người thành 
Savatthi (XáVệ)”. 

Như vậy, khi Đức Thế Tôn cùng Đại chúng Tykhưu đến kinh thành 
Savatthi tiếp nhận Đại tự Kỳ Viên, khi ấy chưa có nhóm Tỳkhưu Sáu Sư. 

1- ChabbaggiWq (nhóm Sáu Sư). 

Là một nhóm Tykhưu trong thời Đức Thế Tôn còn tại tiền, nhóm này 
thường được nhắc đến do vi phạm nhiều về Giới luật). 

Gọi là nhóm Tykhưu Sáu Sư vì có 6 Tỳkhưu được xem như là trưởng của 
hội chúng này, đó là: AssaJi, Punabbasu, Panduka, Lohitaka, Mettiya va 
Bhumija. Hội chúng này có cả các Tykhưu ni, các Tỳkhưu ni của nhóm này 
cũng nói là có vi phạm nhiều về giới Luật®), 

Theo bộ Samantapasadika (Sớ giải Tạng Luật), các vị Tykhưu này là 
người kinh thành Savatthi, đã từng quen biết nhau trước. 

Vì cuộc sống khó khăn, các vị xin gia nhập Tăng đoàn dưới sự hướng dẫn 
của hai Ngài SarIputta và Mogsallana. Sau năm năm theo hai vị Đại đệ tử của 
Đức Thế Tôn học Luật, nhóm này được xa thầy. 

Về sau những vị Tỳkhưu này quyết định chia thành ba nhóm: Nhóm của 
hai vị Assaji và Punabbasu trú ngụ ở Kitagiri2, nhóm của hai vị Mettiya và 
Bummajakatrú ngụ ở thành Rajagaha và nhóm của hai vị Punduka và 
Lohitaka trú ngụ tại Đại tự Kỳ Viên6G). 

*XNhóm Assdÿi - Punabbasuka. 


@- M.1. 175. 

@)- Vịn. 1. 84, 104, 1OÓ, 11, 113, 114, 138, 16O, 170, 185, 189, 102, 194, 203 f., 216, 285, 306, 316; Vin. 
1i. 73, 105, 145, 213 ; 241, 262, JA. 1. 101, 217, 36O; JA. 1i. 149; DhpA. 1i. 48, 330, 382. 

G)- Vịn. 1i. 262, 266,260, 271, 276. 

4)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 6). 

6)- JA. 1. 387. 


46 


Các vị Tỳkhưu nhóm này là đệ tử của 2 vị Tỳkhưu trưởng là Assaji và 
Punabbasu, nhóm này sống ở KItagiri, giữa hai thành Savatthi và Alavi. Họ 
phạm nhiều tội lỗi vì hành ác pháp®), 

*Nhómt Mettiua- Bhurnma7aka. 

Các vị Tykhưu nhóm này là đệ tử của hai vị Tỳkhưu trưởng là Mettiyavà 
BhummaJaka, trú gần kinh thành RaJagaha (Vương Xá). 

Nhóm Tỳkhưu này đã hai lần vu khống Ngài Dabba Mallaputta phạm 
giới parajika (trục xuất ) (chúng tôi sẽ tường thuật ở những tập sau). 

Và nhân sự kiện này Đức Thế Tôn chế định hai học giới Sanghadisesa 
(Tăng tàng) đến các Tỳkhưu. 

*Nhómt Panrduka uà Lohttaka. 

Trong ba nhóm Tykhưu này, nhóm của Panduka và Lohitaka được xem 
là có phạm hạnh nhất, không đi quá Giới luật như hai nhóm kia. 

Các vị Tykhưu nhóm Panduka và Lohitaka sống gần Đức Thế Tôn và 
thường theo Đức Thế Tôn trong nhiều chuyến đi du hành. 

Tuy nhóm này có Phạm hạnh nhất trong hai nhóm kia, nhưng trong 
Tạng Luật cũng ghi nhận là từng vi phạm nhiều Học giới®). 

Hai vị Giáo trưởng này thường vấn nạn những vấn đề trong Giáo thuyết, 
rồi gây tranh cải, bất hòa. 

Bổn sự Satapatta có đề cập đến hai vị sư trưởng này như sau. 

*Bốn sự Satapoftta (con Hạc). 

Duuên khởi. 

Nhóm Tykhưu Sáu Sư có là Panduka và Lohita là sư trưởng, nhóm 
Tkhưu này sống nơi Đại tự Kỳ Viên. 

Hai sư trưởng này thường vấn nạn những vấn đề trong giáo thuyết đối 
với các cư sĩ. Nếu là người thân thiết thì họ khích lệ rằng: 

- Bạn chăng thua kém ai ở đây về thọ sanh, dòng đõi và phẩm chất, nếu 
bạn phát biểu ý kiến của bạn, người ta sẽ học hỏi nhiều điều hay ở bạn đấy. 

Nếu là người không thân, họ sẽ ngăn cản không cho phát biểu ý kiến, do 
đó sinh ra việc bất hòa. 

Các vị Tykhưu hiền thiện trình lên Đức Thế Tôn vấn đề này. 

Nhân đó Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự này. 

Bổn sự. 

Thuở xưa khi Đức vua Brahmadatta trì xứ Kasi có kinh thành là 
BaranasI (Balanal), Bồtát sinh ra trong một ngôi làng trong Vương quốc Kasi. 

Khi trưởng thành, thay vì sinh sống bằng nghề làm ruộng hay nghề buôn 
bán, Ngài tu họp 5oo thanh niên trong làng và trở thành Chánh đảng bọn 
cướp 5oo tên sống trong rừng, chận đường khách bộ hành để cướp của hay 
cùng nhau đến những thôn trang đánh cướp. 

(Các vị Bồtát, dù là những bậc Đại Sĩ, đôi khi cũng sinh ra làm ác nhân, 
cũng cướp phá tài sản của người khác. Đó là những lầm lỗi trong vòng luân 
hồi, về sau cũng phải hứng chịu những ác quả). 

Bấy giờ có người chủ ruộng cho người kia vay 1.OOO đồng vàng, ông 
mệnh chung trước khi người kia trả tiền. Ít lâu sau, vợ người chủ ruộng lâm 
trọng bịnh, gọi người con trai đến bảo rằng: 

- Này con, cha con có cho người kia mượn 1.OoOO đồng vàng, cha con chết 
đi nhưng chưa nhận lại số tiền đó. Nay me lâm trọng bịnh, nếu như mẹ chết 
đi, người kia sẽ không trả tiền cho con đâu. Vậy con hãy nhanh chóng đến đòi 
1.000 đồng vàng đi. 


0)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 8). 
(2)- Vịn. ïi. 1, 5, Ó. 


47 


Người con nghe lời mẹ, đi đến nhà người kia đòi tiền và lấy được 1.OOO 
đồng vàng, nhưng người mẹ đã mệnh chung sau đó. 

Khi người con trở về đi đến bìa rừng, người mẹ quá lo lắng cho con, hóa 
thành con chó rừng, chạy ra cán trở không cho anh đi vào rừng, kêu lên 
(bằng những tiếng tru) rằng: 

- Con ơi, chớ có vào rừng, bọn cướp sẽ bắt giết con để cướp tiền đấy. 

Nhưng người con không hiểu được, nói rằng: 

- Thật xui xẻo, con chó rừng cứ cản đường trở về nhà của ta. 

Anh dùng gậy, đất đá ném vào con chó, đuổi con chó đi, rồi bước vào 
rừng. Một con Hạc rừng kêu lên báo tin cho bọn cướp răng: 

- Có người mang 1.OoO đồng vàng đang vào rừng, hãy giết lấy nó, cướp 
lấy tiền. 

Người con không biết con Hạc hót lên những gì, cho đó là điềm lành, suy 
nghĩ : “Con chìm Hạc kia mang điềm lành đến cho ta”. 

Anh kính cẩn chào con Hạc và khẩn cầu rằng: “Thưa Ngài, Ngài hãy hót 
nữa đĩ”. 

Bồtát vốn có nghệ thuật biết được tiếng các loài thú, nên nghe được 
tiếng con chó rừng cùng với tiếng con Hạc, Ngài suy nghĩ: “Con chó rừng kia 
chắc là mẹ của người ấy nên mới cố ngăn anh ta vào rừng, còn con Hạc chắc 
là kẻ nghịch của anh ta, nên báo tin cho bọn ta biết để giết anh, cướp lấy 
1.OOO đồng vàng. Người kia chẳng biết gì cả, xua đuổi mẹ của mình, lại kính 
cẩn tôn sùng kẻ thù của mình, thật là kẻ rồ dại”. 

Chàng thanh niên tiếp tục đi vào rừng, chẳng bao lâu rơi vào tay bọn 
cướp, Bồtát hỏi anh ta rằng: 

- Anh quê ở đâu? 

- Thưa Ngài, tôi ở gần kinh thành Baranasl. 

- Có việc gì mà anh phải đi qua khu rừng này? 

- Thưa Ngài, một người ở làng bên có thiếu cha mẹ tôi số tiền là 1.OOO 
đồng vàng. Cha tôi đã chết, tôi vâng lời mẹ sang làng bên để đòi tiền nợ. 

- Anh đã lấy được tiền chưa? 

- Thưa Ngài, đã lấy được rồi. 

- Anh có biết giờ mẹ anh ra sao không? 

- Thưa Ngài, không? 

- Bà đã chết sau khi anh ra đi và vì quá thương anh, bà hóa thành một 
con chó rừng, cố ngăn anh vào rừng vì sợ anh sẽ bị giết, chính bà lại bị anh 
đuổi đi. Còn con Hạc kia là một kẻ thù của anh, chính nó đến bảo chúng ta 
hãy giết anh và đoạt tiền của anh. 

Anh thật là rồ dại vì nghĩ rằng mẹ anh là kẻ mang họa đến cho anh 
trong khi bà chỉ mong anh được tốt lành; ngược lại, con Hạc là kẻ gieo tai 
họa cho anh, anh lại kính cẩn tôn sùng nó. Anh hãy giữ tiền của anh và đi đi. 

Bồtát thả cho anh ta đi, sau khi nói lên Kệ ngôn. 

85- Yatha manavako panthe; singalim vanagocarim. 

Atthakamam pavedentim; anatthakamati maññat. 

Anatthakamam satapattam; atthakamoti maññat. 

“Như chàng trai trẻ trên đường, 

Chó rừng ấu đã làm chùng bước chân. 

Chàng ta nhằm tưởng ác nhân, 

Nào ngờ là kẻ cho chàng điều haụ. 

Lại nhữm Hạc chính bạn ngqụ, 

Trong khi Hạc lại quuết bàu ác mưu ». 

86- Evameva Idhekacco; puggalo hoti tadiso. 

HitehI vacanam vutto; patiganhati vamato. 


48 


«Ndqụ có kẻ được nhiêu bạn tốt, 

Lạt hiểu lầm sai sót bạn hiền, 

Tai không nghe tiếng bạn khuuên 

Những điều tốt đẹp dành riêng cho mình ». 

87- Ye ca kho nam pasamsanti; bhaya ukkamsayanti va . 

Tañh1 so maññate mittam; satapattamva manavoH. 

«Hễ người ca tụng mới tin, 

Ấu điều hung xấu đã liền hé ra: 

Như chàng trai trẻ ngàu xưa 

Yêu con Hạc nọ bau qua đầu rnình »(B. Trần Phương Lan d)0), 

Nhận diện Bổn sự. 

Chánh đãng cướp nay là Đức Thế Tôn. 

*Điều luật có liên quan: đến sàng tọa, 0uật dụng ... 

Bấy giờ, dân chúng sắp xếp ở trong phòng ăn, ở trong nhà các chỗ ngồi 
cao và các chõ ngồi rộng như là ghế trường kỷ, ghế dựa dài, thảm lông, thảm 
nhiều màu, thảm màu trắng, thảm thêu bông hoa, nệm bông gòn, thảm dệt 
có nhiều hình vẽ, thảm lông rái cá, thảm có lông một góc, tấm lụa có kết ngọc 
quý, thảm lụa, thảm lớn để nhảy múa, thảm da voi, thảm da ngựa, thảm lót 
xe, thảm da báo, thảm da linh dương, thảm có che phủ ở trên, thảm có màu 
đỏ ở cả hai đầu. 

Các Tykhưu ngần ngại không ngồi lên, các vị đã trình sự việc này lên 
Đức Thế Tôn. Ngài dạy rằng: 

AnuJanami, bhikkhave, thapetva tini — asandim, pallankam, tulikam — 
gihivikatam abhinisiditum, natveva abhiniIpaJjitu”ntI. 

“Nàu các Tùkhưu, trừ ra ba thứ là ghế trường kủ, ghế dựa dài, nệm 
bông gòn (tulikam), ta cho phép ngồi lên chỗ đã được trưng bàu bởi gia chủ 
nhưng không được nằm lên”). 

Rồi dân chúng sắp xếp ở trong phòng ăn, ở trong nhà loại giường và ghế 
độn bông gòn. Các Tykhưu ngần ngại không ngồi lên, các vị đã trình sự việc 
ấy lên Đức Thế Tôn, Ngài dạy rằng: 

AnuJjanaml bhikkhave, gihivikatam abhinisiditum, natveva 
abhinIpa]JJItu”nH. 

“Nàu các Tùkhưu, ta cho phép ngồi lên chỗ đã được trưng bàu bởi gia 
chủ nhưng không được nằm lên” (säd. Số 268). 

2- Đức Thế Tôn tiếp nhận Đại tự Kỳ Viên. 

Đức Thế Tôn cùng Đại chúng Tkhưu tuần tự du hành từ kinh thành 
Vesali đến thành Savatthi (XáVệ), khi còn cách thành Savatthi khoảng một 
dotuần, Đức Thế Tôn cử vị Tỳkhưu sứ giả đến kinh thành Savatthi, báo tin 
cho Trưởng giả Cấp Cô Độc rằng: 

- Này Trưởng giả, Đức Thế Tôn sắp ngự đến kinh thành Savatthi, hiện 
Ngài còn cách kinh thành khoảng một dotuần. 

- Lành thay, lành thay, bạch Ngài. 

Trưởng giả Anathapindika đã chuẩn bị mọi việc cần thiếp để tiếp rước 
Đức Thế Tôn cùng Đại chúng Tỳkhưu thật long trọng, sau đó cúng dường Đại 
tự Kỳ Viên đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng. 

a- Côntg rrương Surnanta (Suanartarq7akumtart). 

Được tin Đức Thế Tôn cùng Đại chúng Tykhưu đến kinh thành Savatthi 
vào ngày mail, Trưởng giả Cấp Cô Độc đi đến Hoàng cung thỉnh cầu Đức vua 
Pasenadli (PaTưNặc) rằng: 


@)~ JA. ii. SattapattaJaataka (chuyện con Hạc) (số 279). 
2)- Xem ÐĐÐ Indacanda (d). Luật Tiểu Phẩm II. Số. 267. 


49 


- Thưa Đại vương, mai này Đức Thế Tôn cùng Đại chúng Tỳkhưu ngự 
đến kinh thành Savatthi. Đây là một đại phúc đến cho Đại vương cùng kinh 
thành của chúng ta. 

Lành thay, thưa Đại vương, nếu công nương Sumana cùng 500 nữ hầu 
hiện diện trong lễ rước Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng ngự vào Đại tự Kỳ 
Viên. Công nương cùng 50oO nữ hầu sẽ cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng 
các vị Tykhưu trước tiên, bằng nước thơm đựng trong bình vàng cùng với hoa 
tươi. 

- Lành thay, lành thay, này Trưởng giả Cấp Cô Độc. 

Đức vua Pasenadi hân hoan nhận lời thỉnh cầu của Trưởng giả Cấp Cô 
Độc, ra lịnh sắp xếp những vật cần thiết để đáp ứng lời thỉnh cầu của Trưởng 
giả Cấp Cô Độc. 

Trên đường đi đến Đại tự Kỳ Viên, Trưởng giả Cấp Cô Độc cho xây dựng 
một chỗ dừng chân không xa Đại tự để Đức Thế Tôn cùng các vị Tỳkhưu tạm 
dừng chân, sau đó sẽ tổ chức lễ cung đón Đức Thế Tôn cùng các vị Tỳkhưu 
ngự đến Đại tự Kỳ Viên. 

Sau khi Đức Thế Tôn cùng Đại chúng ngồi vào nơi được soạn sẵn, Công 
nương Sumana cùng 50oO nữ hầu cúng dường nước thơm cùng hương hoa 
đến Đức Thế Tôn và các vị Tỳkhưu, rồi ngồi xuống một bên hợp lẽ (khi ấy 
công nương Sumana được 7 tuổi, 5oo nữ hầu này là 5oo bé gái cùng sinh ra 
trong ngày với Công nương Suman). 

Đức Thế Tôn thuyết lên Pháp thoại thích hợp, dứt Pháp thoại Công 
nương Sumana cùng 50O nữ hầu chứng Thánh quả Dự Lưu, cùng lúc ấy có 
50O thiếu nữ khác, 5oo nữ nhân lớn tuổi và 500 cư sĩ cũng chứng đạt Thánh 
quả Dự Lưu. 

Như vậy, trên đường đến Đại tự Kỳ Viên ngày hôm ấy, Đức Thế Tôn tế 
độ 2.ooo người chứng Thánh quả Dự Lưu®), 

Tiên sự. 

Cách đây o1 kiếp trái đất, vào thời Đức Phật Vipassl, tiền thân nàng 
Sumana là con gái một Trưởng giả, cha nàng mất sớm. 

Theo phong tục thời bấy giờ, vì cha mất sớm nên gia đình nàng không 
được vinh hạnh thỉnh Đức Thế Tôn đến tư gia để cúng dường vật thực trước 
tiên, nên mẹ nàng rất buồn khổ. 

Biết được vị Tướng thống lãnh kinh thành (senapati) được vinh hạnh 
cúng dường bữa cơm đầu tiên đến Đức Thế Tôn Vipassi khi Ngài ngự đến 
kinh thành. Vốn là người thông minh mãn tiệp, nàng tìm cách cúng dường 
vật thực đến Đức Thế Tôn trước tiên. 

Biết được con đường Đức Thế Tôn ngự đến tư dinh của viên Tướng lãnh 
nàng đi đến lộ trình ấy với chén cơm dấu dưới các tràng bông lài. 

Khi Đức Thế Tôn Vipassi cùng Tăng chúng ngự đến, nàng cúng dường 
những tràng hoa lài và đặt vào bát Đức Thế Tôn bát cơm được dấu bên dưới. 

Sau khi đảnh lẽ Đức Thế Tôn với cách năm chỉ chạm chất, nàng phát 
nguyện rằng: “Với phước báu con đã thực hành này, xin cho những kiếp 
tương lai của con có thân trắng xinh đẹp như hoa lài và cho con có tên gọi là 
Sumana (hoa LàI)”. 

Đức Thế Tôn ngự đến tư dịnh của vị Tướng lãnh kinh thành, Ngài bảo 
với vị Tướng lãnh rằng: 

- Này gia chủ, hôm nay Như Lai có được vật thực rồi. 

VỊ Tướng lãnh ngạc nhiên, Đức Thế Tôn dạy rằng: 


@-AA.1I. 593. 
5O 


- Cô gái thuần tín khi nãy đã cúng dường đến Như Lai bát cơm được dấu 
với những tràng hoa lài. 

VỊ Tướng lãnh kinh thành hoan hỷ rằng: 

- Ô! Cô gái này thật thông minh, đã cúng dường vật thực trước ta rồi. 

Sau khi cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng xong, vị 
Tướng lãnh cho người tìm cô gái ban sáng, biết được nàng còn độc thân, chỉ 
còn người mẹ, ông xin cưới nàng làm vợ. 

Và ngay trong hiện kiếp ấy, nàng được gọi tên là Sumana (nàng hoa 
LàI). Trải qua o1 kiếp trái đất, nàng không hề biết đến bốn cảnh giới khổ. và 
nơi đầu nàng sanh ra, nơi đó có bông lài rơi từ hư không xuống ngập đến đầu 
gối, do vậy nàng được gọi tên là Sumana. 

Trong thời Đức Phật Gotama, nàng sinh ra là con gái của vua 
Pasenadi®), khi nàng ra khỏi thai bào của Chánh hậu vua Pasenadi, có một 
trận mưa hoa Lài rơi từ không trung xuống khắp Hoàng cung ngập đến nửa 
gối, do vậy nàng được đặt tên là Sumana. 

Có 5oo bé gái cùng sinh ra trong ngày với Công nương Sumana, Đức vua 
Pasenadi cho mang tất cả về cung để nuôi dưỡng và đó là hội chúng tùy tùng 
của Công nương Sumana, Đức vua Pasenadi ban cho Công nương 50O cổ xe 
để di chuyển, mỗi khi Công nương Sumana ra khỏi Hoàng cung là có 50O cổ 
xe cùng đi chung, trên mỗi cổ xe là cô nữ hầu. Đây được xem là một biểu 
tượng của bậc Đại phúc, đại quí. 

Trong thời Đức Thế Tôn tại tiền chỉ có ba nữ nhân có được biểu tượng 
này, đó là: Công nương Sumana, Công nương Cundl (con gái vua Bimbisara) 
và nàng Visakha (cháu nội của Đại trưởng giả Mendaka). Mỗi người đều có 
50O bé gái cùng sinh ra trong một ngày ở trong vùng. 

Theo Bản Sớ giải Kệ ngôn Trưởng lão ni (TherIgatha — atthakatha)), 
nàng Sumana xuất gia lúc đã lớn tuổi. 

Trong lần vua Pasenadi đến diện kiến và hỏi Pháp nơi Đức Thế Tôn, 
nàng Sumana cũng có mặt nơi đó. 

Đức vua Pasenadi hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

- Tôn giả Gotama có tự cho mình chứng Vô thượng Chánh giác không?. 

- Thưa Đại vương, nếu ai nói một cách chân chánh là mình chứng Vô 
thượng Chánh giác, thời người ấy phải chính là Ta. 

Thưa Đại vương, Ta đã chứng Vô thượng Chánh giác. 

- Thưa Tôn giả Gotama, có những vị Samôn, Bàlamôn là hội chủ, vị giáo 
trưởng, vị sư trưởng, giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái 
được đại chúng tôn sùng, như: Ngài Purana Kassapa, Makkhali Gosala, 
NÑigantha Nataputta, SañJaya, Belatthiputta, Kakudha Kaccayana, AJita 
Kesakambala, khi con hỏi các vị ấy: “Có tự xem là đã chứng Vô Thượng 
Chánh giác không?”, thời đã trả lời không tự xem mình chứng Vô thượng 
Chánh giác. Vậy làm sao Tôn giả Gotama, trẻ tuổi, sinh sau đẻ muộn và chỉ 
mới xuất gia, lại cho mình như vậy? 

- Thưa Đại vương, có bốn loại tuổi trẻ không nên khinh thường hay 
không nên miệt thị vì chúng là trẻ. Thế nào là bốn? 

*Thưa Đại vương, Khattiya (Sátđấty) trẻ tuổi, không nên khinh thường 
hay không nên miệt thị vì chúng là trẻ. 


@- Bản Sớ giải Kệ ngôn Trưởng lão ni (ThigA. 22) ghi nhận: “Nàng là chị của vua Pasenadi, là con 
của vua Mahäkosala”. 

Bản Sớ giải Tăng chỉ kinh (AA. ii. 593) ghi nhận: “Nàng là con của vua Pasenadi và chứng Thánh quả 
Dự lưu lúc 7 tuổi, trong lần Đức Thế Tôn ngự đến kinh thành Savatthi tiếp nhận Đại tự Kỳ Viên. 

)- ThigA. 22). 


51 


*Thưa Đại vương, con rắn trẻ, không nên khinh thường hay không nên 
miệt thị vì chúng là trẻ. 
*Thưa Đại vương, ngọn lửa trẻ, không nên khinh thường hay không nên 
miệt thị vì chúng là trẻ. 
*Thưa Đại vương, vị Tỳkhưu trẻ tuổi, không nên khinh thường hay 
không nên miệt thị vì chúng là trẻ. 
Nói xong, Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn. 
Khattiyam Jatisampannam; abhiJatam yasassinam. 
Daharoti navaJaneyya; na nam parIbhave naro. 
“Smnh giòng Sátđểiu; thuộc quú tộc, danh xưng. 
Chớ khinh thường là trẻ; chớ miệt thị là nhỏ”. 
Thanañhi so manujJindo; raJjam laddhana khattiyo. 
So kuddho raJadandena; tasmim pakkamate bhusam. 
Tasma tam parivajJJeyya; rakkham JIvitamattano. 
“VỊ Sátđếtu ấu; đến thời lên ngôi uua. 
Làm chúa tể loài người; tr† uì cả quốc độ. 
Vị ấu nếu phẫn nộ; dùng uương phạt gia hình. 
AI bảo tồn mạng mình; hấu né tránh uị ấu”. 
Game va yadli va raññe; yattha passe bhuJangamam. 
Daharoti navaJaneyya; na nam parIbhave naro. 
“Ở làng ha ở rừng; có thấu rắn bò qua. 
Chớ khinh thường rắn trẻ; chớ miệt thị rắn nhỏ. 
Uccavacehi vannehl; urago caratI teJas1. 
So asaJJa damse balam; naram nariñca ekada. 
Tasma tam parivaJJeyya; rakkham jIvitamattano. 
Cao thấp hình sai biệt; rắn sống đầu nhiệt khí. 
Bị tấn công, nó cắn; kẻ ngu cả nam, nữ. 
Ai bảo tồn mạng mình; hãu tránh né loại rắn”. 
Pahutabhakkham Jalinam; pavakam kanhavattanim. 
Daharoti navaJaneyya; na nam parIbhave naro. 
“Lửa cháu đầu khát uọng; lửa đốt thiêu, đốt cháu. 
Chớ khinh thường lửa trẻ; chớ miệt thị lửa nhỏ”. 
Laddha hi so upadanam; maha hutvana pavako. 
So asaJJa dahe balam; naram nariñca ekada. 
Tasma tam parivajJeyya; rakkham JIvitamattano. 
“Lửa được đồ bén cháu; liên cháu to, cháu lớn. 
Bị lửa đốt tấn công; kẻ ngu cả nam, nữ. 
AI bảo tồn mạng mình; hấu tránh né lửa cháu”. 
Vanam yadagzi dahati; pavako kanhavattan. 
Jayanti tattha paroha; ahorattanamaccaye. 
“Khu rừng bị lửa đốt; lửa đốt thiêu, đốt cháu. 
Sau nhiều đêm uà ngàu; rể mâm lại mọc lên”. 
Yafñica kho silasampanno; bhikkhu dahati tejasa. 
Na tassa putta pasavo; dayada vindare dhanam. 
Anapacca adayada; talavatthu bhavanti te. 
“Còn Tùkhưu trẻ giới; nồng cháu uới nhiệt tình. 
Nhưng không con, không cát; không của cải truuền thừa. 
Không con, không thừa tự; như thân câu Tola”. 
Tasma hi pandito poso; sampassam atthamattano. 
Bhujangamam pavakañca; khattiyañca yasassinam. 
Bhikkhuñca silasampannam; sammadeva samacare”ti. 
“Do uậu, hiên hiền trí; tự thấu, hạnh phúc mình. 


52 


Đối uới rắn uà lửa; danh xưng Sátđếtụ. 

VỊ Tùkhưu trì giớt; uới bốn uị kể trên. 

Hấu biết cách cư xử; chân chánh uà tốt đẹp ”(HT. TMC d)6). 

Sau thời pháp Đức vua khởi lòng tin và xin quy ngưỡng Tam bảo, bấy 
g1ờ nàng Sumana muốn xuất gia, nhưng vì còn phải phụng dưỡng bà nội nên 
hoãn lại việc xuất gia, cho đến khi bà nội mãn phần. 

Sau khi bà nội mệnh chung, bà Sumana cùng đi với Đức vua Pasenadi 
đến Ni viện cúng dường tấm thảm quý cùng với những y quý, các vị Tỳkhưu 
ni khuyên bà cúng dường thảm quý đến Đức Thế Tôn. 

Bà cùng Đức vua Pasenadi đi đến Đại tự cúng dường tấm thảm quý, Đức 
Thế Tôn thuyết lên pháp thoại thích hợp. 

Nghe xong Pháp thoại bà Sumana chứng Thánh quả Bất Lai, bà xin được 
xuất gia trong Ni đòan. 

Sau khi xuất gia bà sống tịnh cư để tu tập, khi duyên lành hội đủ Đức 
Thế Tôn phóng hào quang đến trướng Trưởng lão ni Sumana, nói lên kệ 
ngôn. 

14- Dhatuyo dukkhato disva; ma Jatim punaragamI. 

Bhave chandam viraJetva; upasanta carIssas1”tI. 

“Đã thấu các giới đau khổ; đừng quqụ trở lại tái sinh. 

Đã chấm dứt ước rmnuốn hữu; thực hành đạt an tịnh”. 

Nghe dứt kệ ngôn bà chứng Thánh quả ALaHán. 

Bà nói lên kệ ngôn trên như tuyên bố Thánh trí của mình), 

Lưu Ú. Bản Sớ giảiTherIgatha — atthakatha giải thích như vậy. 

Trong bản Sớ giải kinh Tăng chi thì không đề cập đến điều này. 

Nên ghi nhận. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc đã tổ chức lễ hội này kéo dài o tháng, khi đó 
chưa thành lập NI đoàn. 

Bài kinh Tuổi trẻ (Daharasuttam - S. 1.68) được thuyết lên khi Đức vua 
Pasenadi lần đầu tiên đến diện kiến Đức Thế Tôn, đó là vào thời điểm Đức 
Thế Tôn đến kinh thành Savatthi tiếp nhận Đại tự Kỳ Viên. 

Do đó bà Sumana có ý muốn xuất gia thì không hợp lý lắm. 

Mặt khác, trong tập Anguttara nikaya (Tăng chi bộ kinh) có ghi nhận: 
“Sumana là một trong những nữ cư sĩ ưu tú của Đức Thế Tôn”, nếu về sau bà 
Sumana là Tỳykhưu ni, thì trong cuộc Kết tập Phật Ngôn lần I, các Ngài không 
nêu tên bà Sumana trong danh sách những nữ cư sĩ ưu tú. 

Nếu là lời dạy của Đức Thế Tôn, với Phật trí Đức Thế Tôn biết rõ nàng 
Sumana sẽ xuất gia trở thành Tykhưu ni, Ngài cũng không nêu tên nàng 
Sumana vào danh sách những cận sự nữ ưu tú. Và bài kinh này có tên cận sự 
nữ Mallika (Hoàng hậu của vua Pasenadl), bài kinh này xuất hiện sớm lắm 
cũng phải vào năm Đức Thế Tôn 73 tuổi. 

Như vậy, có gì nhầm lẫn giữa Trưởng lão ni Sumana và Công nương 
Sumana chăng? 

Những nữ cận sự ưu tú của Đức Thế Tôn là: 

BojJjha, Sinma, Paduma, Sudhana, ManujJa, Uttara, Mutta, Khema, 
Rucl, Cundi, Bimbi, Sumana, Maillika, Tissa, mẹ của Tissa, Sona, mẹ của 
Sona, Kana, mẹ của Kana, Uttara mẹ của Nanda, Visakha mẹ của Migara, 
KhuJjuttara, SamavatIl, Suppavasa Koliyadhita (Suppavasa thiếu nữ Koliya), 
Supplya, nữ gia chủ mẹ của Nakula6). 


()- S.1. 68. Daharasuttam. (kinh Tuổi trẻ). 
)- Thig.14. Kệ ngôn Trưởng lão ni Sumana (Sumanattherigatha). 
(3)- A. 1v. 347. 


S3 


Có khả năng bài kinh trên được Đức Thế Tôn thuyết lên vào khoảng 8 
năm sau cùng của Ngài. Vì rằng khi vua AJatasattu (AXàThế) giết cha cướp 
ngôi, khi ấy Đức Thế Tôn đã 72 tuổi; trong cuộc chiến với vua Ajatasattu, vua 
Pasenadi thua trận, trên đường trở về kinh thành Savatthi, vua Pasenadli đi 
đến vườn hoa, gặp nàng Mallika và khi ấy vua Pasenadi mới lập nàng Mallika 
con gái người thợ làm vòng hoa lên ngôi Hoàng hậu”). 

Bản Sớ giải kinh Tăng chi không nêu rõ đầy đủ nơi trú ngụ của các cận 
sự nữ ưu tú ấy. 

*K”nh Sumnant (Sumnanasuttam). 

Có lần Công nương Sumana cùng với 500 cung nữ tùy tùng trên 50O cổ 
xe đi đến Đại tự Kỳ Viên yết kiến Đức Thế Tôn, nàng bạch hỏi rằng: 

- Bạch Thế Tôn, ở đây, có hai đệ tử của Thế Tôn đồng đẳng về tín, đồng 
đẳng về giới, đồng đẳng về tuệ, một có bố thí, một không bố thí. Sau khi thân 
hoại mạng chung, cả hai được sanh lên cối lành Thiên giới. Giữa hai vị thiên 
ấy, có sự đặc thù gì, có sự sai khác gì?. 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

- Này Sumang, có sự sai biệt. Người có bố thí khi được làm chư Thiên sẽ 
vượt qua vị chư Thiên không bố thí năm phương diện: Thiên tuổi thọ, thiên 
dung sắc, thiên an lạc, thiên danh xưng và thiên quyền lực. 

- Bạch Thế Tôn, sau khi mệnh chung trở lại trạng thái nhân loại, có gì 
khác biệt không?. 

- Này Sumana, có. Người có bố thí được sinh làm người vượt hơn người 
không có bố thí được sinh làm người năm phương diện: Nhân tuổi thọ, nhân 
dung sắc, nhân an lạc, nhân danh xưng và nhân quyền lực. 

- Bạch Thế Tôn, nếu cả hai đều xuất gia trong Giáo pháp này, có gì khác 
biệt không? 

- Này Sumana, có. Người có bố thí khi xuất gia trong Giáo pháp này vượt 
hơn người không có bố thí xuất gia trong Giáo pháp này năm phương diện: 
Thường được yêu cầu nhận y, thường được yêu cầu nhận vật thực, thường 
được yêu cầu nhận sàng tọa, thường được yêu cầu nhận thuốc trị bịnh và 
được các bậc Đồng Phạm hạnh mến mộ. 

- Bạch Thế Tôn, nếu hai vị đều chứng Thánh quả ALaHán thì có gì sai 
khác không? 

- Này Sumana, hai vị đều chứng Thánh quả ALaHán thì không có gì sai 
khác, tức là so sánh với giải thoát), 

Bản Sớ giải có giải thích như sau. 

Sở dĩ nàng Sumana có các câu hỏi trên, vì nàng nghe được câu chuyện 
giữa hai bé trai sơ sinh được đặt kề nhau trong cung, một bé trai là hoàng tử, 
bé trai kia là con của một cung nữ. 

Hai đứa bé này, nguyên trước là hai vị Tỳkhưu tu tập trong thời Giáo 
pháp của Đức Thế Tôn Kassapa. 

Một vị thực hành “cúng dường đến chư Tăng 
(saranmyadhammapuraka)”, tức là khi đi khất thực có những vật thực tốt vị ấy 
thường trích ra cúng dường đến các vị Tỳkhưu đồng Phạm hạnh. 

Còn vị Tykhưu kia thực hành hạnh “ăn một chỗ ngồi 
(bhattaggapuraka)”, sau khi dùng xong thì ra về. 

VỊ Tỳkhưu có cúng dường đến chư Tăng khuyên bạn: 

- Bạn nên cúng dường vật thực tốt đến các bậc Đồng Phạm hạnh. 

Nhưng vị kia không nghe. 


@)~ DhA. i1. 121. 
@)- A.11. 32. 


54 


Mệnh chung, cả hai vị đều sinh về Thiên giới, vị có bố thí hơn vị không 
bố thí năm phương diện. 

Mệnh chung từ thiên giới tái sinh về nhân loại, vị có bố thí tái sinh là Tử 
hoàng, còn vị không có bố thí tái sinh là con một nàng cung nữ. 

Cả hai cậu bé cùng chào đời trong một ngày và được đặt nằm bên nhau, 
vị Tử hoàng được che mát bên trên là cây cọng trắng o tầng, còn vị kia thì 
không. Do phước riêng nên hai cậu bé nhớ lại tiền kiếp, nên vị Tử hoàng nói 
với cậu bé kia rằng: 

- Này bạn, vì bạn không nghe lời tôi nên mới thua kém như vầy. Ngay 
trong kiếp chư thiên bạn cũng thua kém, nay tái sinh về nhân loại bạn cũng 
thua kém. 

Cậu bé kia nói rằng: 

- Này bạn, nơi nào cũng chỉ là đất nước gió lửa mà thôi”. 

Nàng Sumana tình cờ nghe được sự bàn luận của hai cậu bé, suy nghĩ: 
“Hai đứa bé này vừa sinh ra đã nói được, lại nói những lời theo đúng chân 
pháp. Có lẽ tiền thân hai đứa bé này là người trong giáo pháp này”. 

Nhưng nàng không dám nói ra, vì e ngại mọi người cho hai đứa bé bị 
quỷ nhập sẽ sát hại chúng. Nàng suy nghĩ: “Ta sẽ đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và 
hỏi về chuyện này”. 

Và lập tức nàng ra lịnh thắng 5oo cổ xe của mình, cùng với 5OO cung nữ 
tùy tùng đến Đại tự Kỳ Viên bạch hỏi Đức Thế Tôn vấn đề này0, 

b- Một số nữ cận sự ưu tú nơi thành Sauatthi. 

Ngoài nàng Sumana ra, nơi thành Savatthi (XáVệ) còn có những cận sự 
nữ ưu tú khác như: 

*Nàng Visakha (sẽ trình bày ở tập sau). 

*Nàng Maliika (sẽ trình bày ở những tập sau). 

* Mẹ ràng Kanta uàò ràng Kang. 

Mẹ nàng Kana (Kanamata) và nàng Kana là hai nữ cư sĩ ưu tú của Đức 
Thế Tôn trong thành Savatthi (XáVệ). 

Hai người thường xuyên thọ trì ngày Bốtát (uposatha)(2), nàng được gọi 
là Kana vì có nhan sắc xinh đẹp, ai nhìn thấy cũng cảm mến (0e e tam 
passanti, tete ragena kang honfi)G). 

Trước khi trở thành nữ cận sự ưu tú, nàng Kana được gả cho người 
chồng ở một ngôi làng ngoài thành Savatthi (XáVệ). 

Có lần nàng Kana về thăm mẹ do một vài công việc cần thiết, sau đó 
người chồng nhắn tin rằng: “Kang hấu trở uề. Tôi muốn sự trở uŠ của nàng 
Kana”. Mẹ nàng Kana suy nghĩ: “Thật hổ thẹn khi Kana trở lại nhà chồng với 
bàn tay trống”, nên làm bánh ngọt để nàng Kana mang về nhà chồng. 

Khi bánh chín, có vị Tỳkhưu đi khất thực đến đứng trước cửa nhà, mẹ 
nàng Kana bảo nàng Kana mang bánh ngọt đến cúng dường vị Tỳkhưu. 

VỊ Tykhưu sau khi đi ra khỏi nơi ấy, thông báo đến vị Tykhưu bạn rằng: 

- Hãy đến nhà mẹ nàng Kana, hiền giả sẽ nhận được loại bánh ngọt 
thơm ngon. 

VỊ Tỳkhưu thứ 2 đi đến nhà mẹ nàng Kana và được cúng dường bánh 
ngọt. VỊ này lại thông báo đến vị Tỳkhưu thứ ba..., rồi thứ tư... 

Số bánh ngọt để nàng Kana mang về nhà chồng được cúng dường đến 4 
vị Tykhưu nên không còn. 


Œ)- AA. 1i. 595. 
(2)- AA. 1ï. 701. 
G)- Sp.Iv. 810. 


55 


Lần thứ nhì, chông nàng Kana lại nhắn tin rằng: “Kana hấu trở uề. Tôi 
muốn sự trở Uuề của nàng Kana”. Mẹ nàng Kana lại nấu bánh ngọt để nàng 
Kana mang về nhà chồng, nhưng rồi mẹ nàng Kana lại cúng dường bánh ngọt 
đến bốn vị Tykhưu (như lần trước), nên số lượng bánh ngọt không còn. 

Đến lần thứ ba, chồng nàng Kana nhắn tin cho nàng Kana trở về, nói 
rằng: “Nếu nàng Kang không uê, tôi sẽ cưới uợ khác”. 

Lần này cũng như hai lần trước, số lượng bánh ngọt để nàng Kana mang 
về nhà chồng, được cúng dường đến bốn vị Tỳkhưu, nên không còn. 

Chồng nàng Kana cưới cô vợ khác, nàng Kana buồn khổ khóc than. 

Vào buổi sáng, Đức Thế Tôn sau khi vận y phục tề chỉnh, tay cầm lấy y 
bát đi đến nhà mẹ nàng Kana, ngồi vào chỗ ngồi được soạn sẵn. 

Mẹ nàng Kana đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. 
Đức Thế Tôn hỏi: 

- Vì sao nàng Kana than khóc như vậy? 

Mẹ nàng Kana trình bạch lên Đức Thế Tôn mọi việc. Đức Thế Tôn với 
pháp thoại khuyến khích, sách tấn làm hân hoan đến nữ cư sĩ mẹ nàng Kang, 
rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra về%0), 

Bản Sớ giải kinh Pháp cú có chi tiết như sau. 

Khi chồng nàng Kana cưới vợ khác, nàng Kana căm giận các vị Tykhưu, 
cho rằng: “Tại những vị Samôn này, nên hạnh phúc của ta bị gẫy đổ”. 

Khi thấy mặt các vị Tỳkhưu, nàng sỉ vã, mắng nhiếc: “Những ông này đã 
phá hoại hạnh phúc của ta”. 

Các vị Tỳkhưu không dám đi trên con đường ấy nữa. 

Đức Thế Tôn biết được sự việc, Ngài đi đến nhà mẹ nàng Kana. Mẹ nàng 
Kana đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, thỉnh Ngài ngự vào nhà ngồi vào nơi được 
soạn sẵn cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn. 

Sau khi thọ thực xong, Đức Thế Tôn hỏi mẹ nàng Kana rằng: 

- Này bà cận sự, nàng Kana đâu rồi. 

- Bạch Thế Tôn, Kana thấy Đức Thế Tôn, nó hổ thẹn đang đứng khóc 
một mình. 

- Vì sao thế? 

- Bạch Thế Tôn, vì nó mắng chửi các vị Tỳkhưu, nên khi thấy Đức Thế 
Tôn nó hổ thẹn. 

- Hãy nhân danh Như Lai gọi nàng Kana đến đây. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Nàng Kana đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Đức 
Thế Tôn hỏi: 

- Này Kana, vì sao nàng đứng một mình than khóc?. 

Mẹ nàng Kana trình lên Đức Thế Tôn mọi việc, Đức Thế Tôn hỏi mẹ 
nàng Kana rằng: 

- Này mẹ nàng Kana, như thế nào? Trong việc này các Tỳkhưu đệ tử Như 
Lai nhận vật được dâng cúng, hay chưa được dâng cúng?. 

- Bạch Thế Tôn, vật thực được cúng dường. 

- Này mẹ nàng Kana, vị Tỳkhưu khất thực, đứng trước nhà người, nhận 
vật thực được cúng dường. Như vậy vị Tỳkhưu ấy có lõi chăng? 

- Bạch Thế Tôn, vị ấy không có lỗi chi cả. 

- Này nàng Kana, như vậy các Tỳkhưu đệ tử Như Lai có lỗi chăng? 

- Bạch Đức Thế Tôn, các vị ấy không có lỗi. Chỉ có con là người có lỗi. 

Nàng Kana sám hối tội trước Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn thuyết lên tuần 
tự Pháp, tiếp theo Ngài nói lên bốn sự thật. 


6)- ĐĐ. Indacanda (đ). Luân Phân tích Giới Tỳkhưu II. số 494. 
56 


Chấm dứt Pháp thoại, nàng Kana an trú trong Thánh quả Dự Lưu. 

Rồi Đức Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy ra về, khi Ngài đi ngang qua 
Hoàng cung, vua Pasenadi đứng trên lầu 7 của Hoàng cung nhìn thấy Đức 
Thế Tôn, Đức vua Pasenadi ra khỏi Hoàng cung đi đến đảnh lẽ Đức Thế Tôn, 
rồi bạch hỏi rằng: 

- Bạch Thế Tôn, chăng hay Thế Tôn từ đâu đến đây vậy? 

- Này Đại vương, Như Lai từ nhà mẹ nàng Kana trở về. 

- Bạch Thế Tôn, có việc gì vậy? 

- Này Đại vương, vì nàng Kana mắng chửi các Tykhưu, đệ tử Như Lai, 
nên Như Lai đến đó. 

- Như vậy, bạch Thế Tôn, nàng Kana đã im lặng rồi phải chăng? 

- Đúng vậy, này Đại vương, Như Lai khiến nàng Kana không còn mắng 
nhiếc các Tykhưu nữa, đồng thời Như Lai còn ban cho nàng tài sản bậc 
Thánh (lokuttarakutumha). 

- Bạch Thế Tôn, Ngài đã ban cho nàng Kana tài sản bậc Thánh, tôi sẽ 
ban cho nàng Kana tài sản thế tục (Iokiyakutumha). 

Đức vua Pasenadi đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi trở lại Hoàng cung. 

Đức vua cho cổ xe của Hoàng gia đến rước nàng Kana về Hoàng cung, 
bảo các cung phi trang điểm cho nàng thật xinh đẹp, ban cho nàng những 
trang sức quý đeo trên người, nhận nàng Kana là con gái của mình. 

Hôm sau, Đức vua Pasenadi cho hội các vị Đại thần đến, nói rằng: 

- Này các Đại thần, đầy là Kana con gái của ta. Ai có thể nuôi dưỡng 
được nàng, hãy nhận lấy nàng. 

Khi ấy có vị Đại thần Tế lễ sư thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, tôi xin lãnh nàng Kana. 

VỊ Đại thần Tế lễ sư mang nàng Kana về lâu đài của mình, nhận nàng 
làm con gái, nói rằng: 

- Này con, những tài sản này thuộc về của con, con hãy tùy ý sử dụng. 

Nàng Kana cho nhiều gia nhân đứng canh giữ cửa lâu đài, khi nào thấy 
các Tykhưu hay Tỳkhưu đi khất thực báo nàng biết, để nàng cúng dường vật 
thực đến các Ngài, Nhưng nàng không hề gặp được vị Tỳkhưu hay Tỳkhưu ni 
nào đi khất thực ngang qua lâu đài của nàng cả. 

Nhưng từ khi ấy, mọi người đều biết đến hạnh bố thí của nàng Kana. 

Theo Tập Samantapasadika, chuyện nàng Kana có chỉ tiết khác chút ít 
là: “Khi nghe Đức Thế Tôn đến Giáo giới nàng Kana, chồng nàng hồi tâm đến 
rước nàng về nhà”0), 

Có lần, nơi Giảng Pháp đường, các vị Tykhưu ngồi bàn luận cùng nhau 
rằng: 

- Này chư Hiền, Phật lực thật là vô biên, nàng Kana trước mắng chửi các 
Tkhưu nhiều điều. Đức Thế Tôn đến nhà nàng đã khiến nàng trở nên thuần 
tín, nhưng hiện nay nàng muốn có vị Tykhưu hay Tỳkhưu ni đi khất thực đến 
lâu đài của mình cũng không hề có được. 

Đức Thế Tôn ngự đến Giảng Pháp đường, ngồi vào chỗ ngồi được soạn 
sẵn, hỏi các vị Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tykhưu, các ngươi đang thảo luận về đề tài gì? Vấn đề gì được 
khởi lên ở đây? 

Các vị Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn đề tài đang thảo luận, Đức Thế 
Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, không phải hiện tại bốn Tỳkhưu này làm cho nàng 
Kana phải khổ sầu, trong quá khứ cũng từng như thế rồi. 


@)- Sp.1v. 810. 
57 


Này các Tykhưu, không phải đây là Tần đầu tiên Như Lai khiến nàng 
Kana phải vâng lời, trong quá khứ cũng đã như vậy rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tykhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự 
Babbu, với kệ ngôn mở đầu là. 

Yattheko labhati babbu; dutiyo tattha JayatI. 

Tatiyo ca cattuttho ca; Idante babbuka bilanti: 

“Nơi đó được con rnêo; con thứ hai sinh lên nơi đó. 

Con thứ ba uà thứ tư; ở đâu những con mèo bị chết”. 

Dứt Pháp thoại Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn. 

82- YathapI rahado gambhrro; vippasanno anavilo. 

Evam dhammani sutvana; vippasidanti pandita. 

“Như lòng sâu biển hồ; uên lặng không nhiềm ô. 

Khi đã nghe Chánh pháp; tâm trí giả thanh tịnh” (HTTMC d). 

Dứt kệ ngôn nhiều vị chứng đắc Thánh quả Dự Lưu®0), 

Cũng do sự kiện bốn vị Tỳkhưu lần lượt đến nhà mẹ nàng Kana nhận 
bánh ngọt, cùng với sự kiện sau đây khởi lên. 

Trong Tạng Luật có ghi nhận. 

Một cận sự nam dự định đi chung với đoàn xe đi từ thành Rajagaha về 
hướng Tây. Cận sự nam chuẩn bị bánh lúa mạch để dự phòng đi đường xa. 

Có vị Tỳkhưu đến đoàn xe khất thực, cận sự nam cúng dường bánh lúa 
mạch đến vị Tỳkhưu, vị Tỳkhưu sau khi ra đi thông báo đến vị Tỳkhưu khác, 
vị cận sự nam lại cúng dường bánh lúa mạch đến vị thứ hai. Rồi vị thứ ba .... 
vị thứ tư... 

Khi ấy lương thực dự phòng của cận sự nam đã hết, cận sự nam nói với 
chủ đoàn xe rằng: 

- Thưa các ông, lương thực dự phòng của tôi được cúng dường đến các 
vị Tykhưu. Hãy chờ đến ngày mai, tôi sẽ chuẩn bị lương thực dự phòng đi 
đường xa. 

- Này ông, chúng tôi không thể chờ đợi được. 

Và đoàn xe đã khởi hành ngay hôm ấy. 

Cận sự nam sau khi chuẩn bị lương thực đi đường xa, lên đường sau. 

Bọn cướp dọc đường đã trấn lột, cướp đoạt tài sản của cận sự nam ấy. 
Dân chúng ta thán, chỉ trích rằng: 

- Vì sao các Samôn Thích tử thọ dụng không biết chừng mực? Cận sự 
nam này vì cúng dường hết lương thực dự phòng đi đường xa, đi sau đoàn xe 
nên bị bọn cướp trấn lột cướp hết tài sản. 

Kết hợp hai sự kiện này, Đức Thế Tôn chế định học giới cho các vị 
Tykhưu rằng: 

“VỊ Tùkhưu đi khất thực, thọ lãnh bánh ngọt hau bánh lúa rmnạch chỉ 
nên nhận hai hoặc ba bát. Nếu thọ lãnh qua số lượng, phạm Pacitiua”0). 

*Bốn sự BabDbu (con mèo). 

Duuên khởi. 

Câu chuyện của nàng Kana ở trên. 

Bổn sự. 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành BaranasI. Bồtát sinh ra 
trong một gia đình người thợ làm đá, khi trưởng thành Ngài tính xảo trong 
nghệ thuật làm đá. 

Trong làng có vị Trưởng giả có đại tài sản, ông chôn dấu tài sản trị giá 
4O0O triệu tiền vàng. Vợ Trưởng giả khi sắp mệnh chung bà nhớ đến tài sản 


&)- DhpA. Câu số 82. 
2)- Vịn. iv. 78. 


58 


được chôn dấu là 4oo triệu tiền vàng, mệnh chung bà tái sinh thành con 
chuột cái cạnh nơi chôn dấu tài sản. 

VỊ Trưởng giả sau đó mệnh chung, ngôi làng trở nên hoang phế vắng 
người. 

Riêng Bồtát vẫn ở lại ngôi làng cũ hành nghề làm đá. Con chuột cái khi 
đi tìm vật thực, nhiều lần trông thấy Bồtát, nó phát sinh tâm luyến ái, nghĩ 
rằng: “Ta sẽ cùng người này hưởng số tài sản này, nếu không ta cũng phải bỏ 
chúng lại”. 

Một hôm nó ngậm một đồng tiền vàng đi đến Bồtát, nhìn Bồtát rồi thả 
đồng tiền vàng ra, Bồtát hỏi: 

- Này thân hữu, ngươi cần gì mà mang tiền vàng đến đây? 

- Này chủ, đây là tiên để chủ tiêu dùng, chủ hãy mang thịt đến cho tôi. 

- Được rồi, này thân hữu. 

Bồtát mua nửa đồng tiền vàng thịt mang đến cho chuột cái. Chuột mang 
thịt về hang của mình dùng thỏa thích. 

Hằng ngày chuột mang đến cho Bồtát một đồng tiền vàng và Bồtát cung 
cấp thịt cho chuột. 

Một hôm trong lúc đi ăn, chuột bị con mèo tóm được, chuột sợ chết nói 
với mèo rằng: 

- Này chủ, chủ chớ có giết ta. 

- Vì sao? Hiện ta đang đói, ngươi chính là lương thực của ta. 

- Ngày nào chủ cũng đói hay chỉ đói hôm nay? 

- Ta ngày nào cũng đói. 

- Chủ có muốn ngày nào cũng no chăng? 

- Điều ấy dĩ nhiên là ta muốn. 

- Vậy chủ hãy thả tôi đi, mỗi ngày tôi sẽ mang thịt đến cho chủ. 

Nghe vậy con mèo thả chuột ra, nói rằng: 

- Ngươi hãy giữ lời đấy. 

Chuột chia phần thịt của mình ra hai phần, một phần hằng ngày đem 
đến dâng cho con mèo. 

Môt hôm nó lại bị con mèo khác bắt. như lần trước nó cũng được thả ra 
và phải chia thịt đến con mèo thứ hai. Rồi con mèo thứ ba ... con mèo thứ 
tư... Vì chia thịt đến bốn con mèo, nên chuột không đủ ăn trở nên gầy ốm, 
suy nhược, lông không còn mướt mịn như trước. 

Thấy chuột như vậy, Bồtát hỏi: 

- Này thân hữu, vì sao bạn trở nên tiều tụy như vậy? 

Khi nghe rõ sự việc, Bồtát nói: 

- Vì sao bạn không nói cho ta biết. Ta biết cách phải làm sao giúp bạn 
mà. 

Bồtát trở về nhà tạo ra một hang động trong suốt như pha lê, mang đến 
chỗ chuột nói rằng: 

- Bạn hãy nằm trong hang này, khi mèo đến dọa nạt, bạn đừng sợ hãy 
nặng lời với nó. Hằng ngày ta sẽ mang thịt đến cho bạn. 

Chuột nằm trong hang Phalê, một con mèo đi đến hỏi chuột: 

- Này chuột, sao hôm nay ngươi không mang thịt đến cho ta? 

- Này con mèo ác độc kia, tại sao ta phải mang thịt đến cho ngươi. Nếu 
muốn ăn thịt, ngươi hãy ăn thịt các con mèo con của ngươi đi. 

Tức giận, mèo phóng đến định vồ lấy chuột vật chết, nó lao mạnh vào 
hang Phalê, đầu chạm mạnh vào vách hang bị nút ra, ngã xuống chết. 

Con mèo thứ hai cũng vậy, rồi mèo thứ ba ... con mèo thứ tư... 

Từ đó chuột không còn sợ hãi, cùng sống thân ái với Bồtát. 

Nhận diện tiên sự. 


59 


Chuột nay là nàng Kana; bốn con mèo nay là bốn vị Tỳkhưu; người thợ 
làm đá nay là Đấng Như La16'), 

3- Sự tiếp rước Đức Thế Tôn của Trưởng giả Anathaptianrdiku. 

Đức Thế Tôn cùng Đại chúng Tỳkhưu đến kinh thành Savatthi (XàVệ) 
vào lúc xế chiêu. Trưởng giả Anathapindika đã tổ chức tiếp rước Đức Thế Tôn 
long trọng theo cách riêng của mình. 

Trước tiên, Trưởng giả Anathapindika bảo con trai mình là thanh niên 
Ka|a cùng với 500 tùy tùng (là những người con trai của những vị Trưởng giả 
trong thành Savatthi) cầm 5oo cây cờ lớn, tiếp rước Đức Thế Tôn cùng Đại 
chúng Tykhưu đi vào Đại tự Kỳ Viên. 

Để làm theo ý cha, thanh niên Kala cùng với 50o thanh niên tùy tùng 
mặc lễ phục năm màu, đứng phân làm hai bên đường, trên tay mỗi người là 
cây đại kỳ để tiếp rước Đức Thế Tôn. 

Khi Đức Thế Tôn cùng Đại chúng Tỳkhưu đến nơi được ấn định trước, 
đoàn đại kỳ tiên phong tiếp rước Đức Thế Tôn cùng Đại chúng Tykhưu. 

Kế đến là đoàn thanh nữ có nàng Mahasubhaddha là trưởng cùng với 
50O nữ tùy tùng của mình (đó là những cô con gái của những Trưởng giả 
trong thành Savatth1), trên tay mỗi cô gái là một bình nước thơm với cánh 
hoa, vừa đi vừa rảy nước thơm cúng dường đến Đức Phật và Tăng chúng 
(cũng đứng thành hai bên). 

Tiếp theo đoàn thanh nữ có nàng Culasubhadda là trưởng cùng 50O nữ 
tùy tùng (cũng là những cô con gái của các Trưởng giả trong thành Savatth]), 
trên tay mỗi cô cầm bình nước thơm vừa đi vừa rảy nước thơm... 

Tiếp đến là 5oo bà Trưởng giả có bà Puññalakkhana (vợ Trưởng giả Cấp 
Cô Độc) là trưởng. Trên tay mỗi bà là chiếc bát bằng vàng hay bằng bạc, đựng 
những cánh hoa tươi cùng bột thơm, tung lên không trung cúng dường đến 
Đức Thế Tôn và Tăng chúng. 

Ơ cuối đoàn tiếp rước chính là Trưởng giả Cấp Cô Độc cùng 50o Trưởng 
giả, tất cả đều mặc lễ phục Trưởng giả còn nguyên chưa hề mặc. 

Khung cánh khắp khu vực Đại tự Kỳ Viên rực sáng bởi hào quang hoàng 
kim như vàng ròng tỉnh anh của Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn cùng Đại chúng Tỳkhưu đi vào Đại tự Kỳ Viên. 

Sau khi Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng ngồi vào nơi được soạn sẵn nơi 
Đại tự Kỳ Viên. Trưởng giả Cấp Cô Độc đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi 
xuống một bên bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, xin Ngài cùng đại chúng Tỳkhưu nhận lời thọ thực vào 
ngày mai tại tư gia của con. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời, Trưởng giả Cấp Cô Độc từ chỗ ngồi đứng 
dậy đánh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiều quanh Đức Thế Tôn ba vòng 
rồi từ giã ra về. 

Ngày hôm sau, sau khi chuẩn bị sẵn sàng những loại vật thực thượng vị 
loại cứng, loại mềm hoàn tất. Trưởng giả Cấp Cô Độc gởi sứ giả đến Đức Thế 
Tôn thông báo giờ. 

- Bạch Thế Tôn, vật thực đã chuẩn bị xong. 

Đức Thế Tôn sau khi vận y tề chỉnh, tay cầm y bát đi đến tư gia của 
Trưởng giả Cấp Cô Độc. 

Sau khi đến, Ngài ngồi vào nơi được soạn sẵn cùng đại chúng Tỳkhưu. 
Trường giả Cấp Cô Độc tự tay làm hài lòng và thỏa mãn hội chúng Tykhưu có 
Đức Phật đứng đầu với thức ăn thượng hạng loại cứng loại mềm. 


6)- JA. Babbujataka Chuyện số 137. 
60 


Khi đức Thế Tôn thọ thực xong bàn tay đã rời khỏi bình bát, Trưởng giả 
Cấp Cô Độc đi đến, ngồi xuống ở một bên, bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, con tiến hành như thế nào về Jetavanavihara? 

- Này gia chủ, ngươi hãy dâng Jetavanavihara đến Tăng chúng tứ 
phương hiện tại và vị lai. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc cúng dường Đại tự Kỳ Viên đến Tăng chúng tứ 
phương hiện tại và vị lai. 

Đức Thế Tôn đã tùy hỷ với gia chủ Cấp Cô Độc bằng những kệ ngôn. 

1- SItam unham pattihanti; tato valamiganI ca. 

SarIsape ca makase; sIsire cap1 vutthiyo. 

“Chúng ngăn ngừa nóng lạnh; uà các loài thú đữ. 
Các loài rắn, muỗi mòng; luôn các cơn mưa lạnh (từ nơi ấu)”. 

2- Tato vatatapo ghore; sañJato pathaññaH. 

Lenatthañca sukhatthañca; JhayItuñca vIpassitum. 

Cơn gió nóng đữ dột; sanh lên bị dột lạt (từ nơi ấu). 

Sự bố thí trú xá đến hội chúng để hành; thiền định uà ninh sát”. 

3-Viharadanam sanghassa; aggam buddhena vannitam. 

Tasma hi pandgito; poso sampassam atthamattano. 

“Đem lại sự nương náu, đem lại sự an lạc; 

đã được chư Phật Đà, ngợi khen là tối thẳng”. 

Vì thế người trí tuệ, thấu lợi ích cho rmnình”. 

4- Vihare karaye ramme; vasayettha bahussute. 

Tesam annañca panañca; vatthasenasananl ca. 
Dadeyya uJubhutesu, vippasannena cetasa.. 
“Cho xâu trú xá đẹp; để các bậc đa uăn, 

Có thể ngụ nơi ấu; _ 

Nên cúng dường cơm nước, áo, chỗ trú ngụ 

đến các chân tu ấu, có tâm tư thanh tịnh. 

5- Te tassa dhammam desenti, sabbadukkhapanudanam; 

Yam so dhammam Idhaññaya, parInibbati anasavo”+I.” 

Đến người, các uị thuuết pháp, xua mọt khổ đau; 

Người thấu pháp đời nàu, không còn ô nhiễm nữa; 

Và chứng ngộ Nípbàn”. (ĐĐ Indacanda d). 

Sau khi tùy hỷ phước đến Trưởng giả Cấp Cô Độc, Đức Thế Tôn từ chỗ 
ngồi đứng dậy ra đi0). 

Trưởng giả Cấp Cô Độc tổ chức lễ Lạc thành Đại tự Kỳ Viên kéo dài o 
tháng) với kinh phí là 18o triệu tiền vàng. 

Như vậy, Trưởng giả đã cúng dường đến Đức Phật và Tăng chúng tất cả 
là 540 triệu tiền vàng. 

Trong thời gian trú ngụ tại Đại tự Kỳ Viên (của lễ hội Lạc thành này), 
Đức Thế Tôn đã tế độ Tykhưu Nanda (con bà Di mẫu Gotam1) thoát ra sự say 
đắm nàng Kalyanl Nanda, bằng cách đưa Ngài Nanda lên cung Trời 
Tavatimsa (Ba mươi Ba)®). 

4- Những uị Thánh ALqHán xuất phát từ lễ hội này. 

*Trưởng lão Nandakd (Đệ nhất Giáo giới Tỳkhưu n1). 

*Trưởng lão Brahrnadatta®). 


6)~- Xem ÐĐÐ Indacanda (d), Luật Tiểu phẩm II. Số 26o — 271. 
)- JA. 1. 02 

6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 11). 
4)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 11) 
6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 5). 


61 


*TIrưởng lão Nigrodha©'. 

*Trưởng lão Ekudana (Ekudaniya)(2). 

*TIrưởng lão Upqauana®), 

*XTrưởng lão A7tna. 

Trong thời Đức Thế Tôn tại tiền, Ngài sinh ra trong một gia đình nghèo 
nơi kinh thành Savatthi (XáVệ), khi sinh ra hài tử được bọc trong tấm da dê 
rừng, nên được đặt tên là AJina. 

Trong lễ hội Lạc thành Đại tự Kỳ Viên, Ngài chứng kiến được uy nghi và 
đức độ của Đức Thế Tôn, nên khởi niềm tin xin được xuất gia trong Giáo 
đoàn. Sau khi xuất gia, Ngài tỉnh tấn thực hành pháp, không bao lâu chứng 
đạt Thánh quá ALaHán, vì nghiệp duyên quá khứ, Ngài không có được danh 
tiếng, ít được biết đến thậm chí một số Sadi khinh thường. Để cảnh tỉnh 
những Sadi này, Ngài nói lên kệ ngôn. 

129- ADpl ce hoti tevIJJo; maccuhay1I anasavo. 

Appaññatoti nam bala; avaJananti aJanata. : 

“VỊ đạt ba mnĩnh như uậu; diệt chết, không ô nhiêm. 

Những kẻ ngu tít biết; có thể sinh khinh thường ”. 

130- Yo ca kho annapanassa; labh1I hotidha pugøgalo. 

Papadhammopi ce hoti; so nesam hoti sakkato”t1. 

“Kẻ nhận được rất nhiều; lợi đắc từ người khác. 

Dẫu sống trong ác pháp; uẫn được chúng kính trọng); (5. 

Tiên sự. 

Trong một kiếp, tiền thân Ngài có cúng dường sữa đặc đến vị Độc Giác 
Phật Sucintta để vị ấy làm thuốc Ngài có thể là Trưởng lão 
Ghatamandadayaka được nói trong tập Ký sự (Apadana)®), 

*XTrưởng lão Heraffiakqarrt. 

Trong thời Đức Phật tại tiền, Ngài là con của viên thừa sai trong thành 
Savatthi, đồng thời cầm đầu sử dụng một đám cướp. 

Khi cha Ngài mất, Ngài thế chức vụ của cha. Chứng kiến uy đức của 
Đức Thế Tôn khi Ngài tiếp nhận Đại tự Kỳ Viên, Ngài khởi sinh tâm tịnh tín, 
xin xuất gia trong Giáo đoàn, giao chức vụ của mình đến người em. 

Tỉnh cần thực hành pháp, không bao lâu Ngài chứng đạt Thánh quả 
ALaHán. Ngài đi đến người em trai, khuyên em xuất gia từ bỏ nghề cũ. 

Nhưng thấy người em còn thích thú nghề của mình, Ngài khuyến khích 
sách tấn người em với kệ ngôn sau. 

145- Accayanti ahoratta; Jvitam uparuJJhaiI. 

Avyu khlyati maccanam; kunnadinamva odakam. 

“Đêm ngàu chqu trôi qua; rmnạng sống Dị tốn giảm. 

Tuổi thọ bị hủu diệt; như nước giòng suối con”. 

146- Atha papan1i kammani; karam balo na buJjhat1. 

Pacchassa katukam hoti; vipako hissa papako”ti. 

“Kẻ ngu làm ác hạnh; không hiểu uiệc mình làm. 

Vê sau bị khổ đau; khi ác nghiệp chín rmnuôr” (HT. TMC d). 

Nghe lời khuyên của Ngài, người em xin phép Đức vua nghỉ việc và xuất 
gia trong Tăng đoàn, không bao lâu chứng đạt ALaHán0!), 


6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 1o). 
©)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 1o). 
3)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 4). 
 Sakkato. 

6)- Thag. 129 — 130; ThagA. 1. 250. 

(6)~ Ap.1I. 436. 

0)- Tha. 145 — 146; ThagA. 1. 266. 


62 


Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân của Ngài Heraññakam là 
một người làm công (bhataka). 

Khi thấy đệ tử Đức Thế Tôn là Ngài Sujata đi tìm vải vá chiếc y của 
mình, người làm công này đã cúng dường đến Ngài SuJata nữa chiếc y đang 
mặc trên mình. 

Ngài là Trưởng lão Upaddhadussadayaka được nói đến trong tập 
Apadana (Ký sự)0'). 

*Trưởng lão Adhùmuttua. 

Ngài sinh ra trong một gia tộc Bàlamôn Trưởng giả nơi thành 
Saavatthi trong thời Đức Phật còn hiện tiền. Ngài không hài lòng với Giáo 
thuyết Bàlamôn vì nhận thấy chúng không có cốt lõi. 

Trong lễ hội Lạc thành Đại tự Kỳ Viên, Ngài chứng kiến uy đức của Đức 
Thế Tôn và nghe được Pháp thoại từ Đức Thế Tôn, Ngài xin xuất gia trong 
Giáo pháp này. 

Tỉnh cần hành pháp, chẳng bao lâu Ngài chứng đạt Thánh quả 
ALaHán®). Có nhiều Tykhưu lực lưỡng cộng trú với Ngài, các vị ấy lo chăm 
sóc thân quá đáng, để giáo giới những vị Tỳkhưu này, Ngài nói lên kệ ngôn. 

114- Kayadutthullagaruno; hiyyamanamhi jivite. 

SarIrasukhagiddhassa; kuto samanasadhuta”ti. 

“Thân thô xấu nặng nề; sống hướng đến từ bỏ®). 

Chăm sóc thân, hướng dục lạc; từ đâu đạt hạnh Sarmnôn 1. 

Tiền sự. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara, tiền thân Ngài là một Bàlamôn tỉnh 
thông ba Tạng Veda (VệĐà), xuất gia tu tập theo đường lối khổ hạnh. 

Có lần Bàlamôn khổ hạnh này được gặp Đức Thế Tôn và ông cúng 
dường đến Đức Thế Tôn chiếc y bằng vỏ cây của mình, đồng thời nói lên 
những kệ ngôn tán thán ân đức Phật. 

Ngài có thể là Trưởng lão Sabbakittika trong tập Apadana®8). 

*Trưởng lão Usabha(®). 

XTmưởng lão Gotœmna. 

Còn được gọi là Trưởng lão Aparagotama. 

Ngài lớn tuổi hơn Đức Thế Tôn, sinh ra trong một tộc học Udicca ở kinh 
thành SavatthI. 

Ngài là một Bàlamôn thông thái, thông thạo ba Tạng Veda(Vệđà), là nhà 
hùng biện lỗi lạc. 

Khi Đức Thế Tôn đến kinh thành Savatthi tiếp nhận Đại tự Kỳ Viên, 
trong lẽ hội Lạc thành ấy, Bàlamôn Gotama được nghe Pháp thoại từ Đức 
Thế Tôn, tâm Bàlamôn hân hoan xin được xuất gia trong Giáo pháp này. 

Ngay trong phòng cạo tóc, Ngài đã chứng đạt Thánh quả ALaHán khi 
đang cạo tóc. 

Sau thời gian dài sống nhiều nơi trong quốc độ Kosala, Ngài trở lại kinh 
thành Savatthi. Nhiều thân tộc bạn hữu khi xưa đến viếng thăm Ngài, hỏi 
Ngài những giáo thuyết trong sạch (suddhruada) đang phổ biến trong dân 
chúng lúc bấy giờ. 

Ngài thuyết lên mười kệ ngôn lập lại lời Đức Thế Tôn dạy®. 


@- Áp. H. 435. 

@)- ThagA. 1. 224. 

@)~- Hiyyamanamhi. 

4)- 'Thag. 114. 

6)- Ap.I. 323- 324. 

6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 10). 


63 


*Trưởng lão Subhuri (hai hạnh tối thắng). 

Ngài là con của Trưởng giả Sumana, là em trai của Trưởng giả Cấp Cô 
Độc. Trong ngày tiếp rước Đức Thế Tôn cùng Đại chúng Tỳkhưu đến kinh 
thành Savatthi, chứng kiến uy đức của Đức Thế Tôn, tâm Subhuti khởi sinh 
niềm tịnh tín vô biên với Đức Thế Tôn, sau khi nghe Pháp từ Đức thế Tôn 
Ngài xin được xuất gia trong Giáo pháp này. 

Sau khi thọ Đại giới, Ngài thông hiểu hai loại Mẫu đề (Dve matika), Ngài 
xin Đức Thế Tôn đề mục thiền quán, rồi đi vào rừng sống nơi thanh vắng để 
thực hành pháp. 

Ngài triển khai thiền quán dựa trên nền tảng tâm từ (metta), chứng đạt 
Thánh quả ALaHán. 

Ngài giảng pháp một cách khách quan chỉ chú ý vào pháp 
(dhammaditthana) không chú ý đối tượng (Apuggaladitthana) sang hay 
hèn... như cách Đức Thế Tôn đã làm. 

Điều này đưa Ngài lên địa vị Tối thắng về hạnh sống được an lạc và thoát 
khỏi sự ô nhiễm. 

Giữa hàng Tứ chúng Đức Thế Tôn tuyên bố rằng: 

Etadaggam, bhikkhave, mama savakanam bhikkhunam aranaviharnam 
vadIdam subhuti. 

“Ndụ các Tùkhưu, trong hàng Tùkhưu đệ tử của Ta, trong các uị trú 
không có ô nhiễm tối thắng là Subhùti”4). 

Giỏi thích. 

*Vê hạnh trú không có ô nhiễm (aranavihänI). 

Các ô nhiễm là raga (tham áI1), dosa (sân)... gọi chung là rana (vì sẽ dẫn 
đến than khóc), các vị Thánh ALaHán điều không còn rana, thoát ra khỏi mọi 
rana và các Ngài là những bậc Aranavihar1 (sống không ô nhiễm). 

Nhưng khi Giảng pháp đến hội chúng, các Ngài chú ý đến một người 
nào đó (puggaladitthana đhammadesana), hoặc tán thán hay khiển trách. 

Riêng Ngài Subhuti khi thuyết pháp, Ngài chỉ đề cập đến những gì Đức 
Thế Tôn dạy, không chú ý đến bất cứ đối tượng nào. 

Do vậy, Đức Thế Tôn ban cho Ngài Subhuti địa vị: “Tối thắng sống 
không có ô nhiễm”. 

Trong Uparipannasa palli có bài kinh Aranauibhanga (Phân tích không 
ô nhiễm) có nêu ra 6 cách sống an lạc. 

1- Thực hành theo Trung đạo (MaJJ]himapatipada). 

Là tránh xa hai cực đoan: Lợi dưỡng và khổ hạnh. 

2- Nhìn theo pháp (dhammaditthanan). 

Tức là nói rằng: Điều này được khen ngợi, điều này đáng bị khiển 
trách...”; còn nhìn theo người (puggaladitthana) là nói rằng: “người này đáng 
được tán thán, người này đáng bị khiển trách ...”. 

Nếu nói: “người này đáng được khen ngợi”, là tâng bốc; nếu nói “người 
này đáng bị khiển trách” là sỉ nhục. 

3- Phát triển an lạc bên trong (aJ]hattasukham). 

Có hai sự an lạc: An lạc bên ngoài (bahiddhasukham) là: Sắc, thinh, 
hương, vị, xúc được tăng trưởng. 

An lạc bên trong là an lạc từ thiền chỉ tịnh và an lạc từ thiền quán minh. 

4- Nói điều có lợt ích đến người. 

Cho dù người đó hiện diện hay vắng mặt. 

5- Nói hqụ thuuết giảng từ tốn uà trôi chdu. 


6)- Thag. 587-596; ThagA. i. 520 
@)- A.1. 24. 


64 


6- Không tranh cải UŠ Ú nghĩa chế định (atthapaññattl). 

Khi đi khất thực Ngài Subhuti suy nghĩ: “Nếu ta an trú trong đề mục Từ, 
thì điều này sẽ mang lại lợi ích lớn, quả báo lớn cho người cúng dường”. 

Nên trên đường đi khất thực hay khi đứng trước của nhà tín chủ, Ngài 
luôn an trú tâm trong đề mục Từ, sau đó xuất khỏi thiền mới nhận vật thực 
cúng dường. 

Điều này đưa Ngài lên địa vị tối thắng là “bậc đáng được cúng dường 
tuuệt hảo (dakkhineyyo)”. 

Vào thời điểm thích hợp, giữa hàng Tứ chúng, Đức Thế Tôn tuyên bố. 

Etadagsam, bhikkhave, mama savakanam bhikkhunam dakkhineyyanam 
yvadidam subhuti. 

“Nàu các Tùkhưu, trong hàng Tùkhưu đệ tử của Ta, trong các uỊ đáng 
được cúng dường tuuệt hảo tối thắng là Subhùt(sảd). 

Giải thích. 

Những bậc ALaHán khác cũng là bậc đáng nhận lãnh những uật cúng 
dường tuuệt hảo (dakkhineyyo). Mỗi khi đứng trước cửa nhà tín chủ, các vị 
ALaHán thường an trú tâm trong định nhập, khi xuất khỏi định nhập, các 
Ngài mới nhận vật thí, vì các Ngài suy nghĩ rằng: “Nếu ta làm như thế, các tín 
chủ sẽ có được nhiều lợi ích cùng quả báo lớn”. 

Các Ngài thanh lọc tâm cho thật trong sạch trước khi nhận vật thí, tuy 
nội tâm của các Ngài không còn tham, sân, si, phiền não, nhưng trước đó 
năm trần cảnh: Sắc, thính, hương, vị và xúc có thể còn do tưởng mang đến, 
khiên tâm các Ngài chưa an tịnh, các Ngài an trú tâm trong định như tẩy rửa 
cho sạch Tần cuối, để tâm hoàn toàn trong sáng. 

Về điểm này, các vị Đại trưởng lão như Trưởng lão Sariputta, Trưởng lão 
Maha Kassapa... cũng an trú tâm trong đề mục Từ, đôi khi tẩy rửa tâm bằng 
Diệt thọ tưởng định. Tuy vậy, các Ngài vẫn gặp phải sự bất bình khởi lên 
trong tâm của người cúng dường, điển hình Ngài Sariputta gặp phải sự bất 
bình của bà Sar1 ( mẹ của Ngài). 

Khi đứng trước cửa nhà tín chủ, Trưởng lão Sariputta an trú tâm trong 
thiền cho đến khi tín chủ mang mang vật thực ra, Ngài mới xuất thiền. 

Do vậy, đôi khi Ngài Sariputta còn gặp phải những bất bình nơi tâm thí 
chủ, điển hình như mẹ của Ngài là bà Sar. 

Còn Trưởng lão Subhuti chỉ xuất khỏi thiền khi thí chủ đi đến trước mặt 
Ngài, bấy giờ tâm người thí chủ chạm phải luồng tâm từ của Ngài, trở nên 
nhu nhuyến, mềm mại và đầy nhiệt tâm trong sự cúng dường vật thí đến 
Ngài. 

Có lần khi du hành sang kinh thành Rajagaha (Vương Xá), Vua 
Bimbisara (BìnhSa) nghe tin Ngài đến trú nơi kinh thành, liền đi đến diện 
kiến Ngài và hứa cúng dường Ngài một am thất để Ngài trú ngụ. 

Nhưng Đức vua lại quên, Ngài Subhuti hành thiền ở nơi trống trải. Do 
hạnh tâm Từ của Ngài khiến chư thiên cảm mến và các vị chư Thiên làm mưa 
không chịu mưa xuống, kinh thành RaJjagaha (Vương Xá) bị hạn hán. 

Đức vua Bimbisara chợt nhớ lại lời hứa của mình với Ngài Subhuti. Lập 
tức Đức vua cho người làm một am thất bằng lá cho Ngài Subhuti, thỉnh Ngài 
Subhuti ngự vào am thất. 

Khi Ngài Subhuti đi vào am thất thiền tịnh, trời đang nắng bỗng kéo 
mây đen rồi mưa kéo đến nhưng không lớn hạt. 

Muốn chúng dân thoát khỏi hạn hán, Ngài nói lên kệ ngôn kêu gọi thần 
mưa hãy mưa như ý, Ngài tuyên bố “không có sự sợ hãi nào có đến cho Ngài, 
dù là bên ngoài hay bên trong”. 

1- Channa me kutika sukha nIvata; vassa deva yathasukham. 


65 


Cittam me susamahitam vimuttam; atapI viharami vassa deva” ti. 

“Am thất ta khéo lợp; an lạc ngăn chận gió. 

Thần mnưa hãu mưa đi; mưa như Ú ngươi muối. 

Tâm ta khéo định tỉnh; giải thoát, sống tĩnh cần. 

Thăm mưa, hãu rmnưa đi; (Thần rmnưa, hãu mnưa đủ) (HT. TMC đ)©), 

Trong tập Udana (Cảm hứng ngữ) có ghi nhận. 

Khi ở Đại tự Kỳ Viên, Ngài Subhuti rất nhiệt tâm thực hành thiền định. 
Có lần, Ngài ngồi không xa Đức Thế Tôn, an trú tâm vào định không tầm. 

Đức Thế Tôn nhìn thấy Ngài Subhuti ngồi fréo chân (pallanka), lưng 
thắng, đang an trú tâm trong định không tâm. 

Sau khi thấu hiểu ý nghĩa này, cảm hứng, Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn. 

7- Yassa vitakka vidhupIta; aJjhattam suvikappIta asesa. 

Tam sangamaticca arupasañf; catuyogatigato na Jatu metT”tI. 

“Với ai, tầm quét sạch; nội tâm khéo cắt đứt 

Không còn chút dư tàn; uượt qua ái nhiễm ấu. 

Đạt được tưởng uô sắc; uượt khỏi bốn ách nạn” 

Không đi đến thọ sinh”(HT. TMC đ)G). 

Trong tập Tăng chi kinh (Anguttara nikaya) có ghi nhận. 

Đức Thế Tôn thuyết đến Ngài Subhuti bài kinh có liên hệ với vị Tỳkhưu 
Saddha (có niềm tin). 

Có lần Ngài Subhuti cùng với vị Tykhưu Saddha đến yết kiến Đức Thế 
Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, Đức Thế Tôn 
hỏi. 

- Này Subhuti ,vị Tỳykhưu này là a1? 

- Bạch Thế Tôn, Tỳkhưu này là Saddha, con một nam cư sĩ có lòng tin. 

Nhân đó Đức Thế Tôn giảng 11 pháp tiêu chuẩn về lòng tin. 

Cuối bài kinh, Đức Thế Tôn cho phép Ngài Subhuti cùng với Tỳkhưu 
Saddha có thể đến viếng Đức Thế Tôn bất kỳ thời điểm nào®). 

Ngài Buddhaghosa có giải thích: “VỊ Tykhưu Sadda này là con trai của 
Trưởng giả Cấp Cô Độc, là cháu của Trưởng lão Subhuti”4. 

Tiên sự. 

Cách đây 1oo ngàn kiếp trái đất, vào thời Đức Phật Padumuttara (Liên 
Hoa), tiền thân Ngài Subhuti sinh vào một gia tộc Bàlamôn giới hạnh trưởng 
giả trong thành Hamsavat, được đặt tên là Nanda. 

Tập Apadana (Ký sự) cho biết, Bàlamôn Nanda này thuộc tộc họ 
Kosiya). 

Khi thanh niên Nanda trưởng thành, thông thạo ba Tạng Veda (VệĐà), 
nhận thấy ba Tạng kinh điển này không có cốt lõi. 

Sau khi cha mẹ mệnh chung, Bàlamôn Nanda bố thí hết tài sản của 
mình, xuất gia làm ẩn sĩ trú ở rặng núi Nisabha, nỗ lực tu tập thiền định, 
chứng đạt 8 thiền chứng cùng năm pháp thần thông phàm. 

Ấn sĩ tóc bện Nanda có 44 ngàn môn đệ là những thanh niên Bàlamôn, 
xuất gia theo ẩn sĩ Nanda tu tập, tất cả đều chứng Thiền và 5 pháp thần 
thông. 

Khi Đức Thế Tôn Padumuttara ngự trú nơi kinh thành HamsavatI, vào 
buổi sáng, Đức Thế Tôn Padumuttara đưa Phật trí quán xét thế gian, thấy 
được duyên lành ALaHán của 44 ngàn ẩn sĩ tóc bện, riêng ẩn sĩ NÑanda sẽ trở 


@)- Thag.1. 

@)- Ud. 7. 

6)- Xem A.v. 337. Subhutisuttam (kinh Subhuti). 
@)- AA...11. 865. 

6)- Ap. 1. 67. 


66 


thành vị Tỳkhưu tối thắng về hạnh “trú không ô nhiễm, sống an lạc” và tối 
thắng về hạnh “đáng nhận vật thí tuyệt hảo” trong thời Giáo pháp của Đức 
Chánh giác tương lai. 

Sau khi làm sạch sẽ cơ thể, Đức Thế Tôn vận y phục tề chỉnh, tay cầm 
lấy y bát theo đường hư không đến núi Nisabha, đi đến thảo lư của ẩn sĩ tóc 
bên Nanda( điễn tiến tương tự như câu chuyện riền sự của Ngài Sariputta, 44 
ngàn ẩn sĩ môn đệ đã kiến tạo những Bảo tọa cúng dường đến Đức Thế Tôn 
và chư Thánh Tỳkhưu). 

Đức Thế Tôn an trú tâm trong định Diệt thọ Tưởng, ẩn sĩ tóc bện Nanda 
hân hoan cầm lọng che nắng cho Đức Thế Tôn suốt 7 ngày . 

Sau khi xuất khỏi Đại định, Đức Thế Tôn dạy vị Đại đệ tử có hai hạnh tối 
thắng là: “Trú không ô nhiễm, sống an lạc” và “xứng đáng nhận vật thí tuyệt 
hảo” thuyết lên pháp thoại đến các ẩn sĩ tóc bện, liên hệ đến sự cúng dường 
bảo tọa bằng hoa đến Đấng Như Lai. 

VỊ Trưởng lão an trú tâm vào Tam Tạng, thuyết lên pháp thoại, nhưng 
không ai chứng đắc Thánh quả chi cả. 

Tiếp đến, Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại với Phật trí, dứt pháp thoại 
cả 44 ngàn ẩn sĩ tóc bện chứng Thánh quả ALaHán. 

Riêng ẩn sĩ tóc bện Nanda không chú tâm nghe Pháp của Đức Thế Tôn, 
vị ấy mãi chăm chú vào vị Trưởng lão có hai hạnh tối thắng, suy nghĩ rằng: 
“Vị Tykhưu này được Đức Thế Tôn dạy giảng lên Pháp thoại, như vậy không 
phải là tầm thường. Ta hãy đạt được địa vị như vị Tykhưu ấy trong thời Đức 
Thế Tôn tương lai”. Nên ẩn sĩ Nanda không chứng Thánh quả chỉ cả. 

Cả 44 ngàn vị ẩn sĩ tóc bện xin được xuất gia trong Giáo pháp này, Đức 
Thế Tôn Padumuttara duõi cánh tay phải hướng về 44 ngàn ẩn sĩ tóc bện, 
gọi: Etha bhikkhavo ... Hãu đến đâu, nàu các Tùkhưu ...”. Và 44 ngàn ẩn sĩ 
trở thành những vị Thánh Tỳkhưu. 

Ẩn sĩ Nanda đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn Padumuttara, rồi bạch hỏi 
rằng: 

- Bạch Thế Tôn, vị Tỳkhưu thuyết lên pháp thoại khi nãy là gì trong Giáo 
pháp này? 

- Này ẩn sĩ, đó là một trong những Đại đệ tử của Như Lai, Tykhưu ấy tối 
thắng về hai hạnh: “Trú không ô nhiễm, sống an lạc” và “xứng đáng nhận vật 
thí tuyệt hảo”. 

- Bạch Thế Tôn, với hạnh sự con cầm lọng che nắng cho Đức Thế Tôn 
suốt 7 ngày qua, xin cho con đạt được địa vị như vị Tykhưu ấy trong thời Giáo 
pháp của Đức Chánh giác tương lai. 

Đức Thế Tôn Padumuttara tiên tri rằng: “Sau 10oO ngàn kiếp trái đất kể 
từ kiếp trái đất này, hạnh nguyện của thiện gia nam tử này sẽ thành hiện 
thực trong thời Giáo pháp của Đức Chánh Giác Gotama”. 

Rồi Đức Thế Tôn Padumuttara cùng đại chúng Tỳkhưu theo đường hư 
không trở lại kinh thành Hamsavat. 

Hậu thân ẩn sĩ Nanda là vị chúa cõi trời 8o lần0), 

Về sau, hậu thân ẩn sĩ Nanda có 5oo kiếp liên tục xuất gia làm ẩn sĩ, 
sống một mình trên núi Nisabha, tu tập thiền tịnh. 

*Trưởng lão Dhanumntia. 

Ngài là một Bàlamôn trong xứ Kosala (KiềuTãtLa), trong lễ hội Lạc 
thành Đại tự Kỳ Viên, chứng kiến uy đức vô song của Đức Thế Tôn, Bàlamôn 
Dhammikla phát sinh tâm cảm phục, xin được xuất gia trong Giáo đoàn. 


Œ@- AA. 1. 124 ; ThagA. 1. 17 ; UdA. 348. 
67 


Sau khi thọ Đại giới, Ngài đi đến một Tự viện nơi sinh trưởng của mình 
để trú ngụ. Tại nơi ấy, đối với Tykhưu khách đến viếng Tự viện, Ngài 
Dhammila thường mắng nhiếc (akkosatl), quở trách (paribhasati), gây khó 
chịu (vihimsati), châm biếm (vitudati)... 

Các vị Tỳkhưu khách bỏ đi, Tỳkhưu Dhammila sống một mình. Rồi cư 
dân nơi ấy đã yêu cầu Tykhưu Dhammila ra khỏi trú xứ ấy. 

Ngài Dhammila đã bị cư dân nơi trú ngụ (là những vùng thuộc nơi sinh 
trưởng của Tỳkhưu Dhammla) tấn xuất 7 lần. 

Tykhưu Dhammila sau khi bị tấn xuất 7 lần ở 7 nơi thuộc vùng sinh 
trưởng của mình, Ngài tìm đến Đức Thế Tôn. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đang trú ngụ nơi núi Gijjhakuta (Kên kên) gần 
thành Rajagaha. Đức Thế Tôn khiển trách Ngài Dhammila không gìn giữ câu 
Pháp (rukkhadhamma) bằng những mẫu chuyện quá khứ, hậu quả là :”nhận 
lãnh kết quả xấu, vì nhục mạ kẻ khác”. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn dạy Tykhưu Dhammila phải gìn giữ Samôn 
pháp là gìn giữ câu Pháp®!, 

Bản Sớ giải Kệ ngôn Trưởng lão Tăng (Theragatha- Atthakatha) giải 
thích có khác chút ít là. 

Các vị Tỳ khưu khách bỏ đi, Ngài Dhammila sống một mình nơi Tự viện 
ấy. Một cư sĩ đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, trình bày sự việc lên Đức Thế Tôn. 
Ngài cho gọi Tỳkhưu Dhammila đến, sau khi khiển trách Ngài Dhammila, 
Đức Thế Tôn nói lên ba kệ ngôn. 

303- Dhammo have rakkhati dhammacarim; 

dhammo sucInno sukhamavahatl, 

Esanisamso dhamme sucInne; 

na dugsgatim gacchati dhammacar1. 

“Pháp che chở hộ trì, người hành trì chánh pháp; 

Pháp đem lạt an lạc, cho người khéo hành pháp. 

Đâu là những lợi ích, khi pháp khéo hành trì; 

người hành trì chánh pháp; không đi xuống ác thú. ” 

304- NahI dhammo adhammo ca; ubho samavipakino. 

Adhammo nirayam neti; dhammo papetI suggatim. 

“Cả hai pháp, phi pháp; kết quả không giống nhau. 

Phi pháp dẫn địa ngục; pháp đưa đến cối lành”. 

305- Tasma hi dhammesu kareyya chandam; 

1tIỞ modamano sugatena tadina. 

Dhamme thita sugatavarassa savaka; 

nIyanti dhira saranavaraggagamino. 

“Do uậu, đối Chánh pháp, khởi Ú muốn hành trì; 

Tâm tư sinh hoan hủ, khéo thiện lai như Uuậu. 

Vững trú trên chánh pháp, đệ tử Bậc Thiện Thệ; 

Sáng suốt tiến bước lên, nương nhờ bậc tối thượng”. 

Ngài Dhammila đưa tâm quán xét theo lời Phật dạy, khi vừa dứt ba kệ 
ngôn Ngài chứng Thánh quả ALaHán. 

Để tuyên bố lên Thánh trí của mình, Ngài lập lại ba kệ ngôn trên và nói 
thêm kệ ngôn thứ tư. 

306- Photito gandamunlo; tanhaJalo samuhato. 

So khinasamsaro na catthi kiñcanam; 

Cando yatha dosina punnamasiya”nHÓI. 

“Phá uỡ cột ung nhọt, nhổ lên lưới ái triền; 


@- Xem A.1ii. 366. 
68 


luân hồi được đoạn tận, không còn có sanh ụ. 

Như trăng uào ngàu rằm; 

trong đêm thanh trong sáng” (HT. TMC d6. 

Tiền sự. 

Vào thời Đức Thế Tôn SikhI, tiền thân Ngài Dhammila là một thợ săn, 
từng được nghe Đức Thế Tôn giảng pháp cho thiên chúng trong rừng®), 

Ngài có thể là Ghosasaññaka được nói đến trong tập Ký sự (Apadana)®). 

XTInưởng lão Sabbamiita. 

Trong thời Đức Phật tại tiền, Ngài sinh ra nơi kinh thành Savatthi thuộc 
một gia tộc Bàlamôn, được đặt tên là Sabbamitta. 

Chứng kiến uy đức vô song của Đức Thế Tôn trong lễ hội Lạc thành Đại 
tự Kỳ Viên, Ngài xin được xuất gia trong Tăng đoàn. 

Sau khi thọ đại giới, Ngài xin đề mục thiền quán từ Đức Thế Tôn, rồi đến 
khu rừng vắng trú ngụ để thực hành pháp. 

Khi mãn mùa an cư, Ngài lên đường đi đến kinh thành Savatthi để đảnh 
lễ Đức Thế Tôn. 

Trên đường đi, Ngài thấy con nai con bị sa vào bãy của người thợ săn, nai 
mẹ không bị sa bẫy, nhưng thương con nên không đi xa bẫy cũng không dám 
đến gần bãy, trong khi nai con đau đớn lăn lộn kêu lên những tiếng kêu thảm 
thiết, nai mẹ chảy nước mắt. Ngài Sabbamitta suy nghĩ: “Ôi! Tình thương đã 
đem lại đau khổ cho các loài hữu tình”. 

Đi xa hơn nữa, Ngài chứng kiến một bọn cướp đang vấn rơm chung 
quanh một người để thiêu sống tế thần rừng của chúng. Người ấy lăn lộn trên 
đất van xin bọn cướp tha mạng. 

Trưởng lão Sabbamitta kinh cảm đối với sự khổ trước hai sự kiện trên, 
đưa tâm quán sát khổ não và chứng đắc Thánh quả ALaHán. 

Ngài nói lên hai kệ ngôn để giáo giới bọn cướp. 

149- Jano Janamhi sambaddho; Janamevassito Jano. 

Jano Janena hethryati; hetheti ca Jano Janam. 

“Người trói buộc người; người bámn UÍu UàO TQƯườỜi. 

Người bị người làm hạ12; uà người làm hại người”. 

150- Ko hi tassa Janenattho; Janena Janitena va. 

Janam ohaya gaccham tam; hethayitva bahum Jana”nti. 

“Lợi ích gì người ấu; hqu con cháu người sinh? 

Hấu bở® người ấu đi; người làm hại nhiều người” (HT. TMC dX® 

Nghe lời Giáo giới của Ngài Sabbamitta, tên chánh đảng cảm thấy xúc 
động tâm liền thả người tử tội ra. 

Sau đó, tất cả đều từ bỏ đời sống thế tục xin được xuất gia theo Ngài 
Sabbamrtta thực hành Chánh pháp. 

Tiền sự. 

Vào thời Đức Thế Tôn Tissa, tiền thân Ngài Sabbamitta là người thợ 
săn. Một hôm, vì lòng bi mãn với người thợ săn, Đức Thế Tôn đi vào khu 
rừng có người thợ săn này, Ngài lưu lại ba dấu chân nơi chòi lá của người thợ 
săn, rồi đến một cội cây cổ thụ để thiền tịnh. 


@- Thag. 303- 306. 
)- ThagA. 1. 396. 
G)~ Ap. HH. 451. 

4)- HethTyati 

6)- Ohaya. 

(6)- 'Thag. 149 — 150. 


69 


Nhìn thấy ba dấu chân của Đức Thế Tôn, người thợ săn biết: “Đây là dấu 
chân của bậc Đại nhân” (do nhờ tạo những hạnh lành trong quá khứ), y lần 
theo tìm thấy Đức Thế Tôn Tissa đang thiền tịnh nơi cội cổ thụ. 

Người thợ săn khởi tâm tịnh tín, đi đến đánh lẽ Đức Thế Tôn rồi cúng 
dường đến Ngài những cánh hoa kora/@‹ xinh đẹp. 

Mệnh chung, hậu thân người thợ săn tái sinh về cối Tavatimsa£), 

Ngài là Trưởng lão Sugandha được đề cập trong tập Ký sự (Apadana), kệ 
ngôn của Ngài trong tập Apadana được gọi là Korandapupphruagatha®). 

XTInưởng lão Rarmnaneuudaka. 

Trong thời Đức Thế Tôn tại tiền, Ngài sinh ra trong một gia tộc Trưởng 
giả nơi thành Savatthi (XáVệ). 

Trong lễ cúng dường Đại tự Kỳ Viên đến Đức Thế Tôn do Trưởng giả 
Cấp Cô Độc tổ chức. Ngài hoan hỷ với phước cúng dường Đại tự của Trưởng 
giá, đồng thời được nghe Pháp thoại từ Đức Thế Tôn, xin được xuất gia trong 
Giáo đoàn; sau khi thọ giới Tỳkhưu, Ngài đi vào nơi thanh vắng, nỗ lực hành 
pháp chẳng bao lâu chứng đạt Thánh quả ALaHán. 

Vì gương mặt khả ái cùng với hạnh dễ mến của Ngài, các vị Tykhưu gọi 
Ngài là Ramaneyyaka (hạnh khả ái dễ thương). 

Một hôm khi Ngài trú trong rừng thiền tịnh, Mara (Ác ma) muốn dọa 
nạt Ngài, đã phát ra tiếng động lớn, Ngài biết là Mara, nên nói lê kệ ngôn. 

Cihacihabhinadite; sippIkabhirutehi ca. 

NÑa me tam phandati cittam; ekattaniratam hi me”. 

“Dù tiếng ngươi hò hét; tiếng náo động chĩm mnuông. 

Tâm ta không giao động; ta tra thích độc cư” (HT. TMC d). 

Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Sikhi, tiền thân Ngài có cúng dường hoa đến Đức 
Phật. Vào 2o kiếp trái đất trước, tiền thân của Ngài là Đức vua có vương hiệu 
là Sumedhayasa6). 

Ngài có thể là Trưởng lão Minelapupphiya trong tập Apadana(2, 

*Trưởng lão ri Sakula (Tối thẳng uề Thiên nhãn). 

(Lần Kết tập Phật ngôn lần thứ VI tại Rangoon, Bản Sớ giải kinh Tăng 
chi (Anguttara nikaya — atthakatha) của Miến Điện gọi bà là Bakula. 

Bản Sớ giải Kệ ngôn Trưởng lão ni (TherIgatha- atthakatha) của Miến 
Điện gọi bà là Sakula. 

Bản Sớ giải kinh Tăng chỉ của Sri Lanka (Tích Lan) gọi bà là Sakula). 

Trong thời Đức Thế Tôn tại tiền, bà tái sinh vào gia tộc Bàlamôn trưởng 
giả danh tiếng trong thành Savatthi, được đặt tên là Sakula. 

Trong lễ hội Lạc thành Đại tự Kỳ Viên, bà nghe được pháp thoại từ Đức 
Thế Tôn, bà trở thành cận sự nữ của Giáo pháp này. 

Về sau bà được Pháp thoại từ vị Thánh ALaHán, bà sinh khởi tâm kích 
cảm (samvegacitta), xin được xuất gia vào Ni đoàn. 

Sau khi thọ Đại giới, bà nỗ lực thực hành thiền tịnh chứng đạt Thiên 
nhãn thông, phát triển tuệ quán chứng đắc Thánh quả ALaHán. 

Vào thời điểm thích hợp, giữa hàng Tứ chúng Đức Thế Tôn ban cho 
Tykhưu ni Sakula địa vị tối thắng trong hàng Tỳkhưu ni về hạnh Thiên nhãn. 

Etadagsam, bhikkhave, mama savIkanam bhikkhuninam 
dibbacakkhukanam yadidam sakula: 


6)- ThagA. i. 2óo. 

©@)- Ap. 1. 383, 434. 

G)- ThagA. ¡. 120; Thag. Câu số 49. 
4)- Ap.1. 203. 


7O 


“Nàu các Tùkhưu, trong hàng Tùkhưu mỉ đệ tử của Như Lai, tối thắng 
Uề thiên nhãn là Sakula”t). 

Khi suy tư đến sự chứng đạt của mình, bà hân hoan nói lên năm kệ ngôn 
như sau®), 

97- Agarasmim vasantihham; dhammam sutvana bhikkhuno. 

Addasam viraJam dhammam; nibbanam padamaccutam. 

“Khi sống ở gia đình; nghe Tùkhưu thuuết pháp. 

Tu thấu pháp uô uế; được Nípbàùn bất tử. 

o8- Saham puttam dhitarañca; dhanadhaññañca chaddiya. 
Kese chedapayItvana; pabbaJIm anagariyam. 

“Từ bỏ con trai, gái; cả tài sản lúa gạo. 

Cạo tóc ta xuất gia; sống đời sống không nhà”. 

oo- Sikkhamana aham santi; bhaventi maggamañJasam. 

Pahasim ragadosañca; tadekatthe ca asave. 

Ta làm người học nữ; tu tập con đường chánh. 

Đoạn tận tham uà sân; đoạn từng ô nhiễm Tnột”. 

100- BhikkhunI upasampaJJa; pubbaJatimanussarim. 

Dibbacakkhu visodhitam; vimalam sadhubhavitam. 

“Thọ giớt Tùkhưu 1t; Ta nhớ đời quá khứ. 

Thiên nhãn ta thanh tịnh; không uế: khéo tu tập”. 

101- Sankhare parato disva; hetuJate palokite. 

Pahasim asave sabbe; sItlbhutamhi nibbuta”ti. 

“Thấu các hàng ngoại diệu®); do nhân sinh biến hoạt. 

Ta đoạn mọi ô nhiễm; mát lạnh ta tịch tịnh”(HT. TMC đd). 

Tiên sự. 

Cách trái đất này trở về trước 1oO ngàn kiếp, vào thời Đức Thế Tôn 
Padumuttara (Liên Hoa), tiền thân bà Sakula là Công nương Nanda, con của 
Đức vua Ananda. 

Công nương Nanda là em cùng cha khác mẹ với Bồtát Padumuttara. 

Khi trưởng thành, nhân dịp chứng kiến Đức Thế Tôn Padumuttara ban 
cho một vị Tỳkhưu ni địa vị “đệ nhất Thiên nhãn thông”. 

Công nương Nanda có ước vọng mãnh liệt về địa vị tối thắng ấy, nàng 
cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn Padumuttara cùng 68 ngàn vị Tỳkhưu 
trọn 7 ngày. Vào ngày thứ 7, Công nương Nanda phát nguyện dưới chân Đức 
Thế Tôn Padumuttara, thành tựu được địa vị “đệ nhất thiên nhãn thông” 
trong thời Giáo pháp bậc Chánh Giác tương lai. 

Đức Thế Tôn Padumuttara tiên tri: “Sau 10O ngàn kiếp trái đất nữa, ước 
nguyện nữ gia chủ này sẽ thành hiện thực trong thời Đức Thế Tôn Gotama”. 

*Nữ tu sĩ lang thang. 

Công nương Nanda tạo thiện nghiệp trong suốt cuộc sống ấy, mệnh 
chung nàng tái sinh về Thiên giới. 

Suốt 1oo ngàn kiếp trái đất hậu thân Công nương Nandaã chỉ có hai sinh 
thú: Người và chư thiên. 

Vào thời Đức Thế Tôn Kassapa, hậu thân Công nương tái sinh về nhân 
giới, là con giái trong một gia tộc Bàlamôn. 

Nhân nghe được Pháp thoại từ Đức Thế Tôn Kassapa, bà xuất gia trở 
thành Tykhưu ni trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn Kassapa. 

VỊ Tykhưu ni này tìm nơi thanh vắng để thực hành pháp. 


@)- A.1. 25. 
)- Thig. 99-101. 
)- Parato disvã. 


71 


Sau khi Đức Thế Tôn Kassapa viên tịch, đại chúng kiến tạo Bảo tháp 
bằng vàng ròng để tôn thờ Xálợi Đức Thế Tôn. 

Vào một ngày nọ, vị Tỳkhưu ni này phát sinh được dầu đốt đèn, bà mang 
đầu đến cúng dường Bảo tháp XáLợi suốt đêm. 

Mệnh chung, bà tái sinh về cõi Tavatimsa. 

Giữa hai thời Đức Phật (từ Đức Phật Kassapa đến Đức Phật Gotama), 
hậu thân vị Tỳkhưu mi này chỉ sống trên Thiên giới. 

Đến thời Đức Thế Tôn Gotama hiện tại, hậu thân vị nữ ni tái sinh vào 
gia tộc Bàlamôn danh tiếng trong thành Savatthi, như đã nói ở trên®'), 

D- Trưởng giả Antathaptiidika (Cấp Cô Độc). 

Tiên sự. 

Cách kiếp trái đất này trở về trước 1oO ngàn kiếp (trái đất). Vào thời 
Giáo pháp của Đức Thế Tôn Padumuttara (Liên Hoa) đang chiếu sáng thế 
gian, tiền thân Trưởng giả Anathapindika là một Đại trưởng giả trong thành 
HamsavatI, được nghe pháp từ Đức Thế Tôn Padumuttara, Đại trưởng giả trở 
thành cận sự nam trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn Padumuttara. 

Có lần chứng kiến cận sự nam Vitinna được Đức Thế Tôn Padumuttara 
ban cho địa vị “đệ nhất bố thí trong hàng cận sự nam”. Đại trưởng giả có ước 
vọng thành tựu địa vị này trong thời Đức Chánh giác tương lai. 

Đại Trưởng giả cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng trọn 7 
ngày, vào ngày thứ 7, Đại trưởng giả đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn 
Padumuttara, phát nguyện rằng: 

- Với phước lành con cúng dường đến Đức Thế Tôn và Tăng chúng trọn 
7 ngày qua, xin cho con thành tựu địa vị “đệ nhất bố thí trong hàng cận sự 
nam” của Đức Chánh giác thời vị lai. 

Đức Thế Tôn Padumuttara đưa Phật trí quán xét thế gian, rồi Ngài tiên 
tri rằng: “Sau 10oo ngàn kiếp trái đất kể từ kiếp trái đất này, ước nguyện của 
thiện gia nam tử này trở thành sự thật trong thời Đức Thế Tôn Gotama”. 

Đại trưởng giả nghe lời tiên tri của Đức Thế Tôn, tâm phát sinh hân 
hoan nỗ lực thực hành thiện pháp để hổ trợ cho ước nguyện này. 

Mệnh chung Đại trưởng giả tái sinh về Thiên giới, trải qua 100 ngàn 
kiếp trái đất, hậu thân Đại trưởng giả chỉ luân lưu trong hai cõi: Người và chư 
thiên. 

*Kiếp sống hiện tại. 

Trước khi Bồtát Santusita giáng sinh vào lòng bà Hoàng Maya, vị thiên 
tử hậu thân của Đại trưởng giả nói trên tái sinh về kinh thành Savatthi 
(XáV), là con trưởng của Đại trưởng giả Sumana (quan Chưởng khố của Đức 
vua Kosala), được cha mẹ đặt tên là Sudatta. 

Ngay từ thuở nhỏ đã có tính hào phóng, thường trợ cấp cho những 
người nghèo khổ, nên được gọi là Anathapindika (lâu đần mọi người quên cả 
tên tộc là Sudatta, chỉ gọi biệt danh này). 

Anatha nghĩa là: Người nghèo khổ, người cô đơn; pữndika là: cho lương 
thực. 

Khi đến tuổi trưởng thành, gia chủ Anathapindika kết hôn với nànng 
Puññalakkhana (hayPunnalakkhana)2 là con gái của Đại trưởng giả thành 
Rajagaha (Rajagahasetthi)3) (vị này cũng là quan Chưởng khố của vua 
Bimbisara), bà là em gái của Rajagahasetthi (Trưởng giả thành RaJagaha)4. 


@)- 'ThigA. 01 ; Ap. H1. 560 ; AA. 1. 109. 
2 JA. 1i. 410; JA. 11. 435. 

@)- JA.H. 410, 415; JA. H1. 435. 

@)- SA.1. 24O. 


72 


Em gái của Trưởng giả Cấp Cô Độc kết hôn với con trai của 
RaJagahasettthi (khi vị RaJagahasetthi cha mệnh chung, chức vụ này được 
giao lại cho người con trai trưởng. Và RaJagahasetthi được xem như là một 
chức vị, không phải là một danh hiệu). 

Khi cha mẹ mệnh chung, thanh niên Cấp Cô Độc thừa kế địa vị Trưởng 
giả cùng tài sản của cha mẹ để lại. Trưởng giả Anathapindika đôi khi được 
gọi là Maha Anathapindika để phân biệt với Trưởng giả Cu]a Anathapindika. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc chứng Thánh quả Dự Lưu vào hạ thứ hai của 
Đức Thế Tôn. 

Việc kiến tạo Đại tự Kỳ Viên cùng với tổ chức lễ hội Lạc thành Đại tự Kỳ 
Viên đã đưa danh tự AnathapIndika chói sáng. 

1- Nhữmg người con của Trưởng giả Anathaptdtkda. 

Trưởng giả Anathapindika và bà Puññalakkhana có bốn người con là: 
Nàng Maha Subhadda, nàng Cula Subhadda®), thanh niên Kala và nàng 
Sumana. Vợ của thanh niên Kal|a là nàng SuJata con gái của Trưởng giả 
Dhanañjaya cũng là em út của bà Visakha, nàng Sujata rất cao ngạo với gia 
đình bên chồng, đồng thời khắc nghiệt với những nô tỳ, nô lệ trong nhàt?. 

a- Thanth niên Kala. 

Là em trai của hai nàng Mahasubhadda và Culasubhadda, khác với hai 
người chị là người sùng tín nơi Tam Báo (hai nàng đã chứng đạt Thánh quả 
Dự Lưu) riêng thanh niên Kala không hoan hỷ với Đức Thế Tôn và Tăng 
chúng vì thấy gia đình mình hao tốn quá nhiều tài sản với Giáo Pháp này. 

Thanh niên Kala không muốn thân cận với Đức Thế Tôn cũng không 
muốn nghe Pháp từ Ngài. 

Thanh niên Kala không hoan hỷ khi thấy Đức Thế Tôn ngự đến nhà 
mình, cũng không muốn phục vụ Tăng chúng, cho dù Trưởng giả Cấp Cô Độc 
nhiều lần khuyên giải. 

Thấy thanh niên Ka]a như vậy, Trưởng giả Cấp Cô Độc suy nghĩ: 

- Con ta là thanh niên Ka]a cứ mãi chấp giữ thành kiến sai lệch này, nó 
sẽ phải rơi vào khổ cảnh là địa ngục AvIci (Aty) trong tương lai thôi, ta thấy 
con mình phải rơi vào khổ cảnh mà làm ngơ thì không hợp lẽ. 

Lễ thường, chúng sinh thường thích thú tài sản, hân hoan với tài sản, ta 
sẽ chấn chỉnh tri kiến của nó, đưa nó quay về chánh kiến bằng tài vật vậy. 

Sau khi suy nghĩ rồi, vào ngày Bốtát (uposatha) Trưởng giả Cấp Cô Độc 
nói với thanh niên Ka]a rằng: 

- Này Ka]a con thân yêu, con hãy thọ trì ngày Bốtát, con đến Đại tự Kỳ 
Viên nghe pháp trọn đêm, cha sẽ cho con 1oo đồng tiền vàng. 

- Thưa cha, có thật như thế không? 

- Này con thân, nếu con thực hiện được như vậy, cha sẽ cho con ngay. 

Tuy không thích thú với việc này, nhưng với số tiền lớn là 1oo đồng vàng 
cũng hấp dẫn, nên thanh niên Kala nhận lời. 

Thanh niên Kala đi đến Đại tự Kỳ Viên, thọ trì Bốtát giới, nhưng chàng 
chăng màng nghe pháp, chỉ tìm chỗ ngủ cho thỏa thích. Khi trời hừng sáng, 
thanh niên Kal]a ra bờ hồ Kỳ Viên súc miệng, rửa mặt rồi trở về nhà. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc chờ đón con ở trước cửa với tâm hân hoan: 
“Con ta đã thọ trì Giới hạnh trọn một ngày đêm rồi”, ông bảo các gia nhân 
trong nhà. 

- Hãy mang những loại vật thực thượng vị ra, để con ta là Ka]la dùng 
sáng. 


6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 12). 
@)- JA. 1. 347. 


73 


Trưởng giả sai người mời thanh niên Ka]a vào dùng sáng. Khi ngồi vào 
bàn ăn, thanh niên Kala không dùng ngay, nói với Trưởng giả Cấp Cô Độc 
rằng: “Thưa cha, cha hứa cho con 1oo đồng vàng nếu con thọ trì ngày Bốtát 
và nghe Pháp của Đức Thế Tôn trong Đại tự Kỳ Viên. Vậy cha hãy ban thưởng 
cho con đi”. 

- Này con thân, con hãy dùng vật thực đi. Cha sẽ cho con món tiền như 
đã hứa. 

- Thưa cha, nếu chưa được 1oo đồng vàng, con không dùng vật thực. 

Nghe thanh niên Kala nói như thế, Trưởng giả Cấp Cô Độc cho người 
mang ra 100 đồng vàng, nói với thanh niên Ka]a rằng: 

- Này con thân, đây là 1oo đồng vàng của con. 

Cầm 1oo đồng vàng trong tay, khi ấy thanh niên Ka]a mới chịu dùng vật 
thực. 

Hôm sau Trưởng giả Cấp Cô Độc nói với thanh niên Ka]a rằng: 

- Này Kala con thân, nếu con đến nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng, con 
thuộc được một kệ ngôn từ Đức Thế Tôn, cha sẽ cho con 1.ooo đồng vàng. 

- Thưa cha, có thật như thế chăng? 

- Này con thân, cha hứa với con như vậy. 

Thanh niên Kala liền đi đến Đại tự Kỳ Viên để nghe Pháp từ Đức Thế 
Tôn, với ý nghĩ rằng: “Ta đến nghe Pháp từ Đức Thế Tôn, cố học thuộc một 
kệ ngôn rồi trở về”. 

Theo thông lệ, vào buổi chiêu Đức Thế Tôn thuyết pháp tế độ hàng tứ 
chúng. Đức Thế Tôn có 5 phận sự trong ngày như sau. 

1- Pubbanhe pindapatam. Buổi sáng đi khất thực. 

2- Sayanhe dhammadesanam. Buổi chiêu giảng pháp. 

3- Padose bhikkhu ovadam. Buổi tốt Giáo giới Tùkhưu. 

4- Addharatte devapañhanam. Nửa đêm trả lời những câu hỏi của chư 
Thiên. 

5- Paccuseva gote kale bhabb'abhabbe vilokanam. Hừng sáng quán xét 
thế gian, tìm chúng sinh có duuên lành đáng tế độ. 

Vào hừng sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét thế gian, thấy 
hình ảnh thanh niên Kala lọt vào võng trí của Ngài, Ngài thấy thanh niên 
Ka|a có duyên lành với Thánh quả Dự Lưu”. 

Khi thanh niên Kala đến Giảng Pháp đường nghe Pháp từ Đức Thế Tôn, 
khi thuộc được câu kệ ngôn, chàng liền ra về. Đức Thế Tôn dùng Phật lực 
khiến thanh niên Ka]a vừa bước ra khỏi cổng Đại tự Kỳ Viên thì quên mất câu 
kệ ngôn vừa rồi. Thanh niên Kala lại trở vào Giảng Pháp đường nghe Pháp, 
khi thuộc được câu kệ ngôn, chàng lại ra về, khi ra đến cổng Đại tự lại quên 
mất. 

Lần thứ ba, thanh niên Ka]a quyết ý rằng: “Fa phải chăm chú lắng nghe 
thật kỹ, khi học thuộc sẽ không bị quên nữa, sau đó mới ra về”. 

Nhưng thanh niên Ka]|a không hiểu được rằng: “Đó chính là tư cách tôn 
kính Pháp”. 

Lễ thường khi nghe Pháp với tâm tôn kính Pháp, tâm sẽ được an tịnh và 
nhờ duyên này sẽ nhận được nhiều lợi ích, có nhiều quả báo lớn vì đó thuộc 
về Văn Thánh sản (nghe nhiều là tài sản bậc Thánh). 

Duyên lành được tích lũy từ quá khứ đã chín muồi, nhờ ân đức Pháp 
khai thông, khi chăm chú lắng nghe Pháp để cố ghi nhớ, trí thanh niên Kala 
được khai mở và nở bừng. Thanh niên Kal|a chứng đạt Thánh quả Dự Lưu. 

Hân hoan với Thánh quả vừa đạt được, thanh niên Ka]a không trở về 
nhà, trú lại trong Đại tự trọn đêm. 


74 


Khi trời hừng sáng, thanh niên đi đến nơi Đức Thế Tôn an ngự, sau khi 
đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, thanh niên Ka]a ngồi vào nơi phải lẽ bạch 
rằng: 

- Kính bạch Thế Tôn, con xin thỉnh Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu 
thọ thực nơi tư g1a của con vào ngày hôm nay. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời, hiểu biết Đức Thế Tôn đã nhận lời, thanh 
niên Kala đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng tay phải về Đức Thế Tôn đi nhiễu 
quanh Ngài ba vòng rồi ra về. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc đang trông chờ thanh niên Ka]a trở về nhà, nhìn 
thấy thanh niên Ka]a từ xa, ông hân hoan rằng: 

- ỒI Trạng thái của con ta thật khác xa với trước đây. 

Thanh niên Kala về đến nhà, nói với cha rằng: 

- Thưa cha, hôm nay con có thỉnh Đức Thế Tôn cùng các Tỳykhưu thọ 
thực nơi nhà của mình. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc hân hoan rằng: 

- Lành thay, lành thay, này con thân. 

Thanh niên Ka]a cùng với gia nhân sửa soạn chỗ ngồi của Đức Thế Tôn 
cùng các vị Tkhưu (việc này chưa từng có với thanh niên Kala trước đây). 

Sau khi chuẩn bị vật thực xong rồi, thanh niên Ka]a cử sứ giả đến Đại tự 
Kỳ Viên bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, đã đến giờ, vật thực đã chuẩn bị sẵn sàng. 

Khi Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu ngự đến tư gia của Trưởng giả 
Cấp Cô Độc, gia đình Trưởng giả có cả thanh niên Kala bước ra khỏi cổng 
đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu, Trưởng giả Cấp Cô Độc rước 
bát của Đức Thế Tôn. 

Khi Đức Thế Tôn cùng chư Tỳkhưu ngồi vào nơi được soạn sẵn, thanh 
niên Kala phát sinh sự hổ thẹn trong tâm rằng: “Mong rằng cha ta hãy giữ 
kín việc ta giữ gìn ngày Bốtát chỉ vì 1oo đồng vàng, và việc ta đi nghe Pháp từ 
Đức Thế Tôn chỉ vì 1.ooo đồng vàmg”. 

Đức Thế Tôn với tâm mình, Ngài thấu rõ mọi diễn tiến trong tâm của 
thanh niên Kala. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc cúng dường cháo đến Đức Thế Tôn cùng chư 
Tkhưu xong rồi, nói với thanh niên Ka]a rằng: 

- Này Ka]a con thân, con hãy dùng vật thực sáng đi. Một ngàn đồng vàng 
cha đặt sẵn trên bàn rồi, số tiền ấy thuộc về con vì cha có hứa: “Nếu con 
thuộc được một câu kệ ngôn từ Đức Thế Tôn, cha sẽ ban thưởng cho con 
1.OOO đồng vàng”. 

Nghe cha nói như vậy trước mặt Đức Thế Tôn cùng Đại chúng Tykhưu, 
thanh niên Kala hổ thẹn thưa với cha rằng: 

- Thưa cha, giờ đây con không mong có được số tiên như thế nữa. 

Mặc cho Trưởng giả Cấp Cô Độc nài ép nhiều lần, thanh niên Ka]a 
cương quyết không nhận số tiền 1.ooo đồng vàng. 

Ngạc nhiên trước thái độ hy hữu ấy, Trưởng giả Cấp Cô Độc bạch với 
Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, hôm nay con rất oan hỷ về tư cách của Ka]a. 

- Này Trưởng giả Cấp Cô Độc, có việc gì thế?. 

- Bạch Thế Tôn, hôm qua thanh niên Kala thọ trì ngày Bốtát, trú trọn 
đêm trong Đại tự Kỳ Viên, khi trở về nhà chưa có 1oo đồng vàng thì không 
dùng điểm tâm. Nhưng hôm nay, với số tiền 1.ooO đồng vàng, thanh niên 
Ka]a cương quyết chối từ. 


75 


- Này Trưởng giá, thật vậy, hôm nay Kala chứng đạt Thánh quả Dự Luu, 
địa vị này còn cao quý hơn địa vị vua Chuyển Luân, chư Thiên hay Phạm 
thiên. Tài sản bậc Thánh này cao quý hơn nhân sản và thiên sản kia vậy. 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

178- Pathabya ekarajJJena; sagøassa gamanena va. 

SabbalokadhIpaccena; sotapattiphalam varam. 

“Hơn thống lĩnh cối đất; hơn được sinh cối trời. 

Hơn chủ trì uũ trụ; quả Dự Lưu tối thắng” (HT.TMC d). 

Dứt kệ ngôn nhiều chúng sinh chứng Thánh đạo®'). 

*XTrưởng lão Kaja. 

Có vị Trưởng lão cũng có tên gọi là Kala. Trưởng lão được một bà cận sự 
nữ trong thành Savatthi (XáVệ) hộ độ. Bà cận sự nữ này là người có tâm sùng 
đạo, bà hộ độ Trưởng lão như người mẹ chăm sóc người con của mình. 

Thân tộc của bà thường xuyên đến Đại tự Kỳ Viên nghe pháp từ Đức Thế 
Tôn, khi trở về đã tán thán những pháp âm vi diệu của Đức Thế Tôn. 

Nghe thân tộc tán thán ân đức Pháp Bảo, bà cận sự nữ thưa với Trưởng 
lão Ka]|a rằng: 

- Bạch Ngài, tôi muốn đến Đại tự Kỳ Viên để nghe Đức Thế Tôn giảng 
pháp. 

- Này bà cận sự nữ, bà chớ nên đến đó. 

Cả ba lần, Trưởng lão Kala đều cản ngăn như thế. 

Hỏi. Vì sao Trưởng lão Kala lại cản ngăn bà cận sự nữ? 

Đứúáp. Người ta nói rằng: “Vì vị ấy có sự suy nghĩ rằng: “Nếu bà cận sự nữ 
này nghe được pháp của Đức Thế Tôn, bà ấy sẽ bỏ rơi ta”, nên vị ấy cản ngăn 
bà cận sự nữ như thế”. 

Một hôm vào ngày Bốtát, sau khi thọ giới Bốtát, dùng điểm tâm sáng 
xong, bà dặn con gái của mình rằng: 

- Con hãy ở nhà lo vật thực cúng dường đến Trưởng lão cho chu đáo. 

Bà cận sự nữ đến Đại tự Kỳ Viên để nghe pháp từ Đức Thế Tôn. 

Trưởng lão Kala theo thường lệ đến nhà bà cận sự nữ nhận lấy vật thực 
hộ độ hằng ngày, không thấy bà cận sự nữ, Trưởng lão Ka]a hỏi cô con gái 
rằng: “Bà cận sự nữ đi đâu rồi? 

- Bạch Ngài, mẹ con đến Đại tự Kỳ Viên nghe pháp từ Đức Thế Tôn. 

Nghe vậy, tâm Trưởng lão Ka]a cảm thấy bất an, suy nghĩ rằng: “Như 
vậy bà cân sự nữ này sẽ rời bỏ ta rồi”. 

Trưởng lão Ka]a lập tức đi nhanh đến Đại tự Kỳ Viên. 

Vào buổi chiều, khi Đức Thế Tôn sắp giảng pháp thoại đến hàng Tứ 
chúng, Trưởng lão Ka]la nhìn thấy bà cận sự nữ đang ngồi trong đại chúng 
nghe pháp. Trưởng lão Kala bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, người nữ này rất tối trí, không thể hiểu được những 
pháp thâm sâu, xin Ngài đừng giảng thuyết về Uẩn, Xứ, Giới, Đế... Ngài chỉ 
cần giảng về Bố thí, Trì giới đến bà là đủ. 

Đức Thế Tôn khiển trách rằng: 

Này Tykhuưu, chính ngươi là người tối trí, suy nghĩ lệch lạc. Ngươi đã 
khinh thường Giáo pháp của Đấng Như Lai, điều này mang đến sự tự hủy 
diệt cho ngươi. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

164- Yo sasanam arahatam; arIyanam dhammajIvinam. 

Pattkkosati dummedho; di†thim nissaya papIkam. 

Phalani katthakasseva; attaghataya phallati. 


6)- DhpA. Câu số 178. 
76 


“Kẻ ngu sĩ miệt thị; Giáo pháp bậc LaHán. 

Bậc Thánh, bậc Chánh mạng; chính do ác kiến nàu. 

Như quả hoại câu lau; rnang quả tự hoạt diệt” (HT. TMC d). 

Nghe dút kệ ngôn, bà cận sự nữ chứng đắc Thánh quả Dự Lưu®), 

b-Nàntg Sumang. 

Trong nhà của Trưởng giả Cấp Cô Độc lúc nào cũng có sẵn 5oo phần 
dành cho khách vãng lai, người tàn tật, người đói khổ, mỗi ngày Trưởng giả 
Cấp Cô Độc cúng dường đến 1.ooo vị Tỳkhưu theo thẻ (phiếu thực)6). 

Trưởng giả Cấp Cô Độc giao việc cúng dường vật thực chư Tăng cho 
nàng Mahasubhadda đảm trách, nàng Mahasubhadda nghe pháp chứng 
Thánh quả Dự Lưu, khi có chồng nàng theo về quê hương chồng. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc giao việc cúng dường vật thực chư Tăng cho 
nàng Culasubhadda (cũng chứng đạt Thánh quả Dự Lưu), nàng 
Culasubhadda khi có chồng, đi về quê hương chồng. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc giao việc cúng dường vật thực chư Tăng cho 
nàng con gái út là Sumana. 

Nàng Sumana chứng đạt quả Nhất Lai, do duyên phận không có ai đến 
hỏi cưới nàng cả. Thất vọng vì không tìm được tấm chồng, nàng tuyệt thực và 
nhắn cha về gặp mặt. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc đến gặp nàng Sumana, hỏi rằng: 

- Này con, vì sao con bịnh như vậy? 

- Này em, em nói gì vậy? 

- Này con, con có mê sảng không? 

- Chị không có mê sảng đâu em. 

- Này Sumana con, có phải con sợ chết không? 
- Này em, chị không có sợ chết đâu. 

Nói xong, nàng Sumana mệnh chung. 

Tuy đắc Thánh quả Dự Lưu nhưng Trưởng giả Cấp Cô Độc không thể 
ngăn được phiền muộn. Sau khi hỏa táng thi hài nàng Sumana xong, Trưởng 
giả với gương mặt đầy ngấn lệ đi vào Đại tự Kỳ Viên đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

- Này gia chủ, có việc gì mà ngươi sầu khổ như thế? 

- Bạch Thế Tôn, con gái của con là Sumana vừa mệnh chung. 

- Này gia chủ, chẳng phải ngươi không hiểu rằng: “Tất cả chúng sinh đều 
phải chịu chết” sao? 

- Bạch Thế Tôn, con hiểu, nhưng con gái của con có đầy đủ sự hổ thẹn 
tôi lỗi, ghê sợ tội lõi, thế mà lúc lâm chung lại mê sảng. Đó là điều khiến con 
buồn khổ. 

- Này gia chủ, con gái ngươi đã nói những gì? 

- Bạch Thế Tôn, con gái của con đã gọi con là em. 

- Này gia chủ, con gái của ngươi không mê sảng đâu. Vì xét về Thánh 
quả, ngươi là em của Sumana, nàng Sumana đã chứng Thánh quả Nhất Lai. 

- Lành thay, bạch Thế Tôn, hiện con gái con tái sinh về cảnh giới nào? 

- Này gia chủ, Sumana hiện tái sinh về cối Tusita (Đẩusuất). 

- Bạch Thế Tôn, con gái con khi sống được hân hoan, mệnh chung được 
tái sinh về cối an lạc như thế sao? 

- Thật vậy, này gia chủ, ai sống không buông lung (appamatta), dù là tại 
gia hay xuất gia đều được hoan hỷ trong kiếp này lẫn kiếp sau như thế. 


&)- DhpA. Câu số 164. 

@)- AA.1. 2o8-o. 

G)- Bản Sớ giải Kinh Pháp cú của Miến Điện ghi nhận là 2.ooo vị (dve bhikkhũsahassani). Theo 
DhA. ¡. 128, mỗi ngày Trưởng giả Anathapindika hộ độ 2.ooo Tỳkhưu; nhưng JA. ïii. 110 nói rằng có 
Tỳkhưu từ xa đến, nhưng không nhận được vật thực cúng dường vì đến trễ. 


77 


Tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

18- Idha nandati pecca nandatI; katapuñño ubhayattha nandaHi. 

Puññam me kata”nti nandatIl; bhiyyo nandati suggatim gato. 

“Sống hân hoan, chết hân hoan; kẻ thiện hai đời hân hoan. 

Hân hoan thấu làm phúc; mệnh chung sinh nhàn cảnh” 

Dứt kệ ngôn, nhiều vị Tỳkhưu chứng Thánh quả Dự Lưu®'), 

c-Nàng Suÿjatq (con dâu của Trưởng giả). 

Nàng SuJata là con gái của Trưởng giả DhanañJaya, là em gái út của 
nàng Visakha. Khi về làm dâu gia đình Trưởng giả Cấp Cô Độc, nàng tự hào 
về tài sản của gia tộc mình, nàng đã kiêu hãnh với gia tộc bên chồng, nàng rất 
bướng bỉnh, thô lỗ, nóng nảy và hung tợn. 

Nàng Sujata từ chối các bổn phận đối với cha mẹ chồng, đối với chồng, 
nàng đi khắp nhà nói năng thô lỗ và còn đánh đập cả mọi người®). 

* (Tóm lược) Sattabhartasutta (kinh Bảu hạng uợ). 

Một hôm, vào buổi sáng Đức Thế Tôn đấp y, tay cầm y bát đi đến tư gia 
của gia chủ Cấp Cô Độc. 

Sau khi đến, Đức Thế Tôn ngồi vào nơi được soạn sẵn, gia chủ Cấp Cô 
Độc đi đến đánh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. 

Bấy giờ trong nhà gia chủ Cấp Cô Độc có nhiều người nói cao tiếng 
(uccasadda), lớn tiếng (mahasadda) như những người đánh cá (keuat†a) đang 
giành giựt cá (macchauilope). 

Đức Thế Tôn nói với gia chủ Cấp Cô Độc đang ngồi một bên rằng: 

- Này gia chủ, vì sao trong nhà của ngươi lại có nhiều người nói cao 
tiếng, lớn tiếng như những người đánh cá đang giành giựt cá? 

- Bạch Thế Tôn, có nàng dâu Sujata giàu có, đến đây từ một gia đình 
giàu có. Nàng không vâng lời cha mẹ chồng, không vâng lời chồng; không 
cung kính cha mẹ chồng, không cung kính chồng; cũng không cung kính, 
không tôn trọng, không lễ bái, không cúng dường Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn cho gọi nàng SuJata đến. Đức Thế Tôn giảng thuyết về 7 
hạng vợ: 

1- Vadhakasama. Vợ như kẻ sát nhân. 

Là hạng vợ khinh rẽ chồng, không có tâm từ mãn, bị người khác mua 
chuộc rồi giết chồng. 

2- CorIsama. Vợ như kẻ trộm. 

Là hạng vợ tiêu xài hoang phí tài sản do chồng kiếm được. 

3- Ayyasama. Vợ như chủ nhân. 

Là hạng vợ đàn áp, chỉ huy, ác khẩu, nói lời khó chịu với chồng. 

4- Matasama. Vợ như rnẹ. 

Là hạng vợ có lòng từ mãn với chồng, chăm sóc chồng chu đáo. 

5- Bhaginisama. Vợ như em. 

Là hạng vợ chăm sóc chồng như người em đối với người chị. 

6- Sakhisama. Vợ như bạn. 

Là hạng vợ đối với chồng như đối với người bạn tốt. 

7- DasIsama. Vợ như nô tù. 

Là hạng vợ có giới hạnh, luôn có sự gìn giữ thân, ngữ và ý. 

Với những kệ ngôn Đức Thế Tôn giảng rộng về 7 hạng vợ, rồi Ngài hỏi 
nàng SuJata rằng: 

- Này Sujata, ngươi thuộc hạng vợ nào trong 7 hạng vợ ấy? 


&)- DhpA. câu số 18. 
)- JA. chuyện số 279. 


78 


- Bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay con là người vợ như nô tỳ đối với 
chồng®), 

Bản Sớ giải có giải thích: “Nàng SuJata nghe xong Pháp thoại, chứng đắc 
Thánh quả Dự Lưu, và nàng quy ngưỡng Tam bảo đến trọn đời”), 

*Bốn sự Suÿata. 

Duuên khởi. 

Đề cập đến nàng Sujata như đã nói ở trên. 

Vào buổi chiều, nơi Giảng Pháp đường các Tỳkhưu ngồi bàn luận cùng 
nhau rằng: 

- Này các hiền giả, Phật lực thật kỳ diệu, chỉ một lần khuyên bảo Đức 
Thế Tôn đã thuần hóa người nữ bướng bỉnh, xấu tính chứng đắc Thánh quả 
Dự Lưu. 

Đức Thế Tôn ngự đến Giảng pháp đường và các vị Tykhưu trình lên Ngài 
vấn đề đang được bàn luận. Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Đây không phải là lần đầu Như Lai thuần hóa nàng SuJata bằng một lời 
khuyên bảo duy nhất. Trong quá khứ đã từng có như vậy rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tỳykhưu , Đức Thế Tôn nói lên Bổn sự SujJata. 

Bổn sự. 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasl (Balanal), 
Bồtát tái sinh vào Hoàng tộc này, là Thái tử của vua Brahmadatta. 

Trưởng thành, Ngài theo học nghiệp nghệ nơi kinh thành Takkasila, khi 
thông thạo nghiệp nghệ, Ngài trở về kinh thành Baranasli và trở thành vị Phó 
vương của Vương quốc Kasl. 

Khi vua cha mệnh chung, Bồtát nối ngôi vua, trị nước theo Pháp. 

Mẹ Ngài là người đàn bà nóng nảy, thô lỗ, thường hay gắt gỏng. 

Bồtát muốn khuyên giải nhưng cố tránh sự bất kính với mẹ, nên Ngài 
tìm cơ hội. 

Một hôm Ngài cùng triều thần có cả Hoàng thái hậu đi vào Ngự Uyển để 
du ngoạn. Trên đường đi vào vườn Ngự Uyển, có con chim cú kêu lên, tiếng 
kêu của nó the thé, triều thần bịt tai lại nói rằmg: 

- Ôi! Thật khủng khiếp, tiếng kêu con chim này thật là ghê rợn, khó 
nghe quá. Đừng để nó kêu lên nữa. 

Đoàn người đi vào vườn Ngự Uyển du ngoạn, khi đi qua vườn hoa xinh 
đẹp, trên tàn cây Sala có con chim Tước (một loại chim sẻ, có giọng hót rất 
thanh tao) đang hót thật du dương, êm dịu. Cả đoàn người đứng lại khen 
ngợi rằng: 

- Này chim Tước, hãy hót nữa đi, tiếng hót thật du dương làm sao. 

Và họ chú ý lắng nghe tiếng hót con chim Tước. 

Bồtát thấy được hai sự kiện này, suy nghĩ: “Đây là cơ hội giúp mẹ ta cải 
thiện lại tính hung hăng, thô lỗ”. Ngài thưa với mẹ rằng: 

- Thưa mẹ, tiếng con chim Cú bên đường làm ai cũng bịt tai vì khó chịu, 
do âm thanh khó nghe của nó. Còn con chim Tước tuy thân hình xấu nhưng 
tiếng hót của nó thật thanh tao, nên ai cũng khen ngợi, thích thú. 

Bồtát nói lên ba kệ ngôn. 

55- Na hi vannena sampanna; mañJuka pIiyadassana. 

Kharavaca piya hotI; asmim loke paramhi ca. 

Kẻ hưởng được uẻ ngoài duyên dáng, 

Thoạt nhìn uào, tươi sáng đẹp thaụ, 

Nhưng buông lời nói chối tai, 


Œ)- A.iv. O1. 
(2)- AA. 11. 724. 


79 


Đời nàu đời kế chẳng di uêu uì! 

56- Nanu passasimam ka]im; dubbannam tilakahatam. 

Kokilam sanhavacena; bahunam panInam piyam. 

Chm Tước kia, thường khirmne thấu, 

Lốm đốm đen xấu uậu mặc dầu, 

Tiếng kêu êm địu ngọt ngào, 

Bao nhiêu kẻ đón người chào mến thương. 

57- Tasma sakhilavacassa; mantabham anuddhato. 

Attham dhammañeca dipeti; madhuram tassa bhasItanti. 

Mong tiếng mẹ dịu dàng thanh lịch, 

Lời khôn ngoan bỏ hết tự kiều, 

Âm thanh êm ái mỹ miều, 

Giảng bàu Thánh pháp úÚ nêu tỏ tường (B. Trần Phương Lan d). 
Nghe lời này, bà Thái hậu từ bỏ lời nói gắt gỏng, thô lõ. 

Chỉ một lời nói, Bồtát đã thuần hóa tính của Thái hậu như thế. 
Nhận diện Bổn sự. 

Thái hậu nay là nàng SuJata, còn Bồtát nay là Đấng Như Lai6'). 

2- Cháu của Trưởng giả Cấp Cô Độc. 

Có khả năng Trưởng giả Cấp Cô Độc có rất nhiều người cháu, nhưng 
trong Kinh điển Pali chỉ ghi nhận hai sự kiện có liên hệ đến hai người cháu 
của Trưởng giả Cấp Cô Độc. 

qœ- Thanth rên Khemakda (còn uiết là Khema). 

Thanh niên Khemaka là cháu của Trưởng giả Cấp Cô Độc, chàng rất 
xinh đẹp, nhiều nữ nhân xinh đẹp trong thành Savatthi mê mãn chàng và rơi 
vào vòng tay của chàng. 

Có lần Khemaka bị bắt về tội tà hạnh với vợ người, dẫn đến vua 
Pasenadi (PaTưNặc) xét xử, vua Pasenadi nể tình Trưởng giả Cấp Cô Độc nên 
thả về. Cả ba lần như thế, đều đượcvua Pasenadi tha thứ. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc thấy thế, đưa Khemaka đến đảnh lễ Đức Thế 
Tôn, để Thế Tôn dạy bảo. 

Đức Thế Tôn thuyết giảng về ác quả do tà hạnh với vợ người đến thanh 
niên Khemaka. Rồi Ngài nói lên hai kệ ngôn. 

309- Cattar1 thananI naro pamatto; 

apaJJatIi paradarupasevI. 

Apuññalabham na nikamaseyyam; 

nindam tatiyam nirayam catuttham. 

“Bốn nạn chờ đợt người phóng dật; 

do quan hệ UỚI UỢ người. 

Không phúc lợi, ngủ không uên; 

Ba bị chê trách, địa ngục là thứ tư”. 

310- Apuññalabho ca gatI ca papIka; 

bhitassa bhitaya ratI ca thokIika. 

RaJa ca dandam garukam panetl; 

tasma naro paradaram na seve. 

“Vô phúc lợt uà đến cối khổ; 

Luôn kinh hoàng, Ít Uuui. 

Vua trừng phạt trọng hình. 

Do uậu, không quan hệ uợ người”. 

Nghe dứt kệ ngôn, thanh niên Khemaka chứng Thánh quả Dự Lưu, từ đó 
cư dân trong thành Savatthi an tâm với thanh niên Khemaka. 


8o 


Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Kassapa, tiền thân thanh niên Khemaka là một võ sĩ 
vô địch, có cúng dường đến Bảo tháp tôn thờ XáLợi Đức Phật Kassapa tấm 
vải chòang, chàng phát nguyện rằng: “Ngoại trừ nữ nhân trong thân tộc của 
con, bất cứ nữ nhân nào nhìn thấy con đều thương mến. Và xin cho con 
chứng đạt Thánh quả, giải thoát khỏi sinh tử luân hồi”. 

Do lời nguyện này, những nữ nhân nhìn thấy thanh niên Khemaka đều 
phát sinh tâm thương mến và cũng nhờ duyên lành này thanh niên Khemaka 
chứng đạt Thánh quả Dự Lưu®), 

b- Cháu Trưởng giả Anathapiandika (2). 

Có một người con trai của người chị2) (hay em) của Trưởng giả Cấp Cô 
Độc. Sau khi cha mẹ chết, người này thừa hưởng tài sản là 4o0O triệu tiền 
vàng, nhưng anh không lo làm ăn, chỉ ăn chơi trụy lạc, hoang phí cả tài sản 
lớn 400 triệu tiền vàng, trở nên nghèo khổ. 

Anh đến tìm Trưởng giả Cấp Cô Độc nhờ giúp đở, Trưởng giả cho anh 
1.OOO đồng vàng, bảo rằng: 

- Cháu hãy dùng số tiền này xây dựng sự nghiệp, để sinh sống. Chớ có 
lêu lỏng hoang phí nữa. 

Nhưng anh không chịu tu chỉnh thân, vẫn cứ lêu lỏng trụy lạc. khi hết 
tiền, anh lại đến xin Trưởng giả trợ cấp. Lần này Trưởng giả Cấp Cô Độc cho 
anh 5oo đồng vàng, nói rằng: 

- Ta cho cháu lân này nữa, nếu không chịu tu thân để có phương tiện 
sinh sống thì đứng đến đây nữa. 

Nhưng rồi anh lại tiêu phí 5oo đồng vàng, lại tìm đến Trưởng giả Cấp Cô 
Độc với bộ y nghèo khổ. Lần này, Trưởng giả chỉ cho hai bộ y phục bằng vải 
thô mà thôi. 

Sau đó, Trưởng giả Cấp Cô Độc bảo gia nhân: “Khi kẻ hư hỏng ấy đến, 
chớ cho vào nhà này nữa”. 

Vài ngày sau, anh đến nhà Trưởng giả Cấp Cô Độc, bị những gia nhân 
tóm lấy ném ra khỏi cửa. 

Anh chẳng còn ai giúp đở, bị đói khát và mệnh chung bên cạnh bờ 
tường, người ta kéo xác anh ném vào hố rác. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc đi đến Đại tự Kỳ Viên, trình lên Đức Thế Tôn 
việc này, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này gia chủ, làm sao ngươi có thể thỏa mãn một kẻ không thể làm chủ 
mình như thế được. Ngay chính Ta ngày xưa cũng không thể làm hơn được, 
dù ta đã cho kẻ hư hỏng thân cái Bát ước. 

Theo lời thỉnh cầu của Trưởng giả Cấp Cô Độc, Đức Thế Tôn thuyết lên 
Bổn sự Bhadraghata (cái Bát ước). 

*Bốn sự Bhadraghatq (Cái bát ước). 

Bổn sự. 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasl (Balanal). 
Bồtát tái sinh vào một gia tộc Trưởng giả, sau khi cha mẹ mệnh chung Ngài 
thừa hưởng tài sản cha mẹ để lại và trở thành một Đại trưởng giả. 

Bồtát có người con trai duy nhất, nhưng người này rất lười nhát. Bồtát 
thực hành thiện pháp, mệnh chung Ngài tái sinh về cối Tavatimsa (Ba mươi 
Ba) là Thiên vương Sakka (ĐếThích). 

Trong nhà Ngài có chôn tài sản trị giá 40O triệu tiền vàng. Con Bồtát 
thừa hưởng tài sản lớn, nhưng cứ say sưa chè chén, anh cho dựng trước cửa 


6)- DhpA. Câu số 300 — 310. 
2)- Bhagineyya. Chữ này có nghĩa là: “Cháu trai con của người chị hay em gái”. 


81 


nhà một rạp lớn để ngồi uống rượu với những bạn hữu ác xấu, hoang phí tài 
sản vào những cuộc vuI không có Ích lợi chi cả. 

Trong thời gian ngắn, anh đã tiêu xài cả tài sản lớn và trở nên nghèo 
khổ, phải đi ăn xin khắp nơi. 

Trên Thiên giới, Thiên chủ Sakka quán xét thấy được con mình đang đi 
xin ăn từng ngày. 

Do tình thương con, Ngài cho con cái Bát Ước, dặn rằng: 

- Con phải gìn giữ cái Bát này cẩn thận, đừng làm vỡ nó. Bao giờ Bát này 
còn thì con không thể nghèo khổ. 

Từ khi có Bát Ước, anh cũng chẳng chịu làm việc chỉ cả, cả ngày say sưa 
chè chén. Một hôm trong lúc say rượu, anh tung bát lên để hứng chụp lấy 
bát, nhưng rồi có lần anh chụp hụt chiếc Bát, Bát rơi xuống đất vỡ tan tành. 

Thế là anh trở lại nghèo khổ, cuối cùng ngã chết nơi bờ tường. 

Nhận diện Bổn sự. 

Con Bồtát nay là người cháu lêu lỏng của Trưởng giả Cấp Cô Độc0). 

3- Bạn hữu của Trưởng giả Anathaptandtku. 

Trưởng giả Anathapindika có rất nhiều bạn hữu, hai trong số những 
người bạn ấy là cha chồng của hai nàng: Mahasubhadda và Culasubhadda 
(đã nói đến ở trước). 

a- Năm trăn người bạn. 

Trưởng giả Anathapindika (Cấp Cô Độc) có 5oo người bạn đều là những 
đệ tử của những Tôn chủ dị giáo. 

Một hôm, Trưởng giả Cấp Cô Độc cùng 50O người bạn đệ tử của ngoại 
đạo, mang theo nhiều hương hoa cùng mật ong, đầu mè ... đi đến Đại tự Kỳ 
Viên đảnh lẽ Đức Thế Tôn, cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng các vị Tykhưu. 

Sau khi đảnh lễ xong rồi, Trưởng giả Cấp Cô Độc cùng 500 người bạn 
ngồi xuống một bên nghe Pháp từ Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn với pháp âm vi diệu đã phá vỡ sự nương nhờ nơi ngoại đạo 
của 50O gia chủ bạn Trưởng giả Cấp Cô Độc và 50O người này xin nương nhờ 
Đức Thế Tôn. 

Từ đó, những người này thường xuyên cùng Trưởng giả Cấp Cô Độc đến 
Đại tự Kỳ Viên cúng dường hương hoa, nghe Pháp và giũ gìn ngày Bốtát. 

Có những thời Đức Thế Tôn không trú ngụ nơi Đại tự Kỳ Viên, Ngài đi 
đến thành Rajagaha, hay đi du hành tế độ chúng sinh nơi này, nơi kia. 

Năm trăm người này lại quay lại nương nhờ nơi ngoại giáo như trước. 

Sau thời gian dài du hành (7 hay 8 tháng), Đức Thế Tôn trở lại kinh 
thành Savatthi (XáVệ). Trưởng giả Cấp Cô Độc cùng 500 người bạn này đến 
Đại tự Kỳ Viên đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc trình lên Đức Thế Tôn về việc này, Đức Thế Tôn 
hỏi. 

- Này các gia chủ, có đúng là các ngươi đã trở vê nương nhờ nơi ngoại 
giáo chăng?. 

Biết không thể che dấu được, họ đành thú thật. 

- Thật vậy, Bạch Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các gia chủ, trong Tam giới này, từ địa ngục ATỳ cho đến cõi Phi 
tưởng phi phi tưởng, Đấng Như Lai là bậc tối thượng. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết lên những ân đức tối thượng của Tam 
Bảo. Rồi Ngài nói lên kệ ngôn. 

Ye kecli buddham saranam gatase; na te gamIssantIi apayabhumim. 


6)- JA. Bhadragatajataka ( Bổn sự cái Bát ước) (chuyện số 291). 
82 


Pahaya manusam deham; devakayam paripuressanti. 

“Ai đến nương nhờ Phật; không đi đến cõi khổ. 

Từ bỏ thân làm người; sẽ ngập tràn thiên giới. 

Ye keci dhammam saranam gatase; na te gamissanti apayabhumim. 

Pahaya manusam deham; devakayam paripuressanti. 

“Ai đến nương nhờ Pháp; không đi đến cối khổ. 

Từ bỏ thân làm người; sẽ ngập tràn thiên giới. 

Ye kecl sangham saranam gatase; na te gamissanti apayabhumim. 

Pahaya manusam deham; devakayam paripuressanti. 

“Ai đến nương nhờ Tăng; không đi đến cối khổ. 

Từ bỏ thân làm người; sẽ ngập tràn thiên giới”). 

Bahum ve saranam yanti; pabbatanI vanani ca. 

Aramarukkhacetyani; manussä bhayata]jita. 

“Đến nương nhờ nhiều nơi; nút cao hau rừng sâu. 

Vườn câu hau đền tháp; người không thoát ra lo sợ”. 

Netam kho saranam khema; netam saranamuttamam. 

Netam saranamagamma; sabbadukkha pamuccati. 

“Nương nhờ đó không lạc; không phải nương nhờ cao tột. 

Nương nhờ những nơi ấu; không thoát mọt khổ đau”. 

Yo ca buddhañca dhammañeca; sanghañca saranam gato. 

Cattar1 arlyasaccanl; sammappaññaya passatl. 

“Người nương nhờ Phật, Pháp; đến nương nhờ Tăng. 

Bốn sự thật cao quú; uới chánh trí thấu được”. 

Dukkham dukkhasamuppadam; dukkhassa ca atkkamam. 

Ariyañcatthangikam magsam; dukkhupasamagaminam. 

“Khổ, tập hợp khổ; uượt qua sự khổ. 

Đường tám nhánh cao quú; đưa đến chấm dứt khổ”. 

Etam kho saranam khemam; etam saranamuttamam. 

Etam saranamagamma, sabbadukkha pamuccatI”ti. 

“Đó nương nhờ an ốn; đó nương nhờ cao tột. 

Đó là nơi nương nhờ; thoát ra mọi đau khổ”). 

- Này các gia chủ, trong thời quá khứ những ai theo tà thuyết, tà luận 
không dùng trí suy xét đã lâm đại nạn, bị Dạxoa ăn thịt trong sa mạc. Còn 
người không theo tà thuyết, tà luận được bình an trở về. 

Theo lời thỉnh cầu của Trưởng giả Cấp Cô Độc, Đức Thế Tôn thuyết lên 
Bổn sự Apannaka (Không lỗi lầm). 

*(1óm lược) Bổn sự Aparuaraka. 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành BaranaslI (Balanal) của 
Vương quốc Kasi. Bấy giờ Bồtát là trưởng đoàn thương buôn với 50O cổ xe 
hàng hóa, khi thì đi từ Đông sang Tây, khi thì đi từ Tây sang Đông để buôn 
bán. 

Một trưởng đoàn thương buôn khác ở kinh thành Baranasl còn trẻ hơn, 
thiếu kinh nghiệm, không giỏi tùy cơ ứng biến, cũng có 500 cổ xe hàng hóa. 

Sau khi chất đầy soo cổ xe hàng hóa có giá trị cao, Bồtát chuẩn bị lên 
đường, có tin báo người thương buôn trẻ cũng chuẩn bị xong 500 cổ xe hàng 
hóa có giá trị cao đang chuẩn bị lên đường đến thành phố mà Bồtát dự định 
sẽ đến. 


@)- D.2.322. 
)- Dhp. Câu 188 - 192. 


83 


~ 


Bồtát suy nghĩ: “Nếu cả hai đoàn cùng đi một lần với 1.ooo cổ xe hàng 
hóa, băng qua sa mạc. Thật khó tìm đủ nước, cỏ và củi cho người cùng những 
con vật. Vậy hoặc nó đi trước, hoặc ta đi trước”. 

Bồtát nhắn tin đến người thương buôn trẻ rằng: 

- Vì phải băng qua sa mac, nếu cả hai đoàn cùng khởi hành thì sẽ rất khó 
khăn về nước, cỏ và củi. Vậy bạn khởi hành trước hay là ta khởi hành trước? 

Người thuơng buôn trẻ suy nghĩ: “Nếu khởi hành trước sẽ có nhiều lợi 
ích hơn. Con đường chưa bị hư phá, các con bò được ăn cỏ còn nguyên, 
chúng ta hái được những lá rau còn nguyên; người và vật uống nước còn tốt 
chưa bị vẫn đục; và định giá hàng theo ý”. 

Người thương buôn trẻ nói rằng: 

- Này bạn, tôi sẽ đi trước. 

Bồtát suy nghĩ: 

- ĐI trước sẽ phải san bằng những nơi đường chưa được san bằng, như 
thế đi sau ta sẽ đi trên đường được san bằng. Các con vật của ta sẽ ăn những 
cỏ non mới mọc, người của ta sẽ tìm được lá rau mới còn non, tại những chỗ 
không nước họ phải đào giếng để lấy nước uống, ta sẽ uống nước trong 
những giếng được đào trước. Người đi trước đã định sẵn giá hàng hóa, ta cứ 
theo giá đã định mà bán. 

Bồtát nói: 

- Này bạn, vậy bạn hãy đi trước đi. 

- Lành thay, lành thay, này bạn. 

Người thương buôn trẻ cho 50oO cổ xe hàng hóa lên đường, sau khi vượt 
qua các làng mạc, đoàn thương buôn đi đến biên giới sa mạc. 

Thuở ấy có 5 loại sa mạc: Sa mạc trộm cướp, sa mạc thú dữ, sa mạc phi 
nhân, sa mạc không có nước và sa mạc không có lương thực. 

*Sqa rmnạc trộm cướp. Là có những bọn cướp trú ẩn, chúng chận đường 
những đoàn lữ hành hay đoàn người băng qua sa mạc để cướp đoạt tài sản. 

*Sqa mạc thú dữ. Là sa mạc có những loài thú dữ như Sư tử, cọp ... trú 
ẩn. 

*Sqa mạc phi nhân. Là Sa mạc có những phi nhân hung bạo như dạxoa, 
hay những loài ma đói (peta) trú ẩn. 

*Sqa mạc không có nước. Là Sa mạc không thể tìm ra nguồn nước để 
tắm hay uống. 

*Sqa rnạc không có uật thực. Là sa mạc không thể tìm được cây cỏ hay 
loài động vật, thực vật có thể ăn được. 

Trong năm loại sa mạc này, nguy hiểm nhất là sa mạc phi nhân và sa 
mạc không nước. 

Sa mạc mà đoàn thương buôn sắp vượt qua là sa mạc phi nhân và sa 
mạc không nước. Người trưởng đoàn trẻ cho đặt lên xe những ghè lớn chứa 
đầy nước và đi vào sa mạc dài 6o do tuần. 

Khi đi được nửa đường, dạxoa trú nơi sa mạc này suy nghĩ: “Ta sẽ khiến 
những người này đổ hết nước tích trữ, nhưng vậy chúng sẽ chết khát và ta sẽ 
ăn thịt bọn chúng”. 

Dạxoa hóa ra một cổ xe xinh đẹp với những con bò mộng trắng mập, có 
12 người tùy tùng hộ vệ, tay cầm binh khí, dạxoa trang sức bằng những vòng 
hoa sen xanh, sen trắng, đầu tóc mình đều tẩm ướt nước, bánh xe dính đầy 
bùn tựa như vừa mới từ hồ nước lớn đi lên. 

Những người tùy tùng trước và sau tay cầm những cọng súng trắng, 
súng đỏ ... miệng nhai những cọng súng ấy, mình đấm ướt nước. Cổ xe dạxoa 
đi ngược chiều với đoàn thương buôn. 


84 


Khi đi trong sa mạc, nếu gió thổi từ sau ra trước, người chủ đoàn sẽ ngồi 
trong cổ xe trước với những người tùy tùng để tránh bụi cát; nếu gió thổi từ 
trước ra sau, người trưởng đoàn ngồi ở cổ xe sau. 

Bấy giờ gió sa mạc thổi từ sau ra trước, nên người trưởng đoàn ngồi ở cổ 
xe trước. Khi thấy đoàn thương buôn tiến đến gần, dạxoa cho đậu xe ở bên 
đường, chào đón thăm hỏi thân tình với người trưởng đoàn, hỏi rằng: 

- Này các bạn, các bạn từ đầu đến? 

- Này bạn, tôi từ kinh thành Baranas1I đến kinh thành bên kia sa mạc để 
buôn bán. Còn các bạn trang sức với hoa sen xanh, hoa sen trắng, mình ướt 
đẩm nước lại ăn những cọng súng, củ sen, bánh xe đẩm bùn. Vậy phải chăng 
trên đường có mưa lớn? Có những ao hồ với những loại hoa sen, súng 
chăng?. 

- Này bạn, đường lần xanh kia là khu rừng, từ đó trở đi toàn là rừng. 
không có gì ngoài những ao hồ và nước. Trời mưa liên tục, những ao hồ ngập 
tràn nước, khắp nơi toàn là hoa sen và hoa súng. 

Khi cổ xe dạxoa đi ngang qua những cổ xe, nó hỏi: 

- Những cổ xe này chứa gì thế? 

- Này bạn, là hàng hóa. 

Khi đến những cổ xe cuối cùng, dạxoa hỏi: 

- Còn những cổ xe này chở gì, vì sao xem nặng nhọc như thế? 

- Này bạn, đó là những cổ xe chứa nước, dùng để băng qua sa mạc. 

- Từ nơi khởi hành đến đây, các bạn mang theo nước là tốt rồi, Nhưng từ 
đây trở đi không cần phải mang theo nước nữa, vì trước mặt các bạn là ao hồ, 
hãy trút nước xuống cho xe nhẹ nhàng các bạn sẽ mau chóng vượt qua sa 
mạc. Thôi xin chào các bạn, chúng tôi phải lên đường kẻo trễ. 

Nhóm dạxoa đi khuất tầm mắt đoàn thương buôn, rồi theo đường tắt trở 
về thành dạxoa của nó. 

Người trưởng đoàn do thiếu trí nhận định, đã nghe lời dạxoa cho đổ hết 
nước tích trữ, cuối cùng do thiếu nước tất cả đều kiệt sức và trở thành vật 
thực cho nhóm dạxoa trong sa mạc. 

Khoảng tháng sau, Bồtát cho 5oo cổ xe hàng hóa của mình lên đường. 
Khi đến biên giới sa mạc, Bồtát cho tích trữ nước đầy đủ để vượt sa mạc, cẩn 
thận Ngài còn ra lịnh: 

- Nếu chưa có lịnh ta, một ngụm nước cũng không được dùng. Trong sa 
mạc có nhiều loại cây độc, nếu chưa hỏi ta không được dùng trái hay lá lạ 
chưa từng ăn qua. 

Khi đến giữa sa mạc, dạxoa lại giở cách thức như trước để lừa Bồtát đổ 
bỏ nước tích trữ. Với kinh nghiệm dày dạn, Bồtát đã nhận ra: “Đây là sa mạc 
không có nước. Người này con mắt đỏ, lại không bóng dọi phía sau, hắn là 
dạxoa. Không còn nghi ngờ gì nữa, đoàn thương buôn đi trước đã bị nhóm 
dạxoa này sát hại rồi, nay nó toan lừa ta, nhưng nó không biết rằng: “Ta đã 
biết nó, và ta có tài ứng phó”. 

Bồtát nói rằng: 

- Được rồi, các bạn hãy đi đi, chúng tôi là thương buôn, bao giờ thấy 
được nước chúng tôi mới yên tâm, đổ bỏ nước cho nhẹ xe. 

Nhóm dạxoa đi khuất tâm mắt đoàn thương buôn, chúng quay trở về 
thành dạxoa của mình. 

Khi nhóm dạxoa đi rồi, những tùy tùng của Bồtát hỏi rằng: 

- Thưa chủ, những người này nói “xa xa là khu rừng xanh với những ao 
hồ đầy nước, với những hoa sen xanh trắng ..., trời luôn luôn có mưa”. Vì sao 
chủ không cho đổ bỏ nước để xe nhẹ đi nhanh hơn? 

Bồtát cho dừng các cổ xe lại, họp người trong đoàn lại hỏi rằng: 


85 


- Từ trước giờ các người có nghe nói: “Nơi sa mạc này có ao hồ không”. 

- Thưa chủ, không? Vì đây là sa mạc không có nước. 

- Nay có người nói: “Rừng xanh kia luôn luôn có mưa”. Vậy gió mưa có 
thể thổi xa bao nhiêu? 

- Thưa chủ, khoảng một dotuần. 

- Có aI trong các người bị g1ó mưa chạm trúng chăng? 

- Thưa chủ, không. 

- Cách xa bao nhiêu có thể thấy được mây đen? 

- Thưa chủ, khoảng một dotuần. 

- Có ai trong các ngươi thấy mây đen không? 

- Thưa chủ, không. 

- Cách xa bao nhiêu có thể thấy được ánh chớp trời mưa? 

- Thưa chủ khoảng 4 hay 5 do tuần. 

- Có ai trong các ngươi thấy được ánh chớp trời mưa chăng? 

- Thưa chủ, không. 

- Cách xa bao nhiêu có thể nghe được tiếng sấm nổ? 

- Thưa chủ, khoảng một hay hai do tuần. 

- Có ai trong các ngươi nghe tiếng sấm nổ không? 

- Thưa chủ, không. 

- Này các người, những người khi nảy không phải là người, chúng là 
dạxoa vì mắt chúng đỏ, lại không có bóng dọi sau lưng. Chắc chắn đoàn 
thương buôn trước đã bị chúng sát hại do nghe lời chúng đổ bỏ nước tích trữ 
và họ đã kiệt sức chết trong sa mạc này rồi. Hôm nay chúng ta sẽ thấy được 
điều này, hãy đi nhanh vượt qua vùng này, ngay cả một ngụm nước chúng ta 
cũng không được phí phạm chứ đừng nói là đổ bỏ nước dự trữ. 

Đoàn thương buôn đi không lâu đã thấy 5oo cổ xe hàng hóa của đoàn 
thương buôn trước, chung quanh rải rác khắp nơi những ống xương người 
xương thú. 

Khi đêm đến, Bồtát cho tháo dây buộc những cổ xe làm thành vòng đai 
bảo vệ, Bồtát cho những con vật cùng tùy tùng ăn chiều sớm, đặt những con 
bò vào giữa, Bồtát tuyển chọn những người gan dạ, khỏe mạnh cầm vũ khí 
chia nhau canh gác. Riêng Bồtát tự mình cầm gươm đứng canh gác trọn đêm. 

Sáng ra, Bồtát cho làm những công việc cần thiết cho những con vật ăn 
no, thay thế những cổ xe yếu bằng những cổ xe vững chắc (từ 5oO cổ xe của 
đoàn thương buôn trước), chọn những hàng hóa ít giá trị bỏ đi thay vào đó là 
những hàng hóa có giá trỊ cao. 

Bồtát đốc thúc đoàn đi nhanh đến nơi an toàn và đến nơi đã định, bán 
xong hàng hóa Ngài cùng với tùy tùng trở về kinh thành Baranasl an toàn. 

Cuối thời pháp, năm trăm người bạn Trưởng giả Cấp Cô Độc chứng quả 
Dự Lưu0), 

b- Kal[akdaut. 

Một người bạn thân của Trưởng giả Anathapindika có tên là Kalakanm 
(Vận đen), hai người học chung một thầy. 

Về sau, KalakanmI trở thành nghèo khổ, đi đến sống nương nhờ nơi 
Trưởng giả Cấp Cô Độc. Trưởng giả Cấp Cô Độc tiếp nhận Kalakanm (Vận 
đen), là quản g1a cho mình. 

Một hôm những người bạn của Trưởng gia Cấp Cô Độc đến thăm, nói 
với Trưởng giả rằng: 

- Này bạn, chớ để người này sống gần bạn, vì tên người này mang lại 
điều không an lành cho bạn. 


6)- JA. Apannakajataka (Bổn sự Không lỗi Tầm) (chuyện số 1). 
86 


Trưởng giả Cấp Cô Độc nói rằng: 

- Không phải vậy đâu, tên chẳng ảnh hưởng gì đến may hay rủi cả. Tôi 
không thể bỏ người bạn thân của mình chỉ vì cái tên. 

Một lần nọ, Trưởng giả Cấp Cô Độc đi đến làng bên do vài việc cần phải 
làm. Có bọn cướp biết Trưởng giả Cấp Cô Độc đi vắng, trong đêm chúng 
chuẩn bị tấn công vào nhà Trưởng giả để cướp tài sản. 

Vào buổi chiều, Kalakanm1 (Vận đen) đi tuần quanh lâu đài của Trưởng 
giả, nhìn thấy có nhiều kẻ lạ mặt lai vãng với dáng khả nghĩ. Ka]akanmI suy 
nghĩ: “Có lẽ đêm nay bọn cướp sẽ đánh cướp nơi đây, chúng nghĩ: Dinh thự 
trống vắng vỉ Trưởng giả cùng tùy tùng đi đến làng bên thu thuế”. 

Viên quản gia cho chuẩn bị tùvà, chiêng, trống ... đặt nhiều nơi quanh 
dinh thự. Ông không ngủ ngồi chờ đợi. 

Khi bọn cướp kéo đến với đèn cùng vũ khí từ xa, viên Quản gia 
Kalakanm cho đánh chiêng, trống, thổi tùvà báo động, người trong dinh thự 
cũng đánh chiêng trống thổi tùvà Inh ỏi. Bọn cướp vừa kéo đến nghe tiếng 
báo động, kinh hoàng rằng: 

- Chúng ta ngỡ Trưởng giả Cấp Cô Độc đi vắng, người nhà chẳng ai 
phòng bị. Té ra bọn họ đã phòng thủ rồi. 

Nghe tiếng báo động, cư dân kinh thành kéo đến đông đảo, làm bọn 
cướp kinh hoàng ném bỏ vũ khí cùng đèn đuốc bỏ chạy trốn. 

Cư dân kinh thành Savatthi (XáVệ) đã khen ngợi Ka|akanm1 khôn ngoan 
bảo vệ được tài sản cho chủ. 

Khi Trưởng giả Cấp Cô Độc trở về, biết được việc này đã ban thưởng cho 
Kalakannl, rồi nói với những người bạn của mình rằng: 

- Nếu trước đây ta nghe theo lời các người, giờ đây ta chẳng còn tài sản 
chi cả. Cái tên gọi không phải là điềm tốt hay xấu. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc suy nghĩ: “Đây là bài học có giá trỊ lớn”. 

Trưởng giả mang câu chuyện này trình lên Đức Thế Tôn. Ngài dạy rằng: 

- Này gia chủ, chẳng phải hôm nay Kalakanmi bảo vệ được tài sản cho 
chủ, trong quá khứ Kalakanmi cũng đã từng như vậy rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của Trưởng giả Cấp Cô Độc, Đức Thế Tôn thuật lại 
Bổn sự KalakannI. 

*Bốn sự Kal[akamu (Hắc uận). 

Bổn sự. 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasl, Bồtát là một 
Đại trưởng gia trong kinh thành. Bồtát có người bạn thân tên là Ka]akanmI 
(diễn tiến như câu chuyện ở trên). 

Bồtát từ làng bên trở về, đã nói với những người bạn kia rằng: 

-Nếu trước kia ta theo lời các người, thì giờ đây ta không còn tài sản chỉ 
cả. Cái tên gọi không phải là điềm tốt hay xấu. 

Nhận diện Bổn sự. 

Kãlakanml trong quá khứ nay là Ngài Ananda0®), 

c- Người bạn thân tình (2). 

Trưởng giả Cấp Cô Độc cũng có người bạn thân tình khác, khi còn đi học 
chung thầy. Giống như câu chuyện trước, nhưng ở đây, người bạn này xuất 
thân từ một gia tộc thấp kém hơn gia tộc Trưởng giả Cấp Cô Độc. 

Những người bạn khác khuyên Trưởng giả Cấp Cô Độc rằng: 

- Thưa Trưởng giả, người này không ngang bằng với Trưởng giả về thọ 
sanh, dòngtộc, tài sản. Trưởng giả chớ thân cận người này. 

Trưởng giả trả lời rằng: 


@- JA. Kaal.akan.n.iijaataka ( Chuyệrn số 83). 
87 


- Tôi không thể bỏ người bạn thân chỉ vì thọ sanh, dòng tộc, tài sản. 

Câu chuyện điễn ra giống như câu chuyện trên. 

Khi Trưởng giả Cấp Cô Độc trình lên Đức Thế Tôn vấn đề này, Ngài dạy 
rằng: 

- Này gia chủ, người bạn chân thật được xem trọng hơn thọ sanh, dòng 
tộc, tài sản, vì sao? Vì người ấy sẽ giúp ta giải quyết được gánh nặng hay khó 
khăn khi hữu sự. Thuở trước nhờ có được người bạn thân tình, vị Thần cây 
(rukkhadeva) đã cứu được cung điện của mình 

Theo lời thỉnh cầu của Trưởng giả Cấp Cô Độc, Đức Thế Tôn nói lên Bổn 
sự Kusanali. 

*Bốn sự Kusanali (Chư Thiên cỏ Kusg). 

Bổn sự. 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasl (Balanal), 
Bồtát là vị thần cây cỏ Kusa trong vườn Ngự Uyển của Đức vua. 

Nơi phiến đá Đức vưa thường nằm nghĩ trong vườn Ngự Uyển, có cây cổ 
thụ tàn lá rậm rạp, gọi là cây Điềm lành. 

Cây Điềm lành là nơi trú ngụ của vị Nữ thần cây (rukkhadevn), Bồtát kết 
bạn thân tình với Nữ thần cây này. 

Một trụ cột nơi lầu đài của vua Brahmadatta bị mục nên lung lay, Đức 
vua bảo những người thợ mộc Hoàng cung tìm danh mộc thay cột trụ lâu đài. 

Nhóm thợ mộc vào rừng tìm cây quý, nhưng chưa tìm thấy, khi đi vào 
vườn Ngự Uyển, nhìn thấy cây Điềm lành, nói với nhau rằng: “Đây là cây gỗ 
quý, có thể thay thế cột trụ lâu đài. Chúng ta hãy trình lên Đức vua”. 

- Thưa Đại vương, chúng tôi tìm trong rừng không thấy nào có thể thay 
thế cây trụ cột của lâu đài. Trong vườn Ngự Uyển có cây Điềm lành là thích 
hợp hơn cả, nhưng chúng tôi không dám đốn. 

- Hãy đốn cây Điềm lành để thay thế cây trụ cột lâu đài cho ta, ta sẽ 
trồng cây điềm lành khác. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

Nhóm thợ mộc mang lễ vật đi vào vườn Ngự Uyển tế lễ Thần cây, trình 
cho biết ngày mai sẽ đốn cây. Nữ thần cây suy nghĩ: “Ngày mai, nhà của ta bị 
phá vỡ rồi, ta ôm các con ta đi đâu bây giờ?”. 

Không tìm được chỗ trú ngụ, Nữ thần cây ôm con ngồi khóc, các vị thần 
cây khác đi đến tìm hiểu nguyên nhân, khi hiểu được sự việc, các vị Thần cây 
khác cũng không tìm được cách ngăn chận nhóm thợ mộc đừng đốn cây 
Điềm lành này, đành ngồi than vấn với Nữ thần cây. 

Thần cây cỏ Kusa cũng đi đến thăm Nữ thần cây, biết được sự việc liền 
nói rằng: 

- Này Nữ thần cây, đừng buồn phiền nữa, ta có cách không cho nhóm 
thợ mộc đốn cây của nàng đâu. 

- Này Thần cây cỏ Kusa, có được như vậy không? 

- Hãy đợi đến mai sẽ biết. 

Hôm sau khi nhóm thợ mộc mang dụng cụ để đốn cây Điềm lành, Bồtát 
hóa ra con Các kè chạy đến trước nhóm thợ mộc, rồi chui vào giữa gốc cây 
Điềm lành, sau đó xuất hiện ở một nhánh cây cao giữa thân cây, tưạ như thân 
cây bị rỗng ruột, nằm trên đó đưa cái đầu lắc qua lắc lại, nhìn nhóm thợ mộc. 
Người thợ mộc trưởng nói rằng: 

- Ö! Thì ra cây này bị rỗng ruột, chúng ta quên xem xét kỹ khi làm lễ tế 
Thân cây. 

Cho rằng cây Điềm lành không thể dùng làm cột trụ lâu đài được vì bị 
rỗng ruột, nhóm thợ mộc bỏ đi. Nhờ vậy cung điện của Nữ Thần cây không bị 
đốn ngã. Các Thần cây cùng Nữ thần cây tán thán trí tuệ Thần cây cỏ Kusa: 

88 


- Chúng ta là những Thần cây lớn, nhưng kém trí hơn Thần cây cỏ Kusa 
khiêm thốn. Chúng ta cần có những người bạn thân tình hơn ta, bằng ta hay 
kém hơn ta, người bạn thân tình này sẽ giúp đở chúng ta khi hữu sự. 

Nhận diện Bổn sự. 

Nữ thần cây Điềm lành nay là Ngài Ananda, thần cây cỏ Kusa nay là Đức 
Thế Tôn0), 

d- Người bạn bán rượu. 

Nhưng không phải bạn của Trưởng giả Cấp Cô Độc toàn là người tốt. Có 
những người bạn của Trưởng giả Cấp Cô Độc không tốt lắm. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc có người bạn bán rượu. Người này tích trữ rượu 
mạnh để bán cho đại chúng, người mua phải trả tiền mua rượu bằng vàng 
hay bạc. Đại chúng thường tụ tập đông đảo nơi quán rượu của y để uống 
Tượu. 

Y có người đệ tử học việc, một hôm khi khách mua rượu đến quán rượu 
đông đảo, y dạy người đệ tử rằng: 

- Này con thân, hãy lấy tiền trước khi giao rượu. 

Sau khi dạy người học trò như vậy rồi, y đi tắm, người học trò bán rượu 
cho những người uống rượu. Những người uống rượu sau khi mua rượu, bảo 
người học trò mang đến cho họ muối và đường thẻ để vừa uống rượu vừa ăn 
muối với đường. 

Người học trò suy nghĩ: “Có lẽ rượu thiếu muối, ta sẽ bỏ muối vào rượu 
rồi tăng tiền bán rượu lên”. 

Người học trò bỏ vào bình rượu một ký muối, mang rượu ấy bán cho 
khách. Khi vừa uống vào, họ liền nhổ ra hỏi rằng: 

- Ngươi bỏ gì vào rượu thế? 

- Các ông uống rượu đòi tôi mang muối đến, tôi bỏ muối vào trong rượu. 

- Ô! Kẻ ngu kia, ngươi đã làm hư rượu ngon rồi. 

Khách mua rượu đứng dậy bỏ ra về. Khi biết chuyện, thầy của nó mắng 
rằng: “Này kẻ ngu kia, ngươi đã phá rượu ngon của ta rồi”. Và đuổi người học 
trò ra khỏi quán rượu. 

Y nói điều này với Trưởng giả Cấp Cô Độc, Trưởng giả suy nghĩ: “Đây là 
bài học lý thú”, nên trình lên Đức Thế Tôn về sự kiện này. 

Đức Thế Tôn dạy: 

- Này gia chủ, không phải hôm nay kẻ học việc kia mới phá hư rượu, 
trong quá khứ nó cũng đã từng như vậy rồi. Và theo lời thỉnh cầu của Trưởng 
giả Cấp Cô Độc, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Varuni (chuyện Rượu 
mạnh). Diễn tiến câu chuyện tương tự như trên. 

e- Kẻ 0ong âm. 

Tương truyền có một Trưởng giả sống ở vùng biên địa, cũng là một 
thương nhân và là bạn của Trưởng giả Cấp Cô Độc, nhưng hai người chưa 
từng gặp nhau. 

Có lần vị Trưởng giả vùng biên địa cho năm trăm cổ xe chất đầy hàng 
hóa đến thành Savatthi (XáVệ) để buôn bán, Trưởng giả vùng biên địa bảo 
gia nhân rằng: 

- Hãy đi, hãy mang những quà tặng này đến Trưởng giả Cấp Cô Độc, nói 
rằng: “Thưa chủ, chủ tôi là Trưởng giả ... ở vùng biên địa, là ban của chủ, chủ 
tôi có lễ vật mang đến biếu chủ”. Rồi nhờ Trưởng giả Cấp Cô Độc bán những 
hàng hóa này, đổi những hàng hóa ở thành Savatthi mang về đây bán. 

- Vâng, thưa chủ. 


@- JA. Kusanalijataka . Chuyện số 121. 
)- JA. Varunijataka. Chuyên số 47. 


8o 


Những gia nhân mang năm trăm cổ xe hàng hóa đi đến kinh thành 
Savatthi, tìm gặp Trưởng giả Cấp Cô Độc, làm theo lời chủ dặn. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc tiếp đãi những người nhà của Trưởng giả vùng 
biên địa rất niềm nở, cho họ chỗ ở và tiền tiêu xài, hỏi thắm Trưởng g1ả vùng 
biên địa có được an lạc không? Rồi bán giúp những người này số hàng hóa, 
mua hộ họ những hàng hóa cần thiết đầy năm trăm cổ xe mang về vùng biên 
địa bán. Những gia nhân trở về báo mọi việc đến Trưởng giả vùng biên địa. 

Thời gian sau, Trưởng giả Cấp Cô Độc cho người nhà mang năm trăm cổ 
xe chất đầy hàng hóa đến vùng biên địa để bán, mang theo tăng phẩm biếu 
Trưởng giả vùng biên địa. Trưởng giả vùng biên địa hỏi: 

- Các ngươi từ đâu đến? 

- Thưa chủ, chúng tôi từ kinh thành Savatthi đến, chủ tôi là Trưởng giả 
Cấp Cô Độc, là bạn của chủ. Chủ tôi có lẽ phẩm tặng cho chủ. 

Những người nhà của Trưởng giả Cấp Cô Độc mang tặng phẩm ra, 
Trưởng giả vùng biên địa nhận tắng phẩm. Khi nghe những người nhà 
Trưởng giả nói lên ý định của Trưở gia Cấp Cô Độc là nhờ Trưởng giả vùng 
biên địa bán hộ thương phẩm, đồng thời mua những thổ sản vùng biên địa 
mang về kinh thành Savatthi bán. 

Trưởng giả vùng biên địa nói. 

- Ô! Nhiều người cũng có tên là Cấp Cô Độc. 

Rồi bảo người nhà trục khách, không cho những người nhà của Trưởng 
giả Cấp Cô Độc chỗ ngụ, cùng với tiền tiêu xài. 

Những người nhà của Trưởng giả Cấp Cô Độc phải tự xoay sở để bán 
hàng hóa mang theo, rồi mua những thổ sản vùng biên địa mang về kinh 
thành Savatthi. Khi trở về, những người nhà trình lện mọi việc đến Trưởng 
giả Cấp Cô Độc. 

Một lần nữa, Trưởng giả vùng biên địa lại cho mang 500 cổ xe hàng hóa 
đến kinh thành Savatthi bán và lại nhờ Trưởng giả Cấp Cô Độc giúp đỡ như 
lần trước. 

Thấy người nhà của Trưởng giả vùng biên địa đến, người nhà Trưởng giả 
Cấp Cô Độc, không cho họ gặp Trưởng giả Cấp Cô Độc, nói rằng: 

- Chúng tôi sẽ lo chỗ ở, cơm ăn và tiền tiêu xài cho các bạn. 

Những người nhà của Trưởng giả Cấp Cô Độc đưa năm trăm cổ xe của 
họ ra ngoài thành Savatthi, nơi được lựa chọn sẵn, bảo họ thả những con bò 
ra cho chúng ăn cỏ, những cổ xe được gom lại một chõ, nói rằng. 

- Các bạn hãy ở đây, chúng tôi sẽ cho mang vật thực cùng tiền tiêu xài 
đến các bạn. 

Vào lúc nửa đêm, có bọn cướp đến tấn công nhóm người của Trưởng giả 
vùng biên địa, cướp sạch 5oo cổ xe hàng hóa, những người của Trưởng giả 
vùng biên địa chỉ còn bộ y phục mang trên người. 

Sợ hãi, chúng cùng nhau bỏ chạy, trở về vùng biên địa. 

Ngày hôm sau, Trưởng giả Cấp Cô Độc đi vào Đại tự Kỳ Viên, trình lên 
sự việc trên. Nhân đó Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Akataññu (kẻ vong ân). 
Diễn tiến tương tự như câu chuyện trên60). 

Bổn sự Hiri2) có nội dung tương tự như Bổn sự này 

4- Những người làm của Trưởng giả Anathapiandikd. 

Kinh điển Pali có ghi nhận những câu truyện về những nô tỳ và người 
làm của Trưởng giả Cấp Cô Độc. 

a- Nữ nữ tù Puna. 


0)- JA. Chuyện số 9o. 
©)- JA. Chuyện số 363. 


9O 


Nhờ thỉnh được Đức Thế Tôn ở lại kinh thành Savatthi, nàng được thoát 
khỏi giai cấp nô tỳ, là con nuôi của Trưởng giả Cấp Cô Độc. Về sau, nàng xuất 
g1a vào Ni đoàn và trở thành vị Thánh nữ ALaHán®0, 

b- Nữ tù của bà Pufifalakkhana. 

Vào một ngày lễ hội của kinh thành Savatthi, người nữ hầu thân tín của 
bà Puññalakkhana (vợ của Trưởng giả Cấp Cô Độc) cùng gia nhân trong nhà 
được chủ cho phép đi vui chơi lễ hội. 

Nàng nữ tỳ mượn chủ món trang sức để đeo, bà Puññalakkhana cho 
nàng nữ tỳ mược món trang sức trị giá 1OO ngàn tiền vàng. 

Nàng nữ tỳ cùng với những gia nhân đi vào vườn Ngự Uyển để vui chơi, 
một tên cướp nhìn thấy món trang sức đắc giá của nàng nữ tỳ đang đeo trên 
người, muốn giết nàng đến đoạt món trang sức đó. 

Tên cướp lân la, làm quen với nàng nữ tỳ, cùng nàng đến một bãi cỏ 
trong Ngự Uyển, bày tiệc rồi mời nàng uống rượu. 

Nàng nữ tỳ suy nghĩ: “Chàng này có lẽ thích ta”. 

Vào buổi chiều tối, khi mọi người nằm nghỉ sau một ngày vui chơi mối 
mệt, nàng nữ tỳ đi đến tìm tên cướp, tên cướp bảo: 

- Này nàng, nơi này không kín đáo, chúng ta hãy tìm nơi thuận tiện hơn. 

Hắn đưa nàng nữ tỳ đến góc khu vườn vắng vẻ, rồi nhìn láo liên chung 
quanh, nàng nữ tỷ suy nghĩ: 

- Nơi đây vắng vẻ, kín đáo, có lẽ anh này gạt ta đến đây giết ta để cướp 
đoạt món trang sức đắc giá này. Ta sẽ cho anh biết tay ta. 

Nàng giả vờ khát nước, nói với tên cướp rằng: 

- Thưa anh, em uống rượu nhiều nên khát nước quá, anh tìm nước em 
uống đi. 

Tên cướp suy nghĩ: 

- Giờ hãy còn sớm chưa thể thuận tiện ra tay, nhưng nếu trong thời gian 
ta đi tìm nước có người đến phỏng tay ta. Như vậy sẽ phí bao công sức của ta 
trong ngày hôm nay. 

Tên cướp dẫn nàng nữ tỳ đến một giếng nước, khi tên cướp khom 
người kéo nước, nàng nữ tỳ xô tên cướp rơi xuống giếng, dùng đá lấp miệng 
giếng. 

Khi trở về nhà, nàng thuật chuyện đến bà Puññalakkhana, bà thuật lại 
cho Trưởng giả Cấp Cô Độc nghe. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc đi đến Đại tự Kỳ Viên, trình câu chuyên lên Đức 
Thế Tôn. 

Do nhân này, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Sulasat). 

c- Nữ tù Rohùu. 

Một người nữ tỳ của Trưởng giả Cấp Cô độc có tên là RohinI. 

Một hôm, mẹ của nữ tỳ Rohinl đi đến nơi giã gạo, nằm nghỉ, những con 
ruồi lớn (ruồi trâu) bu quanh cắn bà như đâm với mũi kim, bà kêu con gái: 

- Này con, những con ruồi này cắn ta, hãy đuổi chúng đi. 

- Vâng, con sẽ đuổi chúng. 

Nó cầm chày trên tay, khi con ruồi bu vào bà mẹ, nó nói: 

- Ta sẽ giết ngươi. 

Nó dùng chày đánh mạnh vào con ruồi, ruồi bay đi và bà mẹ của nó đã 
chết. Nó ngồi than khóc “mẹ ôi, mẹ ôï”. 


6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 11). 
)- JA. Sulasajataka. Chuyện số 419. 


O1 


Người ta báo cho Trưởng giả Cấp Cô Độc biết, sau khi hỏa táng thi hài 
mẹ nữ tỳ RohinI,Trưởng giả Cấp Cô Độc đi vào Đại tự Kỳ Viên trình lên Đức 
Thế Tôn việc này. 

Nhân đó Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự RohinI rằng: “Trong quá khứ, 
nữ tỳ RohinI này cũng đã từng giết chết mẹ mình bằng chiếc chày với ý định 
đập chết con ruôồi đang bu trên mặt bà mẹ”. 

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn: 

45- Seyyo amitto medhavI; yañce balanukampako. 

Passa rohinikam Jammim; mataram hantvana socatT”ti. 

“Tốt hơn là kẻ thù có trí; hơn kẻ thương rnình không có tr”. 

Như nhìn Rohimi tệ hạt; giết mẹ rồi than khóc”). 

d- Chủ trại bò Nanda. 

Tương truyền trong thành Savatthi (XáVệ) có người chủ trại bò tên là 
Nanda (Nandagopalaka), là thuộc hạ của Trưởng giả Cấp Cô Độc, cũng là 
người chăn bò của Đức vuaPasenadl. 

Nanda rất giàu, có tài sản lớn nhưng tình nguyện là thuộc hạ của 
Trưởng giả Cấp Cô Độc, người ta bảo rằng: “Như Đạo sĩ tóc bện Keniyat2 
xuất gia làm đạo sĩ để bảo vệ tài sản của mình, cũng vậy Nanda tình nguyện 
làm thuộc hạ của Trưởng giả Cấp Cô Độc để bảo vệ tài sản của mình”. 

Nanda thỉnh thoảng đem năm món ngưu vị đến biếu Trưởng giả Cấp Cô 
Độc, rồi Nanda theo Trưởng giả Cấp Cô Độc đến Đại tự Kỳ Viên nghe pháp. 

Nanda cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng các vị Tykhưu đến nhà để cúng 
dường vật thực, nhưng Đức Thế Tôn dời ngày đến nhà Nanda vì Ngài nhận 
thấy trí của Nanda chưa đến thời chín muồi. 

Khi nhận thấy Nanda có khả năng chứng Thánh quả Dự Lưu, Đức Thế 
Tôn cùng các vị Tỳkhưu du hành đến nhà của chủ trại bò Nanda. 

Đức Thế Tôn đến ngồi nơi cội cây gần nhà của Nanda, Nanda nghe gia 
nhân báo tin “Đức Thế Tôn đang ngồi nơi gốc cây gần nhà của mình”, 

Chủ trại bò Nanda đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi thỉnh Đức Thế Tôn 
cùng chư Tỳkhưu vào tư gia của mình để cúng dường vật thực thượng vị với 5 
món ngưu vị liên tục 7 ngày. 

Vào ngày thứ 7, sau khi thọ thực xong Đức Thế Tôn tùy hỷ phước cúng 
dường vật thực đến chủ trại bò Nanda, rồi Ngài thuyết lên Tuần tự pháp 
(pubbakath3), tiếp đến Đức Thế Tôn thuyết lên lý Tứ Đế. 

Khi chấm dứt Pháp thoại, chủ trại bò Nanda chứng Thánh quả Dự Lưu. 

Hân hoan với Thánh quả vừa chứng đạt, Nanda ôm bát theo tiễn Đức 
Phật trở về Tự viện, khi đi được một quảng đường xa, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Nanda, đến đây vừa đủ rồi, ngươi hãy trở về đi. 

- Vâng, bạch Thế Tôn. 

Nanda trao bát lại Đức Thế Tôn, đánh lễ Đức Thế Tôn rồi quay trở về 
nhà. Trên đường trở về nhà, một người thợ săn nhìn lầm ngỡ Nanda là con 
thú rừng, y bắn tên trúng Nanda và Nanda đã mệnh chung. 

Các vị Tykhưu ở phía sau bàn luận rằng: 

- Nếu như Đức Thế Tôn không ngự đến đây thọ thực, Nanda không tiễn 
Ngài thì không bị mũi tên sát hại. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tykhưu, cho dù Như Lai có ngự đến đây hay không ngự đến 
đây, trong 4 phương 8 hướng cho dù Nanda đi hường nào cũng bị mũi tên sát 


6)- JA. Rohinijataka . Chuyên số 45. 
©@)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 4). 


92 


hại. Thật vậy, cái hại từ kẻ thù hay từ bọn cướp gây ra cho ta, cái hại ấy còn 
nhỏ. Chính tâm tà vạy là cái hại lớn nhất nó dẫn người ấy rơi vào khổ cảnh. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

42- DIso disam yam tam kaylra; ver1 va pana verinam. 

MicchapanThitam cittam; papiyo nam tato kare. 

“Kẻ cướp hại kẻ cướp; nghịch thù hạt nghịch thù. 

Tâm hướng tà uqu; khiến kẻ ấu rơi khổ xứ”. 

Dứt kệ ngôn nhiều vị Tỳkhưu chứng Thánh quả Dự Lưu60!), 

e- Người thợ rừng. 

Trong thành Savatthi (XáVệ) có người nam nghèo khổ, anh đến xin làm 
công cho Trưởng giả Cấp Cô Độc. 

Hằng ngày anh phải vào rừng làm việc, tối mới trở về nhà. 

Vào ngày Bốtát (uposatha), cả nhà Trưởng giả đều thọ trì giới Bốtát, 
Trưởng giả Cấp Cô Độc hỏi người nhà rằng: 

- Người thợ rừng mới vào giúp việc có hiểu thông lệ nhà của ta chưa? 

- Thưa chủ, chưa. 

- Vậy hãy chuẩn bị vật thực cho người ấy theo thường lệ đi. 

- Vâng thưa chủ. 

Người nhà để dành phần cơm chiều cho người thợ rừng. Người thợ rừng 
làm việc vất vả trong trừng, chiều đến trở về nhà chủ. 

Vừa đến nhà anh đã gọi lớn rằng: 

- Hãy cho tôi cơm ăn, tôi quá đói rồi. 

Người nhà Trưởng giả Cấp Cô Độc dọn phần cơm của anh ra cho anh, 
anh nhìn quanh thấy chỉ có phần cơm của mình, ngạc nhiên anh hỏi: 

- Mọi hôm, giờ này mọi người đều dùng cơm, sao hôm nay vắng lặng 
như thế? 

- Vì anh mới vào làm nên chưa rõ thông lệ của chủ. Vào ngày Bốtát cả 
nhà đều phải giữ gìn giới Bốtát. 

Rồi người nhà giải thích cho anh hiểu ngày Bốtát, cách gìn giữ và lợi ích 
giới Bốtát, anh nói: 

- Nếu vậy, tôi cũng giữ giới Bốtát có được không?. 

- Anh hãy đến hỏi chủ đi. 

Anh thợ rừng đi đến Trưởng giả Cấp Cô Độc, nói rằng: 

- Thưa chủ, hôm nay là ngày Bốtát, cả nhà chủ đều giữ giới Bốtát, con 
cũng muốn giữ giới Bốtát có được không?. 

- Này con, muốn giữ giới Bốtát con phải nguyện từ ban sáng. Nếu giờ 
này con giữ giới Bốtát con chỉ được một nửa phước báu mà thôi. 

- Thưa chủ, được nửa phần phước còn hơn không được gì. 

Rồi theo lời dạy của chủ, anh súc miệng thật sạch, phát nguyện giữ Bốtát 
giới. Vì làm việc mệt nhọc cả ngày lại không ăn tối nên trong đêm anh bị gió 
độc xâm nhập vào cơ thể, anh đau bụng dữ dội phải dùng sợi dây thắt chặt 
bụng, rồi nằm úp bụng xuống để chịu đựng. 

Nghe người thợ rừng trúng gió đang đau bụng oäằn oại, Trưởng giả Cấp 
Cô Độc sai người nhà thắp đuốc đi đến nơi anh thợ rừng, mang theo kẹo mật, 
bơ, đầu cùng cháo loãng. Trưởng giả bảo: 

- Này con, con đang đau bụng gió, hãy dùng cháo nóng cùng bơ, mật kẹo 
đường này đi. 

- Thưa chủ, như vậy con có phước hay không? 

- Không, vì con đã đứt giới Bốtát. 


6)- DhpA. Câu số 42. 
93 


- Nếu vậy, con không dùng. Con vốn vô phước nên là người nghèo khổ, 
nay may mắn tìm được chút phước lại hủy hoại phước này hay sao? 

Mặc cho Trưởng giả cố gắng thuyết phục, anh kiên quyết không dùng 
vật thực. Khi mặt trời vừa lên cũng là lúc anh kiệt sức mệnh chung, tái sainh 
thành vị Thần cây (rukkhadeva) trong khu rừng gần kinh thành KosambI®!), 

5- Được ban địa uị Tối thắng. 

Vào thời điểm thích hợp, giữa hàng Tứ chúng. Đức Thế Tôn tuyên bố: 

Etadagsam, bhikkhave, mama savakanam upasakanam dayakanam 
vadidam sudatto gahapati anathapindiko. 

“Nàu các Tùkhưu, trong hàng cận sự nam đệ tử của Ta, tối thắng uề 
hạnh bố thí là gia chủ Sudatta Anathapindgika”). 

Tối thắng về Bố thí hạnh vì Trưởng giả Cấp Cô Độc đã: 

- Bỏ ra 180 triệu tiền vàng mua đất của Vương tử Jeta. 

- Bỏ ra 180 triệu tiền vàng xây dựng Đại tự Kỳ Viên. 

- Bỏ ra 180 tiền vàng tổ chức lễ Lạc thành. 

Cúng dường đến chư Tăng như sau: 

*Dâng vật thực hằng ngày đến: 

- 50O vị Tỳkhưu được dâng cháo loãng mỗi ngày qua phiếu thực. 

- 50O vị Tỳkhưu được cúng dường vật thực qua phiếu thực. 

- 5BOO vị Tykhưu vừa đến thành Savatthi và vị không quen với việc khất 
thực hằng ngày (mới xuất gia). 

- 5OO vi Tykhưu sắp đi xa. 

- 5O0O vị Tkhưu bệnh. 

- 5OO vị Tkhưu phục vụ vị Tỳkhưu bệnh. 

*Luôn có 5oo chỗ ngồi và vật thực cho các vị Tỳkhưu vãng lai. 

*Cúng dường theo thời. 

- 5BOO vị Tykhưu được dâng cháo loãng vào ngày trăng tròn và ngày 
không trăng. 

- 5OO vị Tkhưu được dâng vật thực vào ngày trắng tròn và ngày không 
trăng của tháng. 

Ngoài ra, Trưởng giả Cấp Cô Độc có một cơ sở buôn bán ở làng Kasl, 
ông dặn người quán lý cửa hàng rằng: 

- Khi ngươi thấy vị Tykhưu nào đến làng này, ngươi hãy thay ta cúng 
dường đến vị Tỳkhưu ấy®).. 

*Bốn sự Pttha (Ghế ngô) 

Tuy vậy, trong Bản Sớ giải kinh Bổn sự (Jataka-atthakatha) có ghi nhận: 

Có vị Tỳkhưu từ vùng quê đến kinh thành Savatthi, sau khi đi vào Đại tự 
Kỳ Viên, đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi. VỊ Tykhưu hỏi thăm những vị Sadi 
rằng: “Này các Sadl, nơi kinh thành này vị thí chủ nào là người hộ độ khách 
Tăng từ xa đến?” 

- Thưa Ngài, có Trưởng giả Cấp Cô Độc và bà đại tín nữ Visakha. 

- Lành thay, lành thay, này các Sadi. 

Vào sáng sớm hôm sau, vị Tỳkhưu khách ra đi thật sớm đến nhà Trưởng 
giả Cấp Cô Độc, vì đến không hợp thời nên không ai ra đón tiếp vị ấy. 

Không nhận được gì nơi đây, vị Tỳykhưu đi đến nhà bà Visakha, cũng 
không hợp thời nên cũng không nhận được gì. 


&)- DhpA. câu số 21 — 23. 
@)- A.1. 25. 
G)- Vịn. 1v. 162. 


94 


VỊ Tỳkhưu khách đi quanh trong thành, đến giờ đến nhà Trưởng giả lại 
lạc đường, khi đến nơi thì các vị Tỳkhưu đã dùng sáng xong rồi ra đi, vị ấy lại 
đến nhà bà Visakha, thấy cháo sữa đã hết. 

VỊ Tykhưu khách trở về Đại tự Kỳ Viên, nói rằng: 

- Ở đây ai cũng nói hai gia đình ấy là những cận sự tín thành mộ đạo; 
nhưng thật ra chẳng tín thành mộ đạo chi cả. 

Và như thế, ông đi khắp nơi ta thán hai gia đình này, khi các vị Tỳkhưu 
hỏi chuyện, vị Tykhưu khách thuật lại câu chuyện. 

Câu chuyện được trình lên Đức Thế Tôn, Ngài cho gọi vị Tỳkhưu khách 
đến dạy rằng: 

- Này Tykhưu, vì sao ngươi lại phiền hà về chuyện nhỏ nhặt ấy? Thuở 
xưa trước khi Bậc Chánh Giác xuất hiện trên thế gian, những đạo sĩ khổ hạnh 
dù chẳng nhận được vật gì khi đến viếng thăm gia đình gia chủ, nhưng các vị 
ấy vẫn thản nhiên. 

Theo lời thỉnh cầu các vị Tỳkhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự PItha. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết lên lý Tứ đế. dứt Pháp thoại vị Tykhưu 
khách chứng Thánh quả Dự Lưu®!). 

6- Trưởng giả Anathaptiandika thoát hiếm. 

Kinh điển Pali ghi nhận: “Trưởng giả Cấp Cô Độc có hai lần thoát khỏi 
nguy hiểm, đó là do Trưởng giả là người có trí tuệ sắc bén”. 

qa- Bị ám hại bằng rượu 1nê. 

Trong thành Savatthi (XáVệ) có một nhóm du thủ, chúng thường tụ tập 
với nhau để uống rượu. Một hôm chúng hội với nhau bàn luận rằng: 

- Tiền chúng ta đã cạn, làm thế nào chúng ta có tiền để uống rượu? 

Một tên trong bọn nói: 

- Tôi đã có cách. 

- Cách gì? 

- Trưởng giả Cấp Cô Độc thường mặc y phục quý đi vào Hoàng cung yết 
kiến Đức vua, trên tay ông đeo những chiếc nhãn quý. Chúng ta sẽ dựng một 
quán rượu trên đường từ nhà Trưởng giả Cấp Cô Độc đến Hoàng cung, pha 
thuốc mê vào trong bình rượu. Khi Trưởng giả yết kiến Đức vua trở về, chúng 
ta sẽ mời ông uống rượu, khi ông ấy mê, chúng ta sẽ lột y phục cùng những 
chiếc nhãn của ông ta. Như vậy chúng ta sẽ có tiền mua rượu uống. 

Chúng đã thực hiện kế hoạch ấy, khi Trưởng giả Cấp Cô Độc vào hầu vua 
trở về, chúng đi đến Trưởng giả Cấp Cô Độc, ân cần mời rằng: 

- Thưa chủ, chúng con có loại rượu rất ngon, chúng con mời chủ hãy 
uống vài chung rồi hãy ra về. 

Trưởng giả nhìn thấy quán rượu suy nghĩ: “ Bậc Thánh đệ tử Đức Thế 
Tôn làm sao có thể uống rượu. Quán này mới dựng lên, khi đi vào hầu vua ta 
không thấy, trở về lại thấy, hăn là bọn này muốn thuốc mê ta để đoạt tài vật. 
Ta sẽ làm cho chúng vỡ mộng”. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc theo chúng vào quán, nhìn vào bình rượu còn 
đầy, Trưởng giả nói với bọn chúng rằng: 

- Này bọn nghiện rượu ác ý kia, các ngươi đã pha thuốc mê vào rượu để 
gạt những người qua lại, rồi chiếm đoạt tài sản của người phải không? Quán 
này các ngươi vừa dựng lên, lại khen ngơi rượu ngon đủ điều, nhưng bình 
rượu còn đầy, chứng tỏ không một ai trong các ngươi dám uống rượu này. 

Nếu rượu không pha thuốc mê, các ngươi hãy uống trước cho ta xem 
nào. 

Nghe vậy, bọn du thủ hoảng sợ bỏ chạy trốn tán loạn. 


@)- JA. PIthajataka. Chuyện số 337. 
95 


Trưởng giả Cấp Cô Độc trình lên Đức Thế Tôn việc này. 

Nhân đó Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Punnapati©). 

b- Bọn cướp phục kích. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc là thôn trưởng một ngôi làng, có lần ông phải 
đến ngôi làng để thu thuế ruộng. 

Có bọn cướp hay tin Trưởng giả đến làng, chúng phục kích Trưởng giả 
trên đường trở về, chúng sai một đồng bọn thám thính xem Trưởng giả trở về 
chưa. 

Trên đường trở về, Trưởng giả nhìn thấy tên cướp thám thính với dáng 
điệu khả nghĩ, Trưởng giả suy nghĩ: “Fa phải nhanh chóng trở về, không nên 
chậm trễ; chắc chắn tên kia là đồng bọn với bọn cướp, nó chạy báo tin cho 
bọn cướp biết”. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc thúc bò đi nhanh (chạy) trước tên cướp thám 
thính, và ông trở về kinh thành Savatthi (XáVệ) an tòan. 

Hôm sau, Trưởng giả đến Đại tự Kỳ Viên trình lên Đức Thế Tôn về việc 
này. Nhân đó Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Ver1©), 

E- Một số uiệc liên quan uới Trưởng giả Cấp Cô Độc. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc tín mộ Đức Thế Tôn tuyệt đối, ngay cả việc gả 
hai người con gái của mình là Mahasubhadda và nàng Cula Subhadda, 
Trưởng giả cũng thỉnh ý Đức Thế Tôn®). Ngoài ra, Trưởng giả rất cung kỉnh 
các vị Tykhưu. 

1- Với Trưởng lão Kurardadhand (nhận phiếu thực đầu tiên). 

Trong thời Đức Phật tại tiền, Ngài sinh ra trong gia tộc Bàlamôn danh 
tiếng nơi kinh thành Savatthi (XáVệ), Ngài được đặt tên là Dhana. 

Khi trưởng thành Ngài Dhana thông thạo ba tạng Veda, nghe được Pháp 
thoại từ Đức Thế Tôn, Ngài khởi tâm tịnh tín xuất gia trong Giáo pháp này. 

Khi thọ Đại giới Tỳkhưu, do ác nghiệp trong quá khứ, một bóng hình nữ 
nhân xuất hiện sau lưng Ngài, bản thân Ngài không thấy nữ nhân ấy, nhưng 
mọi người đều trông thấy rõ ràng. 

Khi Ngài Dhana đi khất thực, các nữ cận sự thường châm biếm rằng: 
“Muõng này dành cho Ngài, muỗng này dành cho người nữ bạn đồng hành 
của Ngài”. 

Vì có bóng người nữ ở phía sau lưng, nên các vị Tykhưu trẻ hay Sadi 
trong Tự viện đã trêu cợt rằng: 

- VỊ Đại đức của chúng ta đã trở thành konda (chìu chuộng) nữ nhân”. 

Nên Ngài được gọi là Kondadhana (hay Kundadhana). 

Sự tình này đã tạo cho Ngài nhiều bức xúc, nhưng không có lời gì để 
biện bạch, nên Ngài cố gắng 1m lặng chịu đựng. 

Trong Đại tự Kỳ Viên, sự kiện Ngài Kundadhana có nữ nhân theo sau 
lưng đã làm cho chư Tăng bị ảnh hưởng không ít, các du sĩ ngoại giáo có cớ 
xuyên tạc châm biếm rằng: “Đệ tử Samôn Gotama có người thích dùng cám 
gạo (kunda), nhưng Samôn Gotama vẫn 1m lặng”. 

Các vị Tỳkhưu phàm đi đến gặp Trưởng giả Cấp Cô Độc, nói rằng: 

- Này gia chủ, có một việc chúng tôi nhờ gia chủ trợ giúp. 

- Thưa các Ngài, việc gì thế? 

- Về Tỳkhưu Kundadhana có nữ nhân theo phía sau lưng, Tỳkhưu này 
đã phá giới. Gia chủ hãy trục xuất ông này ra khỏi Tự viện, kẻo chư Tăng 
trong Đại tự mang tiếng xấu chung vì ông này. 


6)- JA. Punnapati. Chuyện số 53. 
©)- JA. Verjataka. Chuyện số 103. 
)- DhpA. iii. 466. 


96 


- Bạch các Ngài, Đức Thế Tôn không có trong Đại tự sao? 

- Này gia chủ, Đức Thế Tôn hiện trú ngụ trong Đại tự, nhưng Ngài không 
nói gì đến việc này. 

- Bạch các Ngài, Đức Thế Tôn thấu rõ mọi việc. Đức Thế Tôn sẽ xử lý 
việc này. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc từ chối việc yêu cầu của các vị Tỳykhưu. Các vị 
Tkhưu này lại đến thỉnh cầu bà Visakha tẩn xuất Ngài Kundadhana ra khỏi 
Đại tự Kỳ Viên. Tương tự như Trưởng giả Cấp Cô Độc, bà Visakha cũng từ 
chối yêu cầu của các vị Tỳkhưu. 

Các vị Tỳkhưu lại mang việc này đến vua Pasenadli (PaTưNặc), nói rằng: 

- Thưa Đại vương, Tykhưu Kundadhana đi đầu cũng dắt theo một nữ 
nhân, khiến chúng tôi bị mang tai tiếng rất nhiều. Xin Đại vương hãy tẩn 
xuất Tỳkhưu Kundadhana ra khỏi Tự viện đi. 

- Bạch các Ngài, Tỳkhưu Kundadhana đang trú ngụ nơi đâu? 

- Thưa Đại vương, Tykhưu Kundadhana đang trú trong Đại tự Kỳ Viên, 
nơi khu vực này. 

- Vậy các Ngài hãy về đi, tôi sẽ cho người bắt vị ấy. 

Vào buổi chiều Đức vua Pasenadi cùng quân binh đi đến Đại tự Kỳ Viên, 
cho bao vây liêu thất của Ngài Kundadhana. 

Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, Ngài Kundadhana bước ra khỏi liêu thất, 
thấy Đức vua Pasenadi đang đi đến, Ngài trở vào liêu thất, ngồi vào chỗ ngồi 
của mình. Đức vua Pasenadi nhìn thấy có một nữ nhân theo sau lưng Ngài 
Kundadhana, liền đi đến liêu thất của Ngài Kundadhana, thấy Ngài đang 
ngồi nơi chỗ ngồi của mình, Đức vua không đảnh lễ Ngài, nhưng khi đến gần 
thì không thấy người nữ nào cả. 

Đức vua nhìn chung quanh, dưới gầm giường đều không thấy, liền hỏi 
rằng: “Bạch Ngài, tôi vừa thấy một nữ nhân, nữ nhân ấy đâu rồi?”. 

- Thưa Đại vương, tôi không thấy nữ nhân nào cả. 

- Thưa Ngài, tôi vừa thấy một nữ nhân đứng sau lưng Ngài. 

- Thưa Đại vương, tôi không thấy có nữ nhân nào cả. 

Đức vua suy nghĩ: “Thế này là thế nào?”, nên thỉnh Ngài Kundadhana: 

- Xin thỉnh Ngài hãy bước ra khỏi liêu thất. 

Khi Ngài Kundadhana vừa bước ra khỏi liêu thất đứng trước sân, bóng 
hình nữ nhân lại xuất hiện. Đức vua lại thỉnh: 

- Xin thỉnh Ngài trở vào liêu thất, ngồi vào chỗ ngồi của mình. 

Khi ấy Đức vua đang đứng trong liêu thất của Trưởng lão, đưa mắt theo 
dõi nữ nhân. Khi Ngài Kundadhana vào trong liêu thất thì bóng nữ nhân biến 
mất. 

Cả ba lần đều như thế, Đức vua suy nghĩ: “Việc này có điều bí ẩn chỉ 
đây”, nên nói rằng: 

- Thưa Ngài, tôi thấy rõ có bóng người nữ theo sau lưng Ngài, nhưng khi 
vào liêu thất thì bóng người nữ biến mất, nếu không tận mắt thấy, việc này 
thật khó tin. Bạch Ngài, có lẽ ngoài tôi ra, không ai đặt bát cúng dường đến 
Ngài đâu, tôi xin thỉnh Ngài, hằng ngày đến Hoàng cung để nhận vật thực 
cùng tứ sự của tôi cúng dường. 

(Ngài Kundadhana là người đầu tiên nhận phiếu thực từ Đức vua 
Pasenadl). 

Rồi Đức vua trở lại Hoàng cung, các vị Tỳkhưu than phiền rằng: 

- Chúng ta mời Đức vua Pasenadi đến để trục xuất Tỳkhưu Kundadhana, 
không ngờ đã không trục xuất lại còn cúng dường vật thực cùng tứ sự hằng 
ngày đến Tykhưu Kundadhana. 

Các vị Tỳkhưu nói với Ngài Kundadhana rằng: 


97 


- Này Ngài phóng đãng, giờ đây Ngài được vua Pasenadi chiếu cố rồi. 

Trước đây, vì chưa có ai xác minh mình vô tội, nên Ngài Kundadhana cố 
găng Im lặng chịu đựng, nay đã có vua Pasenadi xác minh: “Đó là bóng ảo”, 
nên Ngài Kundadhana không còn dăn tâm nữa, trả đủa rằng: 

- Các ngươi mới là kẻ phóng đãng, thầy Tế độ của các ngươi là kẻ phóng 
đãng, thầy nương nhờ của các ngươi là kẻ phóng đãng nên đã không dạy dỗ 
các ngươi. 

Các vị Tỳkhưu nghe Ngài Kundadhana nói những lời thô tục như thế, 
nên trình lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn cho gọi Ngài Kundadhana đến, hỏi 
rằng: 

- Này Tykhưu, được nghe ngươi mắng những vị Tykhưu vô tội phải 
chăng? 

- Bạch Thế Tôn, có thật là như thế? 

- Này Tykhưu, vì sao vậy? 

- Bạch Thế Tôn, vì những vị Tykhưu đã trêu cợt châm biếm con. 

- Này các Tykhưu, vì sao các ngươi lại trêu cợt châm biếm Tỳkhưu 
Kundadhana?. 

- Bạch Thế Tôn, vì chúng con thấy một nữ nhân theo sau lưng của 
Tykhưu Kundadhana. 

Đức Thế Tôn hỏi Ngài Kundadhana rằng: 

- Này Tykhuưu, vì các Tykhưu này thấy có người nữ theo sau lưng ngươi 
đã trêu cợt châm biếm ngươi. Còn ngươi có thấy nữ nhân nào đi theo sau các 
vị Tykhưu ấy chăng mà ngươi lại nói như thế?. 

- Bạch Thế Tôn, con không thấy. 

- Này Tkhưu, trong quá khứ ngươi đã tạo một ác bất thiện nghiệp, nay 
sao lại còn tạo ác bất thiện nghiệp nữa? 

Theo lời thỉnh cầu của các Tỳkhưu, Đức Thế Tôn nói lên tiền nghiệp của 
Tykhưu Kundadhana như sau. 

XTtên nghiệp bất thiện. 

Vào thời Đức Phật Kassapa, tuổi thọ chúng sinh là 20.OOO năm, tiền 
thân Ngài Kundadhana là vị Thiên nhân địa cầu. 

Có hai vị Tykhưu sống rất hòa thuận tương kính lẫn nhau như anh em 
ruột thịt. Vào thời ấy, cứ 6 tháng chư Tăng mới làm lễ Uposatha (Bốtát) một 
lần, vào ngày lễ Bốtát hai vị rủ nhau rằng: “Chúng ta hãy đến nơi chư Tăng tụ 
hội để làm lễ Bốtát”. 

Rồi từ nơi cư trú cùng đi với nhau đến nơi làm lễ Bốtát. 

VỊ Thiên nhân địa cầu nhìn thấy hai vị Tykhưu này, hiểu rõ sự tương hòa 
của hai vị, suy nghĩ rằng: “Hai vị Tỳkhưu này rất hòa thuận với nhau, có thể 
nào ly gián hai vị ấy được chăng?”. 

Trên đường đi, một vị Tỳkhưu nói rằng: 

- Hiền giả hãy từ từ đi, tôi cần phải giải quyết bức bách cơ thể. 

VỊ Tỳkhưu kia đi đến một khoảng cách rồi dừng lại chờ đợi Tỳkhưu bạn. 

VỊ chư Thiên địa cầu nảy ra cách gây ly gián hai vị Tykhưu, khi vị 
Tkhưu giải quyết bức bách cơ thể xong, đi ra khỏi làm cây. VỊ Thiên nhân 
hóa thân thành một nữ nhân xinh đẹp từ trong làm cây (nơi vị Tỳkhưu vừa 
giải quyết bức bách cơ thể) đi ra theo sau lưng vị Tykhưu, nhưng vị này 
không hề thấy nữ nhân, vị thiên nhân chỉ cho vị Tỳkhưu kia thấy mà thôi. 

Nữ nhân một tay cuốn lại mái tóc đang xổ tung ra, một tay vận lại chiếc 
y hạ, tựa như vừa mới giao hợp xong. 

Khi biết vị Tỳkhưu kia đã nhìn thấy, nữ nhân liền tách ra đi đường khác, 
khi khuất tâm nhìn của vị Tykhưu thì biến mất. 


o8 


VỊ Tykhưu kia phẫn nộ rằng: “Ta không hề nghĩ Tỳkhưu này lại hèn hạ 
như thế, bao lâu nay thiện ý của ta lại dành cho kẻ xấu xa phá giới rồi. Ta sẽ 
cắt đứt sự kết giao với ngươi, ta sẽ không đi chung đường với kẻ phá giới như 
ngươi nữa”. 

Khi vị Tỳkhưu giải quyết bức bách cơ thể đi đến, vị kia bảo: 

- Này hiền giả, hiền giả đã làm hoại giới rồi phải không? 

- Này hiền giả, hiền giả nói gì thế? Tôi không hề làm hoại giới. 

- Chính mắt tôi vừa nhìn thấy một nữ nhân đi sau lưng ông, dáng điệu 
như vầy ... như vầy... Ông còn che dấu được sao? Đây là y bát của ông, ông 
hãy nhận lại đi, tôi không bao giờ đi chung đường với ông nữa. 

Như bị sét đánh ngang tai, vị Tỳkhưu bị cáo (cudfaka) cảm thấy như có 
mũi dao bén đầm vào tim, nên nói rằng: 

- Này hiền giả, chớ nên nói vậy. Tôi không có phá giới, tôi không làm 
hoại giới hạnh của mình đâu. Tôi đã làm gì mà hiền giả gọi tôi là kẻ phá giới? 

- Này ông, những vi phạm nhỏ tôi có thể bỏ qua, nhưng đây là trọng giới, 
ông đã cùng một nữ nhân xinh đẹp đi vào làm cây và đã phá giới cùng nữ 
nhân ấy. 

- Này hiền giả, không có chuyện ấy đâu, vì sao hiền giả lại nói như vậy? 
Tôi không hề thấy một nữ nhân nào như lời hiền giả vừa nói. 

VỊ Tỳykhưu bị cáo đã ba lần phủ nhận, nhưng không thể làm cho vị 
Tkhưu nguyên cáo (codaka) chuyển tâm, vì vị nguyên cáo tin chắc chắn vào 
sự thấy của mình. 

VỊ Tỳkhưu bị cáo cảm thấy mình bị sĩ nhục, nên phẫn nộ nói rằng: 

- Này hiền giả, tôi không ngờ hiền giả lại đê tiện đến như thế, đặt điều 
vu khống cho tôi. Thiện ý bao lâu nay đặt vào hiền giả thật là vô vị, phí công 
tôi đã dành thiện cảm cho kẻ không ra gì. Vậy chúng ta, đường ai nấy ởi, tôi 
không đi chung đường với ông nữa. 

Thế là hai vị Tỳkhưu đang hòa thuận, bỗng chốc tách ly nhau. 

*V† Thiên nhân hối hậm. 

Trong Bố tát đường, nơi thực hành lễ Uposatha (Bốtát), vị Tykhưu 
nguyên cáo nhìn thấy vị Tỳkhưu bị cáo đang ngồi trong hội chúng Tykhưu, đã 
tố cáo vị kia trước Tăng chúng rằng: 

- Kính bạch các Ngài, vị Tykhưu kia đã làm hoại giới hạnh, ông ấy không 
thể làm lễ Bốtát chung với chúng ta được. Tôi không thực hành lễ Uposatha 
với kẻ phá giới như ông ấy. 

VỊ Tykhưu bị cáo phẫn nộ nói rằng: 

- Kính bạch các Ngài, chính ông ấy là kẻ đê tiện đã vu khống tôi làm hoại 
giới. Bạch các Ngài, tôi không hề phạm lỗi nào dù nhỏ như hạt mè. 

- Bạch các Ngài, chính mắt tôi đã nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp đi sau 
lưng ông ấy với dáng điệu như vầy ... như vầy... 

- Bạch các Ngài, việc này không hề có, ông ấy đã vu khống cho tôi. Ông 
ấy thật là kẻ đê tiện. 

Một vị buộc tội, một vị lại phủ nhận, chư Tăng không biết phải xử lý ra 
sao? VỊ thiên nhân cảm thấy toàn thân như bị lửa nóng thiêu đốt, hối hận vị 
ấy suy nghĩ: “Ta đã tạo một ác trọng nghiệp rồi, ta đã ngu muội gây ly gián 
hai vị Tỳkhưu có giới hạnh. Nếu không sám hối và làm rõ việc này, e rằng đầu 
ta sẽ bị nứt thành 7 mảnh”. 

VỊ thiên nhân liền hiện thân nơi Bốtát đường, đứng giữa hư không bạch 
với các vị Tykhưu rằng: 

- Bạch các Ngài, đây là việc làm của tôi. Tôi ngu muội khi nghĩ rằng: “Có 
cách nào để gây ly gián giữa hai vị Tỳkhưu này chăng?”. 


99 


VỊ Thiên nhân tường thuật lại việc mình làm và sám hối hai vị Tỳkhưu, 
đồng thời xác minh rằng: “VỊ Tỳkhưu bị cáo là vô tội”. 

Và chư Tăng thực hành lễ Bốtát cùng nhau, nhưng hai vị Trưởng lão 
không còn giữ được tình thân hữu với nhau như trước nữa. 

Mệnh chung, hai vị Trưởng lão sinh về thiên giới, còn vị thiên nhân rơi 
vào địa ngục AvIci (Aty) suốt thời gian hai vị Phật. 

Đến thời Đức Phật hiện tại, vị ấy thoát ra khỏi địa ngục Atỳ, tái sinh là 
Ngài Kundadhana hiện tại. 

Sau khi nói lên tiền nghiệp của Ngài Kundadhana, Đức Thế Tôn dạy 
Ngài Kundadhana rằng: 

- Này Tkhưu, trước ngươi đã tạo một ác trọng nghiệp như thế, giờ tại 
sao ngươi còn tạo ác khẩu nghiệp như thế?. 

Này Tykhưu, ngươi hãy là ngươi im lặng như cái chuông bị bể không còn 
âm thanh dễ chịu, khi thực hành như thế ngươi sẽ đến Nípbàn, ngươi sẽ 
không còn phẫn nộ, hiềm hận. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên hai kệ ngôn: 

133- Mavoca pharusam kañci; vutta patIvadeyyu tam . 

Dukkha h1 sarambhakatha; patidanda phuseyyu tam. 

“Chớ nói lời ác độc; nói ác bị nói lạt. 

Khổ thaụ lời phẫn nộ; đao trượng phản chạm người”. 

134- Sace neresi attanam; kamso upahato yatha. 

Esa pattosi nibbanam; sarambho te na viJJati. 

“Nổu tự mình uên lặng; như chiếc chuông bị bể. 

Ngươi đã chứng NípBàn; ngươi không còn phẫn nộ” (HT-TMC đ)£). 

Dứt kệ ngôn nhiều vị Tỳkhưu có cả Ngài Kundadhathana chứng Thánh 
quả Dự Lưu. 

Từ khi được Đức vua Pasenadi hộ độ, Ngài Kondadhana nỗ lực tu tập 
chứng đắc thiền tịnh rồi phát triển tuệ quán chứng đạt Thánh quả ALaHán. 

Khi Ngài chứng Thánh quả ALaHán, bóng nữ nhân theo sau lưng biến 
mất. 

Tiên sự. 

Cách hiền kiếp này trở về trước 1oO ngàn kiếp trái đất, vào thời Đức 
Phật Padumuttara (Liên Hoa), tiền thân Ngài Kundadhana tái sinh vào một 
gia tộc Trưởng giả danh tiếng nơi thành Hamsavat. 

Có lần vị Trưởng giả này chứng kiến một vị Trưởng lão được Đức Thế 
Tôn Padumuttara ban cho địa vị: “Tối thắng được nhận phiếu thực đầu tiên 
(của hàng tín thí)”. 

Trưởng giả mong ước đạt được địa vị này, nên cúng dường đến Đức Phật 
Padumuttara cùng 68 ngàn vị Tykhưu trọn 7 ngày, rồi ước nguyện đạt được 
địa vị trên trong thời Giáo pháp của Đức Chánh giác tương lai. 

Đức Phật Padumuttara tiên tri rằng: “Sau 1oo ngàn kiếp trái đất, ước 
vọng của thiện gia tử này sẽ thành tựu như ý trong Giáo pháp của Đức Thế 
Tôn Gotama”. 

Mệnh chung, tiền thân Ngài Kondadhana tái sinh về thiên giới. Luân lưu 
trong vòng luân hồi, đến thời Đức Thế Tôn Kassapa,tền thân Ngài 
Kundadhana tái sinh thành vị thiên nhân địa cầu như đã thuật ở trên. 

Trong tập Ký sự (Apadana) có ghi nhận: “Có lần gia chủ này cúng dường 
đến Đức Phật Padumuttara một nải chuối chín, khi Đức Thế Tôn vừa xuất 


&)- DhpA. Câu số 133 — 134; AA. 1. 146 ff.; Thag. A. i. 62. Chuyện trong DhpA có chút ít khác biệt. 


100 


khỏi đại định. Do quả phước này, hậu thân gia chủ ấy làm vua trên Thiên 
giới 11 kần, làm vị Đại đế nơi nhân loại là 24 lần”0), 

*Có danh xưng tốt thắng. 

Trong những chuyến Đức Phật du hành đến thành phố Ugga theo lời 
thỉnh cầu của nàng Maha Subhadda, đến thị trấn Saketa theo lời thỉnh cầu 
của nàng Cula Subhadda, đến xứ Sunaparanta. 

Ngài Kondadhana đều tháp tùng theo Đức Thế Tôn (chỉ có những vị 
Thánh ALaHán mới được tháp tùng theo Đức Thế Tôn trong những lần này), 
Ngài Kondadhana là người đầu tiên nhận phiếu thực từ những tín thí. 

Vào thời điểm thích hợp giữa hàng tứ chúng, Đức Thế Tôn tuyên bố: 

Etadagsam, bhikkhave, mama savakanam bhikkhunam pathamam 
salakam ganhantanam yadidam kundadhano: 

“Nàu các Tùkhưu, trong số những Tùkhưu đệ tử Như Lai, tối thắng uề 
nhận phiếu thực (salaka) đầu tiên là Kundadhanga T2). 

Trong tập Kệ ngôn Trưởng lão Tăng (Theragatha) có ghi nhận kệ ngôn 
của Ngài Kundadhana như sau. 

Khi chứng đạt Thánh quả ALaHán, để nói lên sức mạnh cùng Thánh trí 
của mình, Ngài Kundadhana nói với các vị Tỳkhưu như sau. 

15- Pañca chinde pañca Jahe; pañca cuttarI bhavaye. 

Pañcasangatigo bhikkhu; oghatinnoti vuccatI”ti. 

“Cắt đứt năm®), từ bỏ năm(2; năm cần tu tập®). 

Tùkhưu thoát ra năm, gọt là uượt dòng nước xoáu”?). 

Trong buổi Đức Thế Tôn thuyết kinh Nalakapana nơi rừng Palasa 
(Palasavana) trong làng Nalakapana đến các Thích tử như Ngài Anuruddha, 
Kimbila, NÑandliya ... có sự hiện diện của Ngài Kundadhana®'). 

2- Trưởng giả Anathaptiidika đuổi Thiên rnrữ. 

Trưởng giả Anathapindika với tâm hào phóng, ngoài ba ngôi báu là Phật 
Pháp Tăng, Trưởng giả không xem nặng tài vật. 

Khi Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Đại tự Kỳ Viên, mỗi ngày Trưởng giả Cấp 
Cô Độc đi vào Đại tự Kỳ Viên đảnh lễ Đức Thế Tôn ba lần: Sáng, trưa và 
chiều, ngoài ra còn những lần ngoại lệ khác. 

Có khi Trưởng giả đi một mình, có khi đi với những người bạn, khi đi 
Trưởng giả luôn suy nghĩ: “Fa nên đến cúng dường Đức Thế Tôn cùng Tăng 
chúng những gì?”, đồng thời các Sadi hay Tykhưu trẻ thường nhìn trên tay 
ông có mang theo gì không. 

Vào buổi sáng, Trưởng giả cho người nhà mang theo cháo loãng: sau 
buổi điểm tâm Trưởng giả cúng dường sữa chua (thục tô), sữa lỏng (sanh 
tô)... buổi chiêu Trưởng giả mang theo hương hoa, vật thơm, vật thoa, vải ... 
cúng dường đến Đức Thế Tôn và Tăng chúng. 

Những thương buôn vay Trưởng giả 180 triệu tiền vàng, nhưng Trưởng 
giả chẳng màng đòi, do vậy họ yên lặng không chịu trả lại. Tài sản trị giá 180 
triệu tiền vàng chôn cạnh bờ sô Aciravating, bị nước lũ làm sụp đổ và nước 
cuốn trôi đi vào lòng đại dương. 

Thế là, tài sản Trưởng giả Cấp Cô Độc từ từ khánh tận. 


@~ Ap. 1. 81 

(2)- A.1. 24. 

G)- Chỉ cho 5 sợi giây trói buộc bậc thấp là: Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. 

(4)- Chỉ cho 5 sợi giây trói buộc bậc cao là: Ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. 
@)- Chỉ cho 5 quyền, năm lực. 

(6)- Chỉ cho: Tham, sân, si, mạn, kiến. 

0)- Thag. 15. Kundadhanattheragatha. 

(8)- M.1. 462. 


101 


Tuy sa sút tài sản, nhưng Trưởng giả vẫn cúng dường vật thực đến các vị 
Tykhưu hằng ngày, nhưng không thể có loại vật thực tốt như thuở trước. 

Hiểu rõ tâm trạng áy náy của Trưởng giả Cấp Cô Độc, khi Trưởng giả 
Cấp Cô Độc đi vào Đại tự Kỳ Viên, đến đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, ngồi 
xuống một bên. Đức Thế Tôn hỏi Trưởng giả Cấp Cô Độc rằng: 

- Này gia chủ, ngươi có bố thí trong gia đình của ngươi không? 

- Bạch Thế Tôn, gia đình con có bố thí, nhưng chỉ có món ăn thô tệ làm 
bằng bột gạo bể (Ilukham kanaJakam) và cháo chua (bilanga dutiyam)). 

Đức Thế Tôn dạy: “Phẩm chất vật thí không quan trọng bằng tâm người 
bố thí (có chú tâm, tự tay bố thí... ) và người thọ thí. 

Tiếp đến Đức Thế Tôn thuật lại sự bố thí của Bàlamôn Velama, bố thí 
này rộng lớn tựa như dòng sông do 5 con sông lớn hợp lại, nhưng không có 
Thánh nhân thọ nhận. 

Đức Thế Tôn xác nhận rằng: “Bàlamôn Velama chính là tiền thân của 
Ngài”, Đức Thế Tôn dạy thêm rằng: 

- Nếu có aI bố thí đến một người có chánh kiến®), bố thí này có quả lớn 
hơn bố thí của Bàlamôn Velama. 

- Nếu có al bố thí đến một vị Nhất Lai, bố thí này có quả lớn hơn người 
bố thí như Bàlamôn Velama đến 1oo vị có chánh kiến. 

- Nếu có ai bố thí đến một vị Bất LaI, bố thí này có quả lớn hơn người bố 
thí như Bàlamôn Velama đến 1oo vị Nhất Lai. 

Nếu có ai bố thí đến một vị ALaHán, bố thí này có quả lớn hơn người bố 
thí như Bàlamôn Velama đến 1oo vị Bất Lai. 

- Nếu có ai bố thí đến một vị Độc Giác, bố thí này có quả lớn hơn người 
bố thí như Bàlamôn Velama đến 1oo vị ALaHán. 

- Nếu có ai bố thí đến một vị Chánh Giác, bố thí này có quả lớn hơn 
người bố thí như Bàlamôn Velama đến 100 vị Độc Giác. 

Đức Phật dạy thêm rằng: “Quan trọng hơn bố thí rộng lớn, xây dựng Tự 
viện là nương nhờ Tam Bảo, giữ gìn 5 giới; quan trọng hơn nương nhờ Tam 
Bảo, giự gìn 5 giới, là thực hành tu tập tâm Từ; quan trọng hơn tu tập tâm 
Từ, là tu tập tưởng Vô thường. Tu tập tưởng Vô thường là quan trọng 

Cũng trong nhân duyên này, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự 
Khadirangara. 

*Bàlamôrt Velama. 

Velama (Bồtát) là con vị Cố vấn Tế lễ sư của Đức vua trị vì kinh thành 
Baranas1. 

Ngài cùng Thái tử con Đức vua trị vì kinh thành Baranasi theo học ở 
Takkasla. 

Bàlamôn Velama là một danh sư nổi tiếng có 84 ngàn Vương tử là học 
trò, Ngài cũng là vị Cố vấn Tế lễ sư của Đức vua. 

Hằng năm, 84 ngàn Vương tử về yết kiến Đức vua, gây nhiều phiền hà 
cho dân chúng. Để trấn an mọi than phiền, Bàlamôn Velama ban cho 84 
ngàn lãnh địa (tỉnh) đến 84 ngàn Vương tử cai quản. 

Bàlamôn Velama có đại tài sản, Ngài muốn tìm Thánh nhân để bố thí. 
Ngài nguyện rằng: “Nếu có Thánh nhân trong thế gian này, nước sẽ chảy 
xuống. Nếu không có Thánh nhân thì nước ở nguyên trong ghè”. 

Rồi Ngài lật úp ghè nước xuống, nước vẫn ở nguyên trong ghè không 
chảy xuống. Bàlamôn Velama biết rằng: “Thời này không có Thánh nhân, 
như vậy sự bố thí của ta không có kết quả lớn, không có lợi ích lớn”. 


&)- Chỉ cho bậc Dự Lưu. 
@)- A,1v. 3o2. Kinh này được trích dẫn trong DhpA. iii. 11; KhA. 22; DA.i. 234; VibhA. 414. 


102 


Tuy vậy, Ngài vẫn bố thí rộng lớn, không khác chi nước dòng sông do 
năm con sông lớn hợp lại. Sự bố thí của Bàlamôn Velama kinh điển gọi là 
Velarnamnahauañiat). 

Trong nhà của Trưởng giả Cấp Cô Độc luôn có 5oo phần vật thực dành 
cho 5oo vị Tykhưu, giống như giếng nước trong xanh ở ngã tư đường cho các 
vị Tykhưu, nên Đức Chánh Giác, 8o vị Đại Trưởng lão, cùng các vị Tỳkhưu có 
giới hạnh thường đi đến. 

Nhà của Trưởng giả Cấp Cô Độc có 7 tầng lầu với 7 cửa gác, cửa gác thứ 
tư là nơi trú ngụ của nàng Thiên nữ tà kiến. 

Khi Bậc Chánh Giác hay các Thánh đại đệ tử đến nhà của Trưởng giả 
Cấp Cô Độc, nàng thiên nữ không thể ở trong nhà được, phải ắm những đứa 
con nhỏ xuống tầng cuối cùng, nàng Thiên nữ suy nghĩ: “Khi Samôn Gotama 
hay các đệ tử Samôn Gotama đến, ta không thể ở nơi tầng thứ tư, phải xuống 
tận tầng cuối cùng, ta phải làm cho Samôn Gotama cùng các đệ tử không đến 
căn nhà này được nữa. Khi gia chủ này tài sản còn sung mãn, ta không thể 
nói gì được, nay tài sản của gia chủ này khánh tận, ông ta sẽ nghe theo lời 
ta”. 

Vào ban đêm, nàng Thiên nữ với hào quang sáng chói, đi vào phòng 
riêng của Trưởng giả Cấp Cô Độc, đứng trên hư không. Trưởng giả hỏi: 

- AI vậy? 

- Này Trưởng giả, là Thiên nữ trú ngụ nơi tầng cửa thứ tư nơi lâu đài của 
ông. 
- Nàng đến đây có việc gì? 

- Ta có lời muốn khuyến giáo ông. 

- Nàng hãy nói đi. 

- Này Trưởng giả, ông không chịu nhìn xa nên đã phung phí rất nhiều tài 
sản có được cho Giáo pháp của Samôn Gotama cùng các đệ tử Samôn 
Gotama, nên giờ đây tài sản của ông khánh tận, nhưng ông vẫn chưa tỉnh 
ngộ. Nếu ông tiếp tục bố thí như trước, chỉ vài hôm nữa ông sẽ chẳng còn gì. 
Ông hãy ngưng bố thí đến Samôn Gotama cùng các đệ tử Samôn Gotama đi 

- Này Thiên nữ, đây là huấn từ của nàng đấy ư? 

- Đúng vậy, này Trưởng giả. 

- Vậy nàng hãy đi khỏi nơi đây đi. Dù một trăm, một ngàn hay một trăm 
ngàn người như ngươi cũng không lay chuyển ý cúng dường đến Đức Đạo sư 
cùng đệ tử Đức Đạo sư nơi tâm ta được. Lời của ngươi không đúng với chân 
Pháp, ngươi không thể ở trong nhà của ta được, ngươi hãy đi đi. 

Lời của vị Thánh Dự Lưu có uy lực lớn, khiến Thiên nữ không thể đứng 
yên được, phải ắm những đứa con ra khỏi lâu đài của Trưởng giả Cấp Cô Độc. 
Nhưng nàng không thể tìm ra chỗ trú ngụ mới. nàng suy nghĩ: “Ta phải sám 
hối Trưởng giả để có thể trở về nơi trú ngụ cũ”. 

Nàng đi đến vị chư Thiên cai quản kinh thành Savatthi (XáVệ) khẩn cầu 
rằng:”Xin Ngài hãy giúp tôi một việc”. 

- Này Thiên nữ, việc gì thế? 

Nàng Thiên nữ thuật lại cầu chuyện, rồi thưa rằng: 

- Xin Ngài đưa tôi đến gặp Trưởng giả Cấp Cô Độc, nói hộ tôi vài lời. Tôi 
sẽ sám hối với Trưởng giả để được trở về chỗ ngụ cũ. 

VỊ chư Thiên cai quản thành Savatthi từ chối rằng: 

- Ô! Lời của ngươi nói nghe không thích hợp, ta không thể giúp ngươi 
được. Ngươi hãy tìm đến Tứ Đại vương xem sao. 


(Œ)~MA. ii. 616. 


103 


Nàng Thiên nữ tìm đến Tứ Đại Vương, khi nghe rõ sự việc Tứ Đại vương 
cũng từ chối rằng: 

- Này Thiên nữ, ngươi đã tạo một ác nghiệp rất lớn. Chúng ta không thể 
giúp nàng được. 

Nàng Thiên nữ suy nghĩ: “Giờ đây ai có thể giúp được ta? Chỉ còn có 
Thiên vương Sakka. Ta hãy đến van nài Thiên vương Sakka”. 

Nàng đi đến đảnh lễ Thiên vương Sakka, sau khi thú nhận mọi lỗi lầm 
rồi van cầu thiết yếu rằng: 

- Thưa Đại vương, hiện giờ tôi không có chỗ nương trú, lại phải ắm theo 
mấy con nhỏ rất khổ sở. Xin Đại vương giúp tôi đến gặp Trưởng giả Cấp Cô 
Độc, nói giúp hộ tôi, tôi sẽ sám hối với vị ấy để được trở về chỗ ngụ cũ. 

Thiên vương Sakka (ĐếThích) nói rằng: 

- Ta không thể có lời bào chữa cho ngươi được, vì ngươi đã khinh 
thường pháp của bậc Thượng nhân. Tuy nhiên, ta sẽ dạy ngươi cách thức 
chuộc lõi, để ngươi có thể trở vê chỗ ngụ cũ. 

- Lành thay, lành thay, xin Ngài hãy chỉ dạy tôi đi. 

- Ngươi hãy hóa thân thành người thư ký của Trưởng giả Cấp Cô Độc, đi 
thu tiền nợ 18o triệu đồng vàng mà những thương nhân vay của Trưởng giả, 
mang về kho cho Trưởng giả. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc có tài sản là 18o triệu tiền vàng bị nước cuốn trôi 
vào lòng biển, ngươi hãy dùng thần lực của mình mang hết số tài sản ấy về 
kho cho Trưởng giả. 

Nơi đáy biển có số tài sản vô chủ là 18o triệu tiền vàng của những 
thương nhân bị bảo đánh chìm, ngươi hãy mang số tài sản ấy về kho cho 
Trưởng giả. 

Khi ngươi làm xong ba việc này, rồi đến sám hối với Trưởng giả Cấp Cô 
Độc, ngươi mới được trở về chỗ ngụ cũ. 

- Lành thay, lành thay , thưa Thiên vương Sakka. 

Nàng Thiên nữ làm theo lời dạy của Thiên vương Sakka, sau khi hoàn tất 
ba việc để chuộc lỗi. Vào ban đêm nàng đi đến phòng riêng của Trưởng giả 
với hào quang sáng chói, đứng trên hư không. Trưởng giả hỏi: 

- AI vậy? 

- Thưa Ngài, tôi là Thiên nữ ở cửa gác tầng thứ tư. Lần trước vì ngu muội 
đã có lới xúc phạm đến Giáo pháp, xúc phạm đến Ngài. Tôi đã theo lời dạy 
của Thiên vương Sakka, làm ba việc để chuộc lỗi. Xin Ngài hãy tha thứ lõi cho 
tôi, cho tôi được trở về chỗ ngụ cũ. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc suy nghĩ: 

- Thiên nữ này nói: “Đã làm ba việc để chuộc lõi”, như vậy nàng đã biết 
hối lõi, Ta hãy đưa nàng đến yết kiến Đức Thế Tôn. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc nói với nàng Thiên nữ rằng: 

- Này Thiên nữ, ngươi hãy sám hối lõi lầm của mình trước Bậc Đạo sư, 
khi ấy ta mới tha lỗi cho ngươi. 

- Lành thay, lành thay, thưa Trưởng giả. 

Hừng sáng, Trưởng giả Cấp Cô Độc đi vào Đại tự Kỳ Viên yết kiến Đức 
Thế Tôn. Vào hừng sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn với Phật trí quán xét thế gian, 
thấy được duyên lành Thánh quả Dự Lưu của nàng Thiên nữ và hiểu rõ toàn 
bộ sự việc. 

Khi nhìn thấy Trưởng giả Cấp Cô Độc từ xa, Đức Thế Tôn rời khỏi con 
đường kinh hành đến ngồi vào nơi được soạn sẵn. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc cùng Thiên nữ đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi 
Trưởng giả Cấp Cô Độc tường trình mọi việc đến Đức Thế Tôn. 

Bấy giờ nàng Thiên nữ mọp đầu dưới chân Đức Thế Tôn bạch rằng: 


104 


- Bạch Thế Tôn, con vì mê sĩ mù quáng, không biết được ân đức của Thế 
Tôn, nên có lời ác quấy xúc phạm đến Ngài. Xin Ngài từ mãn tha thứ tội lỗi 
ấy cho con. 

Rồi Thiên nữ quay sang Trưởng giả Cấp Cô Độc thưa rằng: 

- Bạch Ngài, xin Ngài hãy tha thứ lỗi lầm cho tôi đi. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này gia chủ, thật vậy, trong thế gian này khi quả ác nghiệp chưa chín 
muồi, kẻ hành ác thấy là lạc. Nhưng khi ác quả trổ sinh, bấy giờ kẻ hành ác 
mới thấy là khổ. Khi quả thiện chưa chín muôồi, người hành thiện thấy là khổ, 
khi thiện quả trổ sinh, người hành thiện thấy là lạc. 

Đức Thế Tôn thuyết lên Pháp thoại, cuối thời Pháp Ngài thuyết lên hai 
kệ ngôn: 

119- Papopl passatIi bhadram; yava papam na pacecaHl. 

Yada ca paccati papam; atha papo papanI passati. 

“Người ác thấu là hiền; khi ác chưa chín muôồi. 

Khi ác nghiệp chín muối; người ác mới thấu ác”. 

120- Bhadropl passati papam; yava bhadram na paccati; 

Yada ca paccati bhadram; atha bhadro bhadranI passat. 

“Người thiện thấu là ác; khi thiện chưa chín nuôi. 

Khi thiện được chín rmnuồt; người hiên thấu là thiện” (HT. TMC d). 

Nghe dứt kệ ngôn, nàng Thiên nữ chứng Thánh quá Dự Lưu®0), 

Bấy giờ, Trưởng giả Cấp Cô Độc bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, cho dù Thiên nữ này cố ngăn chận con đừng cúng 
dường đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng, nhưng không làm con lay chuyển. 
Cho dù Thiên nữ này cố ngăn chận con đừng bố thí, nhưng không làm con lay 
chuyển hạnh bố thí. 

- Này gia chủ, ngươi là bậc Thánh Dự Lưu, có tri kiến thanh tịnh nên có 
niềm tin bất động nơi Tam Bảo, không thối chuyển hạnh lành như thế, chẳng 
có chỉ là lạ. Bậc hiền trí thuở xưa, khi thế gian này chưa xuất hiện Bậc Chánh 
giác, trí chưa được chín muồi, cho dù Ác ma là chủ cõi Dục đứng giữa hư 
không, nói lớn: “Nếu ngươi bố thí, ngươi sẽ bị thiêu sống trong địa ngục này” 
và Ác ma chỉ rõ hố than hửng hực lửa đỏ, sâu 8o hắc tay (# 4o m). 

Bậc hiền trí vẫn kiên quyết thực hành bố thí hạnh sau khi nói lên kệ 
ngôn: “Ta thà rơi địa ngục...”. 

Theo lời thỉnh cầu Trưởng giả Cấp Cô Độc, Đức Thế Tôn thuật lại Bổn sự 
Khadirangara. 

*Bốn sự Khudtrarnga+a (Hầm lửa đỏ). 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasl (Balanal), 
Bồtát sinh vào một gia tộc đại trưởng giả trong thành Baranasl, được nuôi 
dưỡng trong nhung lụa như một vị Tử hoàng. 

Khi trưởng thành Ngài thông thạo mọi nghệ thuật đương thời. Khi cha 
mẹ mệnh chung, Ngài thừa kế gia sản cùng tước vị đại trưởng giả. 

Bồtát cho kiến tạo 6 Bố thí đường, bốn nơi bốn cửa thành, một ở trung 
tâm kinh thành và một ở trước cổng lâu đài của mình, để bố thí cho những 


người nghèo khổ. 
Bồtát gìn giữ những ngày Bótát (uposatha) rất nghiêm chỉnh, tổ chức 
những cuộc đại thí... 


Có vị Phật Độc giác, sau 7 ngày an trú tâm trong định Diệt tho tưởng, 
khi xuất khỏi định nhập, Đức Phật Độc giác thấy duyên lành của Đại trưởng 
giả, Ngài quyết định đến tế độ đại trưởng giả hào phóng này. 


&)- DhpA. Câu số 119 — 120. 


105 


Sau khi chà răng với cây chà răng, súc miệng rửa mặt và tắm rửa ở hồ 
Anotatta (hồ Lạnh) xong, Ngài đi đến cao nguyên Mahosilatala phơi khô 
mình. Khi đến giời đi khất thực, Ngài theo đường hư không đến kinh thành 
Baranasl, đến đứng trước cửa nhà đại trưởng giả hào phóng. 

Khi ấy món điểm tâm là loại vật thực thượng vị dành cho đại trưởng giả 
vừa mang đến, đại trưởng giả nhìn thấy vị Samôn đang ôm bát đứng trước 
cửa nhà, với oai nghi thanh tịnh, các quyền trong sáng được gìn giữ, tâm 
Bồtát hân hoan rằng: 

- Hôm nay hạnh phúc đã đến với ta. Ngài đến đây để tế độ ta. 

Bồtát đứng dậy, ra hiệu người hầu đang sẵn sàng phục vụ những món 
vật thực đi đến. 

- Thưa chủ, con phải làm gì? 

- Này con thân, hãy thỉnh bát vị Samôn đang đứng ngoài cửa vào đây 
cho ta. 

- Vâng, thưa chủ. 

Ngay khi ấy toàn thân Ác ma ở cõi Tha Hóa tự tại nóng bừng lên, quán 
xét và biết rõ sự việc, Ác ma suy nghĩ: “Vị Samôn này không ăn uống đã 7 
ngày rồi, nếu hôm nay không được ăn uống y sẽ chết. Ta sẽ làm cho ông 
Samôn kia chết, khiến ông trưởng giả không còn dám bố thí, đồng thời chứng 
tỏ uy lực của ta”. 

Ác ma hóa hiện ở giữa nhà một hố than hừng rực lửa ngọn bằng những 
cây keo gai, hố than hừng sâu 8o hắc tay (# 4o m) tựa như địa ngục than 
hồng đang hiển lộ. Người hầu đang tiến ra thỉnh bát vị Samôn, thấy hố lửa 
ngọn kinh hoàng, quay lui trở lại. Bồtát hỏi: 

- Này con thân, vì sao con quay trở lại. 

- Thưa chủ, có một than hừng hực lửa ngọn xuất hiện giữa nhà chúng ta. 

Khi ấy những người nhà của Bồtát cũng kinh hoàng bỏ chạy trốn. 

Bồtát suy nghĩ: “Đây hãn là việc làm của ác ma, ác ma chứng tỏ uy lực 
của mình, ác ma muốn ngăn chận sự bố thí của ta. Ta cần phải cho ác ma 
biết: “Cho dù có hằng trăm ác ma, hằng ngàn ác ma, hằng trăm ngàn ác ma 
cũng không làm ta dao động. Hôm nay ta sẽ chứng tỏ cho ác ma biết: Ai 
mạnh hơn al, a1 có uy lực hơn ai”. 

Bồtát cầm trên tay bát cơm thượng vị, đi ra khỏi nhà, đứng bên bờ hố 
than đang hừng hực lửa ngọn, nhìn lên không trung Ngài thấy ác ma đang 
đứng giữa hư không, Bồtát hỏi rằng: 

- Ngươi là aI vậy? 

- Ta là Thiên vương cối Tha hóa tự tại. 

- Có phải hố than lửa hừng này do ngươi làm ra?. 

- Phải, chính ta đã tạo ra. 

- Ngươi tạo ra hố than lửa hừng này với mục đích gì? 

- Để không cho ngươi bố thí, để giết chết ông Samôn kia. 

- Ngươi không thể ngăn chận sự bố thí của ta, ngươi không thể đoạt 
mạng sống của vị Samôn kia được. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết: Ai mạnh 
hơn al, aI có uy lực hơn al?. 

Vẫn đứng bên hố hừng hực lửa, Bồtát bạch với Đức Phật Độc giác rằng: 

- Kính bạch Ngài Samôn khả kính, cho dù hôm nay đầu con có lộn 
ngược vào hố than lửa này, con cũng không trở lui. Con kính dâng đến Ngài 
bát vật thực này. 

Rồi Bồtát nói lên kệ ngôn: 

40- Kamam patamI nirayam; uddhampado avamsrro, 

Nanariyam karIssami; handa pIindam patIggaha”ti. 

“Ta thà rơi địa ngục; chân trên, đầu phía dưới”. 


106 


Ta sẽ làm uiệc Thánh; hãu nhận lấu món ăn” (HT. TMC d). 

Với quyết tâm cao độ Bồtát bước vào hố lửa hừng, từ đáy hố lửa một đóa 
hoa sen nổi lên hứng lấy đôi chân Bồtát, Bồtát đứng trên đài sen, nhụy sen 
khoảng một đấu lớn phún lên hư không rồi rơi xuống phủ khắp toàn thân 
Bồtát như rắc những hạt bụi vàng dày đặc và thơm ngát. 

Trên cánh hoa sen trong lửa đỏ, Bồtát cung kính đặt vào bát vị Độc Giác 
Phật bát cơm thượng vị của mình. 

Đức Phật Độc Giác tùy hỷ phước đến Bồtát, rồi Ngài tung chiếc bát lên 
không trung, theo đường mây Ngài trở về nơi ngụ của mình. 

Bồtát hân hoan trọn đời làm thiện sự, mệnh chung Ngài đi theo nghiệp 
riêng của mình0), 

Theo Bản Sớ giải kinh Pháp cú (Dhammapada- atthakatha), Bổn sự 
Khadirangara được thuyết lên từ duyên sự hai vị Trưởng giả Sirigutta và 
Gharahadinna. 

a- Hai Trưởng giả Strtgutta uà Gar~ahadừana. 

Trong thành Savatthi có hai Trưởng giả là bạn thân với nhau, một người 
tên là Sirigutta, một người tên là Garahadinna (sở dĩ Trưởng giả này được gọi 
là Garahadinna, vì khi cho ai món vật gì, ông thường hay càu nhàu, hoặc quở 
trách người nhận một điều gì đó). 

Trưởng giả Sirigutta là môn đệ của Đức Thế Tôn (Ngài là cậu của 
Trưởng lão Sirimitta(2), còn Trưởng giá Garahadinna là đệ tử của nhóm 
ngoại giáo NÑIgantha Nataputta, các du sĩ ngoại giáo này trường xúi giục 
Garahadinna rằng: “Này Garahadinna, ngươi là bạn của Trưởng giá Sirigutta, 
sao ngươi không nói với bạn ngươi rằng: “Bạn theo Giáo thuyết của Samôn 
Gotama làm chi, chủ thuyết của Samôn Gotama là chủ thuyết vô vọng. Bạn 
theo chủ thuyết ấy có được lợi ích gì?”. Ngươi nên bảo bạn ngươi đến nghe 
chúng ta thuyết giáo”. 

Theo lời thầy của mình, Trưởng giả Garahadinna thường thăm viếng 
Trưởng giả Sirigutta, những lúc thuận tiện, Trưởng giá Garahadinna nói với 
Trưởng giả Sirigutta rằng: 

- Này bạn, bạn theo Samôn Gotama làm gì, chủ thuyết của ông ấy là vô 
vọng: bạn theo chủ thuyết ấy có lợi ích gì? Sao bạn không đến nghe pháp từ 
những vị Đại đức của tôi, rồi cúng dường đến những vị Đại đức ấy. 

Mặc dù nghe bạn nói nhiều lần như vậy, nhưng Trưởng giả Sirigutta vẫn 
lặng thinh rồi bỏ qua. 

Một hôm, Trưởng giả Sirigutta nghe bạn nói như thế, Trưởng giả 
Sirigutta nói rằng: 

- Này bạn, bạn thường nói với tôi điều này. Xin lỗi bạn đừng buồn, các vị 
Đại đức của bạn có biết chi đâu. 

- Này bạn, bạn chớ nên nói thế, các vị Đại đức của tôi cái gì mà không 
biết chứ. Các Ngài thông suốt các nghiệp từ thân, ngữ hay ý tạo ra cả ba đời: 
Quá khứ, hiện tại lẫn vị lai. Các vị ấy biết trước những gì đang hay sẽ xảy ra, 
những gì không xảy ra trong hiện tại lẫn vị lai. 

- Này bạn, bạn có chắc thật vậy chăng? 

- Này bạn, tôi chắc chắn với bạn như thế. 

- Nếu thật sự như vậy, đến hôm nay nhờ bạn tôi mới biết tuệ giác của 
những vị ấy. Vậy nhờ bạn thỉnh hộ tôi các vị Đại đức của bạn đến tư gia của 
tôi, để tôi có dịp cúng dường đến các vị vị ấy và nghe pháp từ những vị ấy. 

- Lành thay, lành thay, này bạn. 


@- JA. Kadirngarajataka. Chuyện số 4o. 
@)- ThagA. ¡. 488. 


107 


Trưởng giả Garahadinna đi đến Tự viện của nhóm ngoại đạo Nigantha, 
đảnh lễ các vị thầy của mình rồi bạch rằng: 

- Bạch các Ngài, bạn tôi là Trưởng giả Sirigutta xin thỉnh các Ngài đến tư 
gia thọ thực vào ngày mai. 

- Này gia chủ, có thật là bạn ngươi thỉnh chăng? 

- Bạch các Ngài, chính tự thân bạn tôi nói với tôi điều này và nhờ tôi 
thỉnh các Ngài giúp bạn tôi. 

Nhóm ngoại giáo Nigantha vui mừng rằng: “Thế là chúng ta có thêm 
một môn đệ là Trưởng giả nửa rồi. Nếu được Trưởng giả Sirigutta tin tưởng 
chúng ta, từ nay chúng ta sẽ có nhiều lợi đắc”. 

Nơi ở của Trưởng giả Sirigutta rất rộng, có khoảng đất trống ở giữa hai 
ngôi nhà. Trưởng giả cho người nhà đào một hầm lớn ở giữa, dùng thân cây 
chuối làm vách hầm, cho đổ vào đó là sình non cùng với phẩn. Bên trên mặt 
hầm, Trưởng giả cho lót những tấm ván mỏng, trải vải trắng trên những tấm 
ván mỏng, cho đóng những cột cừ căng dây giữ những tấm ván bên trên. 

Ngôi nhà phía sau, Trưởng giả cho làm Sảnh đường, xếp những ghế ngồi 
bên trong, trên ghế trải thảm lót xinh đẹp. 

Trưởng giả dùng những chiếc lu trống, bên trên chỉ chứa chút ít vật thực 
thượng vị. 

Hôm sau Trưởng giả Garahadinna đến nhà bạn thật sớm, hỏi rằng: 

- Này bạn, vật thực cúng dường đến các Ngài Đại đức đã sẵn sàng chưa? 

- Này bạn, tất cả đã sẵn sàng rồi. 

Trưởng giả Sirigutta chỉ cho bạn xem những lu chứa vật thực, nói rằng: 
“Đây là cháo, đây là sữa tươi, đây là sữa chua, đây là vật thực loại cứng, đây là 
vật thực loại mềm ...”. 

- Lành thay, lành thay, này bạn. 

Vừa khi ấy 5oO du sĩ ngoại giáo Nigantha đi đến tư gia của Trưởng giả 
Sirigutta. Trưởng giả Sirigutta ra khỏi nhà, đảnh lễ nhóm du sĩ theo cách 
“năm chỉ chạm đất”, như là rất cung kỉnh. 

Khi đứng lên, Trưởng giả Sirigutta nguyện trong tâm rằng: 

- Được nghe nói các Ngài thông mọi việc: Quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu 
thật sự như vậy, xin các Ngài đừng bước vào nhà tôi, quí Ngài sẽ té rơi xuốing 
hầm phẩn trộn với bùn non và tôi sẽ cho gia nhân dùng gậy đánh đòn các 
Ngài đấy. 

Nguyện rồi, Trưởng giả Sirigutta thỉnh rằng: 

- Kính thỉnh các Ngài ngự vào nơi được soạn sẵn. Kính bạch các Ngài, 
theo thông lệ nhà tôi, khi khách đến đầy đủ nơi sân, sau đó cùng đi vào ngồi 
trên những chiếc ghế được soạn sẵn. 

- Được thôi, này gia chủ. 

Các gia nhân đã được dặn trước nên không cho các du sĩ đứng riêng rẻ, 
tập trung vào bên trong sân. 

Khi gia chủ Sirigutta nói: “Kính thỉnh các Ngài đến nơi ngồi được soạn 
sẵn”. Các gia nhân liền rút dây cột nút, dây dùn xuống, những miếng ván sụp 
xuống và 50O du sĩ lọt xuống hầm phẩn. 

Trưởng giá Sirigutta ra lịnh: “Hãy đóng cửa lại, dùng gây đánh vào 
nhóm du sĩ Nigantha, không cho leo lên miệng hầm”, Trưởng giả nói với 
nhóm du sĩ đang bì bốm dưới hầm phẩn rằng: 

- Các ông thông suốt quá khứ, hiện tại, vị lai. Sao không biết nơi đây có 
hầm phẩn, lại té rớt xuống?. 

Nhóm du sĩ bị những thân chuối trơn trợt, không thể bám víu vào đâu, 
lại phải né tránh những lăn gậy từ trên bổ xuống, chúng than khóc vang dậy 


108 


Sau khi làm nhục bọn du sĩ ngoại giáo Nigantha tơi tả, Trưởng giả 
Sirigutta ra lịnh gia nhân mở cổng thả nhóm du sĩ Nigantha ra về. 

Nhóm du sĩ Nigantha chạy đến nhà Trưởng giả Garahadinna, vừa khóc 
vừa trách móc rằng: 

- Ngươi đã làm hại chúng ta rồi. 

Nhìn sự thảm hại của nhónm du sĩ, Trưởng giả Garahadinna nổi giận: 

- Ông này thật quá lắm rồi, dám sĩ nhục đến các vị ALaHán của ta. 

Trưởng giả Garahadinna làm đơn thưa Trưởng giả Sirigutta đến Đức vua 
Pasenadi (PaTưNặc), xin Đức vua Pasenadi phạt Trưởng giả Sirigutta 1.OOO 
đồng vàng về tội “làm nhục các vị ALaHán của Trưởng giả Gaharadinna”. 

Đức Vua Pasenadi cho gọi hai Trưởng giả vào Hoàng cung để phân xử, 
Trưởng giả Sirigutta trình lên vua Pasenadi rõ ràng mọi chi tiết về sự kiện 
này. Đức vua hỏi Trưởng giả Garahadinna rằng: 

- Này Trưởng giả Garahadinna, có đúng sự thật như lời của Trưởng gia 
Sirigutta vừa trình bày không? 

- Thưa Đại vương, sự thật là như thế. 

- Này Trưởng giả Garahadinna, những kẻ ngu dốt như vậy mà ngươi tôn 
xưng là bậc ALaHán, tôn là thầy. Đến nơi nào ngươi cũng tán thán khen ngợi 
những kẻ ngu dốt ấy là thông hiểu tất cả mọi việc từ quá khứ, hiện tại, vị la1. 

Ngươi đối gạt đệ tử của Đức Thế Tôn sao được, ngươi kiện Trưởng giả 
Sirigutta là người vô tội, vậy ngươi sẽ bị phạt. 

Trưởng giả Garahadinn bị thất kiện, mất cả tiền đóng cho vụ kiện là 
1.OOO đồng vàng, đồng thời còn bị đánh đòn phạt. 

(Ông Burlinhgame dịch là: Trưởng giả Garahadinna bị vua phạt, soo du 
sĩ bị đánh đòn rồi bị trục xuất ra khỏi kinh thành Savatthi). 

Căm tức cùng hổ thẹn vì thua bạn, cả nửa tháng Trưởng giả 
Garahadinna lánh mặt Trưởng giả Sirigutta. 

Nhưng rồi ông suy nghĩ: “Fa làm như thế có lợi ích gì? Ta hãy tìm kế trả 
thù cho các vị ALaHán của ta, có phải là tốt hơn không”. 

Vào hôm các vị Trưởng giả vào Hoàng cung để yết kiến Đức vua 
Pasenadi. Khi tan buổi họp trên đường trở về, Trưởng giả Garahadinna đi 
đến bên Trưởng giả Sirigutta nói với Trưởng giả Sirimitta rằng: 

- Này bạn Sirigutta. 

- Có chi không bạn? 

- Này bạn, thân quyến còn có khi xích mích, tranh chấp với nhau, nhưng 
không thể làm mất tình thân. Vì sao bạn lại lạnh nhạt với tôi như vậy? 

- Ồ! Này bạn, vì bạn lánh mặt, không trò chuyện cùng tôi đấy chứ. Thôi 
bạn hãy bỏ qua đi, chúng ta vẫn là bạn với nhau như cũ. 

- Lành thay, lành thay, này bạn. 

Hai người lại cư xử tốt đẹp với nhau như trước. 

Thời gian sau, Trưởng giả Sirigutta nói với Trưởng giả Garahadinna 
rằng: 

- Này bạn, bạn theo chủ thuyết của Nigantha nào có ích lợi gì. Sao bạn 
không đến nương nhờ Đức Thế Tôn, nghe Pháp từ Đức Thiện Thệ. 

Chỉ đợi có thế, Trưởng giả Garahadinna nói rằng: 

- Này bạn, Samôn Gotama có biết gì đầu, tôi theo chủ thuyết vô vọng ấy 
có lợi ích gì. 

- Này bạn, bạn chớ nói thế. Đức Thế Tôn là bậc Chánh Giác, Ngài toàn 
kiến toàn tri. Thông suốt mọi sự từ quá khứ, hiện tại đến vị lai. 

- Ồ! Có thật như lời bạn nói chăng? 

- Này bạn, sự thật là như thế. 


100 


- Này bạn, nghe bạn tán thán Đức Đạo sư, tâm tôi hoan hỷ muốn cúng 
dường vật thực đến Ngài cùng đệ tử của Ngài để gieo duyên. Nhờ bạn thay tôi 
thỉnh Đức Thế Tôn cùng 5oo vị Tỳkhưu thọ thực vào ngày mai nơi tư gia của 
tôi đi. 

- Lành thay, lành thay, này bạn. 

Trưởng giả Sirigutta đi đến Đại tự Kỳ Viên yết kiến Đức Thế Tôn. Sau 
khi đánh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, bạn con là Trưởng giả Garahadinna kính thỉnh Đức Thế 
Tôn cùng 500 vị Tỳkhưu thọ thực vào ngày mai, nơi tư gia của vị ấy. 

Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét, thấu rõ mọi việc cùng duyên lành 
Thánh quả Dự Lưu của Trưởng giá Garahadinna, Sirigutta cùng với 84 ngàn 
chúng sinh khác. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Hiểu biết Đức Thế Tôn đã nhận lời, Trưởng giả Sirigutta đảnh lễ Đức 
Thế Tôn ra về, đến báo tin cho Trưởng giả Garahadinna biết: 

- Này bạn, Đức Thế Tôn đã nhận lời, bạn hãy chuẩn bị vật thực cúng 
dường đến Đức Thế Tôn và các vị Tỳkhưu đĩ”. 

- Lành thay, lành thay, này bạn. 

Tương tự như Trưởng giả Sirgutta đã làm, nhưng Trưởng giả 
Garahadinna không đổ xuống hầm là phẩn trộn với sình non, ông cho đổ vào 
đó là 8o cổ xe củi khô, cho đốt cháy thành lửa than đỏ hừng hực. 

Sáng sớm, Trưởng giả Sirigutta đến nhà Trưởng giả Garahadinna hỏi: 

- Này bạn, bạn đã chuẩn bị vật thực sẵn sàng chưa? 

- Này bạm vật thực đã sẵn sàng rồi. 

Trưởng giả Garahadinna dẫn bạn cho xem vật thực, ông nói rằng: 

- Này bạn, đây là cháo sữa, đây là sữa tươi, đây là sữa chua, đây là vật 
thực cứng, đây là vật thực mềm... 

Nhưng thật ra những lu ấy trống không, Trưởng giả cho phủ lớp khăn 
bên trên miệng hủ tựa như giúp vật thực không bị bụi lọt vào. 

Tin Trưởng giả Garahadinna cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng Tăng 
chúng lan nhanh trong kinh thành Savatthi và đại chúng đi đến tư gia của 
Trưởng giả Garahadinna chứng kiến. 

Vào thời ấy, Trưởng giả Garahadinna là người có danh tiếng trong thành 
Savatthi, lại là môn đệ của Nigantha. Nên nghe tin Trưởng giả Garahadinna 
cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng, đại chúng kéo đến để chứng 
kiến. 

Nhóm chánh kiến suy nghĩ rằng: “Hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến uy 
lực của Đức Thế Tôn, Ngài sẽ nhiếp phục nhóm ngoại giáo”. 

Nhóm đệ tử ngoại giáo suy nghĩ: “Hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến 
Gotama sẽ bị mất mặt (vippakara)”. 

Đức Thế Tôn cùng 5oo vị Tỳkhưu đi đến nhà Trưởng giả Garahadinna, 
Trưởng giả ra khỏi nhà, đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn theo cách “năm chỉ 
chạm đất”, rồi đứng lên nguyện trong tâm rằng: “Nếu như Ngài thông suốt 
mọi việc quá khứ, hiện tại, vị lai, xin Ngài đừng vào nhà tôi. Nhà tôi chẳng có 
vật thực để cúng dường đâu, chỉ có hầm lửa đỏ, Ngài cùng môn đệ của Ngài 
sẽ té vào hầm lửa rồi bị thiệt mạng”. 

Nguyện trong tâm rôi, Trưởng giả thỉnh Đức Thế Tôn cùng các vị 
Tkhưu ngự vào trong nhà, sau khi bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, theo thông lệ nhà chúng tôi, bao giờ các Ngài yề tựu đầy 
đủ, khi ấy cùng đi vào Sảnh đường rồi ngồi vào ghế được soạn sẵn. 

- Lành thay, này Trưởng giả. 

Đức Thế Tôn cùng 5oo vị Tỳykhưu đến hầm lửa, khi hiệu lịnh được 
phóng ra, ván miệng hầm sụp xuống, lộ ra bên dưới là hầm lửa đỏ. 


110 


Tư đáy hầm 5oo đóa hoa sen lớn nổi lên, đóa sen lớn nhất đở lấy hai 
chân Đức Thế Tôn, những đóa sen còn lại đở lấy hai chân của các vị Tỳkhưu. 
Đức Thế Tôn ung dung đi đến Bảo tọa được soạn sẵn, chư Tỳkhưu bước lên 
những đóa hoa sen qua hầm lửa đến nơi ghế ngồi được soạn sẵn. 

Khi ấy thân hình Trưởng giả Garahadinna nóng rang lên như đang bị lửa 
thiêu đốt, kinh hoàng ông chạy đến nhà Trượng giả Sirigutta kêu lên rằng: 

- Ngài ơi!. Xin hãy cứu tôi. 

(Trong lúc kinh hoàng Trưởng giả Garahadinna đã gọi bạn là Ngài). 

- Này bạn, việc gì thế? 

- Đức Thế Tôn cùng 5oo vị Tykhưu đến nhà, mà tôi chẳng có chi cúng 
dường cả. 

- Thế bạn đã làm gì? 

Trưởng giả Garahadinna thuật lại mọi việc đến Trưởng giả Sirigutta. 

- Thế ban sáng bạn bảo: “Đây là cháo sữa ... đây là vật thực mềm ...” thì 
như thế nào? 

- Thưa bạn, chỉ là những lu trống không, tôi đã nói dối bạn. 

- Không sao, bạn hãy trở về xem lại những lu trống ấy đi. 

Khi Trưởng giả Garahadinna trở về dở xem những lu trống, lu nào ban 
sáng ông bảo: “Đây là cháo sữa” thì đầy cháo sữa, lu nào ông bảo “đây là vật 
thực cứng” thì đầy vật thực cứng ... 

Thấy uy lực siêu việt của Đấng Như Lai, Trưởng giả Garahadinna phát 
sinh năm loại hỷ lạc, tâm vô cùng thành kính với Đức Thế Tôn. 

Ông cung kính cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn cùng các vị 
Tykhưu. 

Sau khi thọ thực xong, Đức Thế Tôn tùy hỷ phước đến Trưởng giả 
Garaahdinna bằng pháp thoại. Đức Thế Tôn dạy rằng: 

“Chúng sinh do không có trí nên không nhận thức ân đức của Đấng Như 
Lai cùng đệ tử của Như Lai, Như Lai gọi những chúng sinh ấy là kẻ mù. 

Người có trí nhận thức được ân đức của Như Lai và đệ tử Như Lai, Như 
Lai gọi những chúng sinh ấy là người mắt sáng”. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

58- Yatha sankarathanasmim; uJjhitasmim mahapathe. 

Padumam tattha Jayetha; sucigandham manoramam. 

“Như từ đống rác đen; uứt trên bờ đạt lộ. 

Mọc lên một đóa sen; sạch thơm ai cũng nộ”. 

59- Evam sankarabhutesu; andhabhute puthuJjane. 

Atirocati paññaya; sammasambuddhasavako. 

“Từ chúng sinh như rác; phàm tục Uuà ngu sĩ. 

Sáng ngời uới tuệ giác; đệ tử Đống Toàn trữ. 

Dứt pháp thoại có 84 ngàn chúng sinh với hai Trưởng giả Garahadinna 
và Sirigutta chứng Thánh quả Dự Lưu. 

Vào buổi chiều, nơi Giảng Pháp đường các vị Tỳkhưu bàn luận về điều 
kỳ diệu “hoa sen trong biển lửa” uy lực của Đức Phật. 

Đức Thế Tôn ngự đến Giảng đường, sau khi nghe các Tỳkhưu trình bày 
điều đang được bàn luận, Ngài thuyết lên Bổn sự Khadirangara0), 

*Bốn sự Visauha. 

Việc Trưởng giả Cấp Cô Độc không nghe lời Thiên nữ, “cương quyết 
không từ bỏ sự bố thí”, cũng là duyên khởi cho Bốn sự Visauha. 

Bổn sự. 


6)- DhpA. Kệ ngôn số 58-59; Mi]. 350. 


111 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasl (Balanal), 
Bồtát là đại trưởng giả Visayha, có tài sản là 8oo triệu đồng vàng, Bồtát là 
người gìn giữ giới hạnh rất tốt đẹp, tâm Ngài rất phóng khoáng ưa thích sự 
bố thí. Bồtát cho kiến tạo 6 Bố thí đường: Bốn ở bốn cổng kinh thành, một 
giữa trung tâm kinh thành và một trước cổng lâu đài của Ngài. 

Hằng ngày Ngài bỏ ra 6oo ngàn tiền vàng để bố thí cho người nghèo 
khổ, cô đơn... 

Do hạnh lành của Ngài, khiến ngai vàng của Thiên vương Sakka 
(ĐếThích) nóng ran lên, đưa Thiên nhãn quán xét, thấy được hạnh lành của 
Bồtát. E ngại ngôi thiên chủ của mình bị Bồtát chiếm lấy, vua Trời Sakka 
khiến cho tất cả tài sản, gia nhân ... của Bồtát đột nhiên biến mất, để Bồtát 
không có cơ hội bố thí, những tặng phẩm mà trước đây Bồtát bố thí đến 
người khác cũng biến mất. 

Những người bị mất tăng phẩm đến nói với Bồtát rằng: 

- Thưa Ngài, các Bố thí đường biến mất, ngay cả những tặng vật của 
Ngài cho cũng biến mất. 

Vợ Trưởng giả cũng đến báo tin rằng: 

- Thưa chủ, ngoại trừ quần áo chúng ta đang mặc, tôi chăng thấy có thứ 
gì cả; bảy kho ngọc biến mất, cả đến nô tỳ, tớ tral, gia súc ... cũng không còn. 

Bồtát nói với vợ rằng: 

- Chúng ta không thể từ bỏ sự bố thí, bà hãy tìm xem có thứ gì chúng ta 
có thể bố thí được không? 

Nhưng hai người không tìm thấy thứ gì cả. Một người cắt cỏ bị truy đuổi 
do y làm một việc xấu nào đó, khi chạy ngang qua hai ông bà Trưởng giả, y 
ném dây thừng, liềm hái cùng bó cỏ trước mặt hai người, rồi bỏ chạy trốn. 

Bồtát nói rằng: 

- Trước đây ta chưa hề đi cắt cỏ, nhưng nay ta sẽ đi cắt cỏ để sống và 
thực hiện việc bố thí. 

Bồtát cầm liềm hái cùng dây thừng ra ngoài thành Baranasl tìm nơi 
nhiều cỏ cắt cỏ. Ngài cắt được hai bó cỏ, suy nghĩ rằng: 

- Một bó là của gia đình ta, bó kia ta dành để bố thí. 

Khi bán được hai bó cỏ với giá là hai đồng, Ngài cho những người nghèo 
khổ một đồng, thấy vậy những người ăn xin kéo đến van xin Ngài cho họ tiền. 

Thế là Ngài cho họ nốt đồng tiền còn lại và cả hai ông bà Trưởng giả 
nhịn đói ngày hôm ấy. 

Tương tự như thế đến ngày thứ sáu, vào ngày thứ 7 trong lúc cắt cỏ 
Trưởng giả té xỉu, vì Bồtát vốn mảnh mai, phải nhịn đói suốt 6 ngày qua, lại 
phải làn việc mệt nhọc. 

Theo dõi việc làm của Bồtát suốt 7 ngày qua, Thiên vương Sakka cảm 
xúc rằng: “Người này thật kiên cường, thà nhịn đói chứ không từ bỏ hạnh 
lành bố thí”. Thiên vương Sakka đứng giữa hư không, khiến Bồtát hồi tỉnh rồi 
nói rằng: “Này Visayha, xưa nay ngươi bố thí rất nhiều. Nay mất hết tài sản, 
ngươi cần phải giữ mạng sống chứ, sao lại còn bố thí”. 

- Ngài là ai? 

- Ta là Thiên vương Sakka. 

- Chính Ngài là người thực hành hạnh bố thí, giữ gìn ngày Bốtát cùng với 
7 hạnh lành, nên Ngài mới thành đạt địa vị chúa chư Thiên. Vì sao Ngài bảo 
tôi ngừng bố thí, có phải Ngài đi trái ngược với điều Ngài đã từng thực hành 
chăng? Tôi không nghe lời Ngài đầu. 

- Này Visayha, vì sao ngươi kiên quyết phải bố thí, bất kể mạng sống của 
mình. 


112 


- Này Thiên vương Sakka, tôi bố thí chẳng phải vì ngôi Thiên chủ, Phạm 
thiên đâu. Tôi thực hành Bố thí để đạt đến địa vị Chánh giác. 

Nghe Bồtát nói như thế, tâm Thiên chủ Sakka hoan hỷ rằng: “Người này 
chăng ham ngôi vị Thiên vương, chỉ mong đạt được địa vị Chánh Giác”. 

Thiên vương Sakka đưa tay vuốt lưng Bồtát, khi ấy toàn thân Bồtát ngập 
tràn thiên lạc, Ngài cảm thấy khỏe mạnh hơn xưa. 

Thiên vương Sakka làm cho toàn bộ tài sản của Bồtát hiện khởi trở lại 
như cũ, nói rằng: 

- Này Visayha, từ nay ngươi hãy bố thí gấp đôi khi trước đi. Tài sản của 
ngươi không bao giờ vơi cạn. 

Sau khi làm cho mưa 7 bảy báu tràn ngập các kho còn trống của Bồtát, 
Thiên vương Sakka trở về Thiên giới của mình. 

Nhận diện Bổn sự. 

Vợ Trưởng giả Visayha nay là bà Rahulamata, còn Trưởng giá Visayha 
nay là Đấng Như Lai©), 

b-Trưởng lão Strimtữiia. 

Trong thời Đức Phật còn tại tiền, Ngài sinh ra trong kinh thành 
Rajagaha (Vương xá), là con trai của một điền chủ giàu có. Mẹ Ngài là chị của 
Trưởng giả Sirigutta. 

Khi Devadatta xúi giục vua Ajatasattu (AXàThế) thả voi chúa hung dữ 
Dhanapala (tên gọi khác của voi Nalagiri) để sát hại Đức Thế Tôn. 

Chứng kiến uy lực của Đức Thế Tôn khi thu phục voi chúa Dhanapala, 
Ngài khởi niềm tin xin xuất gla trong Giáo đoàn. 

Ngài tính cần thực hành pháp, chẳng bao lâu chứng đạt Thánh quả 
ALaHán. 

Một hôm vào ngày Uposatha, Ngài từ chỗ ngồi bước lên Pháp tọa để 
tụng Giới bổn Patimokkha, Ngài cầm quạt sơn màu rồi ngồi xuống, thuyết 
lên Pháp thoại, rồi thuyết lên 8 kệ ngôn để Giáo giới các vị Tykhưu. 

502- Akkodhanonupanah1; amayo rittapesuno. 

Sa ve tadIsako bhikkhu; evam pecca na socati. 

“Không phẫn nộ, không hận; không gian dối, không hai lưỡi. 

VỊ Tùkhưu được như thế? như uậu, sau không sầu ”. 

503- Akkodhanonupanahi; amayo rittapesuno. 

Guttadvaro sada bhikkhu; evam pecca na socatl. 

“Không phẫn nộ, không hận; không gian dối, không hai lưỡi. 

Tùkhưu luôn gìn giữ cửa; như uậu, sau không sắu”. 

504- Akkodhanonupanahi; amayo rIttapesuno. 

Kalyanasilo so bhikkhu; evam pecca na socatI. 

“Không phẫn nộ, không hận; không gian dõi, không hai lưỡi. 

VỊ Tùkhưu thiện giới; như Uuậu, sau không sầu”. 

Akkodhanonupanahi; amayo rittapesuno. 

Kalyanamrtto so bhikkhu; evam pecca na socaHl. 

“Không phẫn nộ, không hận; không gian dối, không hai lưỡi. 

VỊ Tùkhưu thiện hữu; như uậu, sau không sắu”. 

506- Akkodhanonupanahi; amayo rIttapesuno. 

Kalyanapañño so bhikkhu; evam pecca na socatl. 

“Không phẫn nộ, không hận; không gian dối, không hai lưỡi. 

VỊ Tùkhưu thiện tuệ; như uậu, sau không sắu”. 

Sau khi thuyết giảng về phẫn nộ, sân... Ngài tuyên bố lên Chánh trí của 
mình qua ba kệ ngôn. 


@)- JA. Visayhajataka. Chuyện số 34O. 


113 


5O07- Yassa saddha tathagate; acala suppatitthita. 

Silañca yassa kalyanam; ariyakantam pasamsitam. 

Người tin Đấng Như Lai; không giao động, an trú thiện. 

Thiện hữu tán thán giới; được bậc Thánh ái kính”. 

508- Sanghe pasado yassatth1; uJubhutañca dassanam. 

Adaliddo ti tam ahu; amogham tassa JIvItam. 

“Trong sạch uới Tăng chúng; hiển lộ đúng uà thấu rõ. 

VỊ ấu không đói khổ; đời sống không trống rỗng ”. 

509- Tasma saddhañea silañca; pasadam dhammadassanam. 

AnuyuñJetha medhavi; saram buddhana sasana”nHÓ1. 

“Thế nên, tín uà giới; trong sạch thấu được pháp. 

Bậc hiền trí chú tâm; cốt lối lời Phật dạu”t). 

c-Bốn sự Strt (Vận mau). 

Duuên khởi. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc đang từ khánh tận gia tài, bổng chốc có đại tài 
sản (do Thiên nữ mang về) lan truyền khắp kinh thành Savatthi (XáVệ) và 
danh tiếng của Trưởng giả Cấp Cô Độc phút chốc càng rực sáng hơn trước. 

Có một Bàlamôn sống gần Đại tự Kỳ Viên, Bàlamôn này có biệt tài xem 
được dấu hiệu vận may. 

Bàlamôn suy nghĩ: “Trưởng giả Cấp Cô Độc đang nghèo khó, bổng chốc 
trở nên giàu, lại nổi tiếng hơn trước. Ta giả vờ đến viếng thăm y, xem vận 
may của y ở đâu, ta sẽ tìm cách đánh cắp vận may của y”. 

Bàlamôn đến viếng thăm Trưởng giả Cấp Cô Độc, được Trưởng giả tiếp 
đón niềm nở. Sau những lời thăm hỏi thân tình, Trưởng giả hỏi: 

- Này Bàlamôn, chẳng hay ông đến thăm tôi có việc gì chăng? 

Khi đi vào nhà Trưởng giả Cấp Cô Độc, Bàlamôn ngầm quan sát tìm 
kiếm vận may của Trưởng giả Cấp Cô Độc đang trú ở đâu. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc có con gà trống màu trắng như chiếc vỏ sò được 
rửa sạch và đánh bóng, con gà được nuôi trong chiếc lồng bằng vàng, trên 
chiếc mào gà màu vàng ánh của con gà có viên ngọc Sir1. 

Bàlamôn biết rằng: “Vận may của Trưởng giả Cấp Cô Độc là viên ngọc 
Sir1, viên ngọc này đang ở trên mào gà trống trắng”. 

Khi nghe Trưởng giả Cấp Cô Độc hỏi mục đích viếng thăm của mình, 
Bàlamôn nói rằng: 

- Thưa Tôn giả, tôi có dạy kinh điển Bàlamôn cho 5oo môn đệ, nhưng 
con gà trống của tôi thường gáy không đúng lúc, chúng tôi gặp khó khăn 
không ít trong việc dạy và học tập. 

Con gà trống trắng của ông gáy rất đúng giờ, chúng tôi muốn có được 
nó. Tôn giả có thể cho tôi xin con gà trống trắng như tuyết của Tôn giả được 
chăng? 

- Vâng, này Bàlamôn, điều này chẳng có gì là khó khăn cho tôi cả. 

Khi Trưởng giả Cấp Cô Độc vừa đồng ý cho con gà trống lông trắng như 
tuyết, lập tức viên ngọc Siri rời khỏi mào gà, bay đến nằm trong viên ngọc 
khác được gắn trên gối. 

Ông Bàlamôn thấy thế, nói với Trưởng giả cấp Cô Độc rằng: 

- Thưa Tôn giả, tôi thường bị đau lưng, Tôn giả có có thể cho tôi chiếc 
gối kia để kê lưng được chăng? 

- Vâng, này Bàlamôn, hãy lấy chiếc gối đi. 

Vừa khi ấy, viên ngọc Siri từ viên ngọc bay sang đậu trên đầu chiếc gậy 
dùng để bảo vệ khi đi đường của Trưởng giả Cấp Cô Độc. 


6)- Thag. Sirimittattheragatha. 5o2-soo; ThagA.i. 488. 
114 


Ông Bàlamôn nói tiếp rằng: 

- Thưa Tôn giả, nhân tiện Tôn giá hãy cho tôi xin cây gậy này đi. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc suy nghĩ: “Bàlamôn này tham lam quá đáng”, 
nên nói rằng: 

- Được, này Bàlamôn, hãy cầm lấy cây gậy rồi ra về đi. 

Viên ngọc Siri lại rời khỏi đầu gậy, bay đến đậu vào búi tóc của bà 
Puññalakkhana. 

Thấy thế, Bàlamôn suy nghĩ: “Ta không thể đánh cắp vận may của 
Trưởng giả này được rồi”. Nên nói với Trưởng giả Cấp Cô Độc rằng: 

- Thưa Trưởng giả, tôi đến nhà Ngài để tìm xem vận may của Ngài đang 
trú ở đâu. Trước tiên vận may của Ngài trú nơi mào của con gà trống trắng, 
khi tôi xin con gà trống trắng, vận may của Ngài lại đến đậu trong chiếc gối; 
khi tôi xin chiếc gối thì nó lại đến ở nơi đầu gậy. 

Giờ đây nó nằm trên búi tóc của bà Trưởng giả rồi. Tôi muốn có nó, 
nhưng vận may không thể nhượng hoặc đánh cắp được. Tôi xin trả lại Ngài 
những vật vừa xin. 

Nói xong, Bàlamôn đứng lên từ giả Trưởng giả Cấp Cô Độc rồi ra về. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc đi đến Đại tự Kỳ Viên trình lên Đức Thế Tôn về 
sự kiện kỳ diệu này. Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này gia chủ, hiện tại vận may của người này không thể đi sang người 
khác. Nhưng thuở xưa, vận may của những người kém trí lại đi sang người có 
nhiều trí. 

Theo lời thỉnh cầu của Trưởng giả cấp Cô Độc, Đức Thế Tôn thuyết lên 
Bổn sự Sirn1. 

Bổn sự. 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành BaranasI (Balanal), 
Bồtát sinh ra trong một gia tộc Bàlamôn. 

Ngài theo học nơi kinh thành Takkasila, tỉnh thông nghệ thuật của dòng 
dõi Bàlamôn. 

Khi cha mẹ mệnh chung, Bồtát xuất gia làm ẩn sĩ tu tập nơi vùng núi 
Tuyết tu tập thiền tịnh, chứng đạt các Thiền chứng cùng năm Thắng trí. 

Thời gian sau, ẩn sĩ xuống kinh thành Baranasli để tìm muối dấm cùng 
những gia vị khác, ẩn sĩ trú ngụ nơi vườn Ngự Uyển ngoài kinh thành 
Baranas1. 

Sáng hôm sau, ẩn sĩ cầm lấy y bát đi vào thành khất thực, ẩn sĩ đứng 
trước cửa nhà người huấn luyện voi của Đức vua Brahmadatta. 

Người huấn luyện voi nhìn thấy vị Samôn với phong cách đỉnh đạc, oal 
nghĩ nghiêm chỉnh, các quyền trong sáng được gìn giữ chu đáo. Kính phục vị 
Samôn, người huấn luyện voi thỉnh ẩn sĩ vào nhà, cúng dường vật thực đến 
ẩn sĩ, rồi bạch hỏi rằng: 

- Bạch Ngài, hiện Ngài đang trú ngụ nơi nào? 

- Này gia chủ, ta đang trú ngụ nơi vườn Ngự Uyển của Đức vua ở ngoài 
kinh thành này. 

- Bạch Ngài, thỉnh Ngài đến trú ngụ nơi vườn cây của con, rất thuận tiện 
cho chúng con được cúng dường vật thực đến Ngài. 

- Lành thay, lành thay, này gia chủ. 

Người huấn luyện voi hằng ngày hộ độ đến ẩn sĩ rất chu đáo. 

Bấy giờ có người kiếm củi trong rừng, môt hôm anh ởi tìm củi trong 
rừng sâu, trở về thành quá muộn nên cửa thành đã đóng lại. Anh kiếm củi 
đến ngủ tạm nơi ngôi đền bỏ hoang lâu năm, anh đặt bó củi làm gối rồi nằm 
ngủ chờ sáng để vào thành. 


115 


Cạnh ngôi đền có cây cổ thụ, đàn gà rừng thường về đó trú đêm, gần 
sáng con gà trống đậu phía trên thải phân xuống trúng con gà trống bên 
dưới, gà bên dưới hỏi: 

- Ai dám thải phân lên người ta vậy? 

- Chính ta đấy. 

Con gà bên trên lại thải phân xuống trúng con gà bên dưới, tức tối con 
gà bên dưới nói: 

- Tại sao ngươi làm như thế, ngươi không biết giá trị của ta ư? 

- Giá trị của ngươi như thế nào? 

Con gà bên dưới khoe khoang rằng: 

- Ngươi không biết được giá trỊ của ta nên mới khinh thường ta, ta là con 
gà quí. Ai ăn được thịt ta, mỗi buổi sáng sẽ phát sinh một ngàn đồng vàng. 

- Có thế mà ngươi cũng khoe khoang là quí. 

- Thế còn ngươi được gì nào? 

- Ta còn có giá trị hơn ngươi gấp trăm ngàn lần. Ai ăn được thịt ta sẽ 
được làm vua, ai ăn được da của ta, nếu là người nam sẽ là vị quan đứng đầu 
các Đại thần, nếu là nữ sẽ là Hoàng hậu; ai ăn xương của ta, nếu là tại gia sẽ 
là quan chưởng khố của Đức vua, nếu là bậc xuất gia sẽ được Đức vua trọng 
vọng, cung kính như vị Cố vấn Đại thần. 

Anh kiếm củi nghe đầy đủ cuộc cải nhau giữa hai con gà, anh suy nghĩ: 
“Nếu ta làm vua thì đầu cần gì 1.ooo đồng vàng phát sinh cho mỗi ngày”. 

Nghĩ vậy, anh rón rén trèo lên cây cổ thụ, chộp được con gà đậu phía 
trên, cẩn thận anh giết chết con gà rồi nhét vào túi vải đựng cơm hằng ngày 
mang theo vào rừng. 

Khi cổng thành vừa mở, anh đi nhanh về nhà bảo vợ làm thịt gà cho 
ngon. Khi gà đã làm xong, đựng trong chiếc mâm, vợ anh mời anh ra ăn thịt 
gà, anh nói rằng: 

- Con gà này rất quý, ai ăn được thịt nó sẽ làm vua, nữ nhân ăn da nó sẽ 
là Hoàng hậu, tôi và bà sẽ là Đức vua và Hoàng hậu. Để được trong sạch, 
chúng ta hãy ra sông Hằng tắm rửa rồi dùng thịt con gà này. 

Hai vợ chồng mang mâm thịt gà ra đặt cạnh bờ sông Hằng, rồi xuống 
sông Hằng tắm rửa cho sạch sẽ. Những cơn sóng do gió thổi đến lan đến bờ, 
đần đần kéo mâm thịt gà xuống sông, trôi về phía hạ nguồn. 

Vào lúc ấy, người huấn luyện voi đưa voi ra bến tắm voi nơi sông Hằng, 
nhìn thấy mâm thịt trôi lửng lờ, anh bơi ra nhặt lấy mâm thịt gà, nghĩ thầm: 

- Hôm nay đã có vật thực dâng cho thầy ta rồi. 

VỊ ẩn sĩ vốn có thắng trí, suy nghĩ rằng: “Đệ tử ta rất cung kính nhiệt 
thành với ta, nhưng cứ mãi huấn luyện voi thì sao sao có thể tiến triển được”. 

Với Nhãn thông, ẩn sĩ thấy người đệ tử có được thịt gà trên sông Hằng, 
nhờ Thắng trí ẩn sĩ hiểu được giá trị thịt gà này. 

Lập tức ẩn sĩ đi đến nhà người huấn luyện voi, ngồi vào nơi được soạn 
sẵn chờ đợi. 

Khi người huấn luyện voi trở về, đảnh lễ ẩn sĩ xong rồi ngồi xuống một 
bên bảo vợ: 

- Ta vừa nhặt được mâm thịt gà trôi trên sông Hằng, bà hãy làm vật thực 
dâng cho thầy chúng ta đi. 

Ẩn sĩ nói: 

- Này gia chủ, chớ nên làm vậy, con gà này rất quý, ai ăn được thịt của 
nó sẽ làm vua, người nữ ăn được da của nó sẽ là Hoàng hậu. 

Nói rồi ẩn sĩ lấy phần thịt gà cho người đệ tử, da gà dành cho người vợ 
còn mình chỉ ăn lấy xương gà. 


116 


Xong rồi, ẩn sĩ bảo: “Ba ngày nữa vận may sẽ đến với con, con nên cẩn 
thận đừng để mất cơ hội”. 

Rồi ẩn sĩ ra về nơi ngụ của mình. 

Ba ngày sau, nước láng giềng kéo quân vây chặt thành Baranasl, Đức vua 
bảo người huấn luyện voi trang bị con voi chúa dũng mãnh từng xông pha 
chiến trận, Đức vua cùng các tướng sĩ xung trận. 

Để ngụy trang, Đức vcua bảo người huấn luyện voi mặc áo Đức vua giả 
làm Đức vua, còn Đức vua giả dạng người huấn luyện voi để đánh lừa nghịch 
quân. 

Trong lúc lâm trận, chẳng may Đức vua bị trúng tên tử trận, người 
huyấn luyện voi nhanh trí suy nghĩ: “Nếu giờ ta la lên: “Đức vua đã chết”, lập 
tức Tướng sĩ sẽ mất tỉnh thần, chúng ta sẽ thua trận. Kinh thành trù phú này 
sẽ rơi vào tay nghịch quân, chúng ta khó sống với kẻ chiến thắng”. 

Người huấn luyện voi ra lịnh rằng: “Tất cả tài sản, vàng ngọc trong kho 
sẽ chia đều cho các tướng sĩ, nếu chúng ta chiến thắng được nghịch quân”. 

Người huấn luyện voi thúc voi thiện chiến xông lên phía trước, chỉ huy 
trận đánh. Lịnh vua ra lan nhanh khắp chiến trận, các tướng sĩ nghe: “Chiến 
thắng sẽ được thưởng” nên dũng mãnh chiến đấu và nghịch quân đã bị sự 
dũng mãnh ấy đánh cho tan tác, kinh hoàng chạy trở về nước, không còn 
dám xâm phạm kinh thành BaranasI nữa. 

Khi tàn chiến trận, các tướng sĩ mới biết: “Đức vua đã tử nạn, người chỉ 
huy chiến trận lại là người huấn luyện voï”. 

Các vị Đại thần bàn luận cùng nhau rằng: “Người huấn luyện voi này 
thật tài trí, nếu không kinh thành này đã rơi vào tay nghịch quân. Chúng ta 
chiến thắng được nghịch quân nhờ tài trí người này. Người này đáng được 
chúng ta làm lễ Tôn vương”. 

Và tất cá đồng lòng tôn người huấn luyện voi lên làm vua, dĩ nhiên vợ 
người huấn luyện voi trở thành Hoàng hậu và vị ẩn sĩ được Đức vua kính 
trọng như bậc thầy. 

Nhận diện Bổn sự. 

Người huấn luyện voi nay là Trưởng lão Ananda, vị ẩn sĩ nay là Đức Thế 
Tôn®), 

3- Trưởng giả Anathapindika uới câu Bồđê Ananda. 

Đức Thế Tôn thường đi du hành để tế độ những người hữu duyên, đồng 
thời mang lại lợi ích cho nhân thiên, mang Giáo pháp giải thoát đến Đại 
chúng. Các cận sự thành Savatthi (XáVệ) khi đến Đại tự Kỳ Viên, trên tay 
cầm hương hoa để cúng dường, khi không thấy Đức Thế Tôn ngự nơi Hương 
thất, liền đặt những vòng hoa trước cửa Hương thất của Đức Thế Tôn rồi ra 
về. 

Việc làm này mang lại ấn tượng lớn cho Trưởng giả Cấp Cô Độc. 

Khi Đức Thế Tôn trở lại Đại tự Kỳ Viên, Trưởng giả Cấp Cô Độc khi đến 
thăm viếng Trưởng lão Ananda, đã bạch với Trưởng lão Ananda rằng: 

- Bạch Ngài, khi Đức Thế Tôn đi du hành, Đại tự Kỳ Viên dường như trở 
nên trống vắng. Các cận sự không tìm thấy nơi nào đáng tôn kính cúng 
dường, nên đặt những vòng hoa thơm trước cổng Hương thất của Đức Thế 
Tôn. Xin Ngài trình lên Đức Thế Tôn về việc này, xin Đức Thế Tôn một biểu 
tượng như đang có Đức Thế Tôn ngự tại Đại tự Kỳ Viên, để hàng cận sự có cơ 
hội bày tỏ tâm tín thành đến Đức Thế Tôn. 

- Lành thay, lành thay, này gia chủ. 

Trưởng lão Ananda đi vào đảnh lễ Đức Thế Tôn bạch hỏi rằng: 


@)- JA. Sirijataka. Chuyện số 284. 


117 


- Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu loại Bảo tháp? 

- Này Ananda, có ba loại. 

- Bạch Thế Tôn, đó là những loại Bảo tháp nào? 

- Bảo tháp thờ kim thân, Bảo tháp thờ các vật dụng thường dùng hay 
mang trên người, Bảo tháp thờ những dấu tích. 

- Bạch Thế Tôn, trong lúc Thế Tôn còn tại thế, có thể xây một Bảo tháp 
để cúng dường không? 

- Này Ananda, không được, Bảo tháp chỉ được xây dựng khi Đấng Như 
Lai viên tịch. 

- Bạch Thế Tôn, trong thời gian Thế Tôn đi du hành, các hàng tại gia đến 
Đại tự Kỳ Viên, khi không tìm thấy nơi đáng thành kính cúng dường, đã đặt 
những vòng hoa thơm nơi cổng Hương thất của Đức Thế Tôn. 

Kính xin Đức Thế Tôn cho một biểu tượng, để hàng tại gia xem như có 
Đức Thế Tôn đang trú ngụ nơi Đại tự Kỳ Viên và họ có nơi đặt tâm tín thành 
cúng dường. 

- Này Ananda, có cây Đại giác (Mahabodhi), là nơi Như Lai thành đạo. 
Cây Đại giác xứng đáng là biểu tượng của Đấng Như Lai, cây Đại giác nên 
được tôn thờ khi Như Lai còn tại tiền hay khi Như Lai viên tịch. 

- Như vậy, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn cho phép con trồng trước cổng 
Đại tự Kỳ Viên một cây Giác ngộ (Bodh1) từ cây Đại giác. 

Hàng cư sĩ nhìn thấy cây Giác ngộ này như thấy Đức Thế Tôn đang trú 
ngụ nơi Đại tự Kỳ Viên. 

- Tốt lắm, này Ananda, cây Giác ngộ được xem như là biểu tượng của 
Đấng Như Lai. 

Trưởng lão Ananada thông báo tin này đến Trưởng giả Cấp Cô Độc, bà 
Visakha, Đức vua Pasenadi (PaTư Nặc). 

Trước cổng Đại tự Kỳ Viên nơi được chỉ định, Trưởng giả Cấp Cô Độc 
cho đào một lỗ để trồng cây Giác ngộ (Bodh]). 

Ngài Ananda nói với Ngài Moggallana (MụcKiềnLiên) rằng: 

- Thưa Tôn giả Mogsallana, Đức Thế Tôn đã cho phép trồng cây Giác 
ngộ trước cổng Đại tự Kỳ Viên. Xin Tôn giả với thần lực của mình, tìm hộ tôi 
hạt giống từ cây Đại giác (Mahabodh]). 

- Lành thay, lành thay, này hiền giả Ananda. 

Ngài Moggallana theo đường hư không đến Bodhigaya, vừa khi ấy một 
hạt Bodhi vừa rụng xuống, Ngài Mogsallana đưa vạt y hứng lấy hạt Bodhi rồi 
trở về Đại tự Kỳ Viên, trao hạt Bodhi đến Ngài Ananda. 

Ngài Ananda trao hạt Bodhi đến Trưởng giả Cấp Cô Độc, Trưởng giả 
Cấp Cô Độc ươm hạt Bodhi vào trong chậu vàng chứa đất thơm. 

Buổi lễ trồng cây Giác ngộ được Ngài Ananda tổ chức trọng thể, có Đức 
vua Pasenadi (PaTưNặc) cùng các vị Đại thần, Trưởng giả Cáp Cô Độc, bà 
Visakha, Trưởng giả Cula Anathapindika ... tham dự đông đảo, nên về sau 
cây Giác ngộ này có tên là Anandabodhi (cây Giác ngộ Ananda). 

Trước tiên Ngài Ananda trao chậu vàng có hạt giống Bodhi đến Đức vua 
Pasenadl, nói rằng: 

- Thưa Đại vương, xin Đại vương hãy trồng cây Giác ngộ này. 

Vua Pasenadi suy nghĩ: “Ta không thể cai trị đất nước này mãi mãi, cây 
Giác ngộ này của đại chúng, ta hãy trao về cho đại chúng”. 

Và Đức vua Pasenadi nhận thấy trong hàng cận sự nam của Đức Thế Tôn 
chỉ có Trưởng giả Cấp Cô Độc là vượt trội hơn cả, nên trao chậu vàng có hạt 
giống Bodhi đến Trưởng giả Cấp Cô Độc. 


118 


Trưởng giả Cấp Cô Độc xới đất thơm lên, tự tay đưa hạt giống Bodhi vào 
lỗ có chứa đất thơm. Vừa chạm đất hạt Bodhi nấy mầm, phút chốc vươn lên 
cao khoảng 5o hắc tay (#25 m), thân cây to như đầu lưỡi cày. 

Đức vua Pasenadli bày tỏ sự sùng kính của mình đối với cây Đại giác, cho 
mang đến 8oo bình vàng chứa nước thơm tưới vào cội Đại giác, các vị Đại 
thần, Trưởng giả theo gương ấy cho tưới nước thơm đựng trong bình vàng 
vào cội Đại giác này. 

Trưởng lão Ananda thỉnh Đức Thế Tôn vì lợi ích chúng sinh, Thánh hóa 
cây Đại Giác. Đức Thế Tôn cho biết sẽ nhập Đại định nơi cội Đại giác này 
trọn đêm. Lễ trồng cây Giác ngộ có tên gọi là “lẽ hội Giác Ngộ”. 

Sau khi “lề hội Giác Ngộ” kết thúc, các Tykhưu ngồi nơi Giảng Pháp 
đường đàm luận về sự kỳ diệu của cây Giác ngộ cùng với uy lực của Trưởng 
lão Ananda đã hướng dẫn đại chúng tổ chức thành công “lễ hội Giác Ngộ”. 

Đức Thế Tôn ngự đến Giảng Pháp đường, sau khi nghe các Tỳkhưu trình 
bày đề tài vừa thảo luận, Ngài dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, đây không phải lần đầu tiên Ananda hướng dẫn đại 
chúng tổ chức lễ hội Giác Ngộ. Trong quá khứ đã có lần như thế rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tykhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự 
Kalingabodhi. 

*(Tóm lược) Bốn sự Kaliigabodht. 

Thuở xưa, khi vua Kalinga (còn viết là Kalinga) cai trị Vương quốc 
Kalinga, có kinh thành là Dantapura. 

Đức vua Kalinga có hai vị Tử hoàng là Mahakalinga và Cullakalinga. 

Các nhà tiên tri tiên đoán rằng: “ Thái tử Mahakalinga sẽ thay cha cai trị 
vương quốc Kalinga, còn Vương tử Cullakalinga sẽ trở thành ẩn sĩ, nhưng con 
trai của Vương tử này là vị Chuyển Luân vương (Raja Cakkavatti)”. 

Thời gian sau, khi vua Kalinga mệnh chung, Thái tử Mahakalinga thay 
cha cai trị Vương quốc Kalinga, phong cho Vương tử Cullakalinga là Phó 
vương. Do lời tiên đoán của các nhà tiên tri, nên Phó vương CullaKalin;ga 
sinh kiêu mạn vì nghĩ rằng: “Con trai ta sẽ là vua Chuyển Luân sau này”. 

Càng về sau, Phó vương Cullakalinga càng lộng hành, e ngại Phó vương 
Cullakalinga cướp ngôi, vua Mahakalinga ra lịnh truy bắt Phó vương về trị 
tội. VỊ Đại thần truy bắt Phó vương lại là bạn thân với Phó vương, ông thông 
tin đến Phó vương rằng: 

- Thưa Phó vương, Đại vương sai tôi đến bắt Ngài. Vậy Ngài hãy lo cứu 
mạng mình đi. 

Khi vị Đại thần kéo quân đến bắt Phó vương, Phó vương Cullakalinga 
cho vị Đại thần thấy ba tín vật của mình là: Chiếc nhãn có dấu hiệu hoàng tộc 
Kalinga, tấm thảm quý và thanh gươm hoàng gia. 

Nói với vị Đại thần rằng: 

- Này bạn thân, người có được ba tín vật này chính là con trai ta. Bạn 
hãy giúp nó cai trị Vương quốc này. 

Rồi Cullakalinga chạy vào rừng sâu lánh nạn, đến một nơi có cảnh trí 
yên lặng vừa ý, Cullakalinga dựng một thảo am cạnh bờ sông Hằng, xuất gia 
làm ẩn sĩ. 

Nơi vương quốc Madda có kinh thành là Sagala, Đức vua xứ Madda sinh 
được một công nương. 

Các nhà tiên tri tiên đoán rằng: “Công nương sẽ xuất gia làm nữ ẩn sĩ, 
nhưng con trai của nàng sẽ là vị vua Chuyển Luân”. 

Khi Công ngương Madda được 16 tuổi, các vương quốc lân bang biết 
được lời tiên đoán của các nhà tiên tri, nên cùng nhau kéo đến kinh thành 
Sagala cầu hôn Công nương Madda. 


110 


Các nước lần bang vây chặt kinh thành Sagala, vua xứ Madda kinh sợ, 
suy nghĩ rằng: 

- Nếu ta gã con gái cho vua nước này, sẽ kết oán với những nước còn lại. 
Ta phải cố gắng cứu mạng con gái ta. 

Đức vua xứ Madda, Hoàng hậu và Công nương Madda bỏ Hoàng cung 
trốn vào rừng sâu, đi về phía thượng nguồn sông Hằng. Đến một nơi thanh 
vắng vừa ý, dựng một thảo am cạnh bờ sông Hằng, cả ba xuất gia làm ẩn sĩ. 

Hằng ngày, hai ẩn sĩ để con gái ở lại gìn giữ thảo am, đi vào rừng tìm trái 
cây rừng mang về làm lương thực. 

Nữ ẩn sĩ Madda hằng ngày đi tìm hoa đẹp trong rừng để trang trí am 
thất của mình. Bên bờ sông Hằng có cây xoài to cao, tàn nhánh rậm rạp, một 
hôm nàng tìm những cánh hoa đẹp kết lại thành vòng hoa, rồi đi đến cây xoài 
du ngoạn vì khi ấy cây xoài đang trổ hoa rất thơm. 

Nàng trèo lên nhánh xoài ngắm cảnh thiên nhiên, rồi cao hứng nàng 
ném vòng hoa xinh đẹp xuống giòng sông Hằng, nàng nhìn vòng hoa trôi 
lửng lờ trên nước với sự thích thú. 

Theo dòng nước, vòng hoa trôi xuống vùng hạ nguồn, khi ấy ẩn sĩ 
Cullakalinga đi đến sông Hằng để tắm rửa, vòng hoa trôi vướng trên búi tóc 
của ẩn sĩ. Nhìn vòng hoa, ẩn sĩ suy đoán: 

- Một nữ nhân đã kết vòng hoa này, nhưng không phải là người nữ đã có 
chồng, đó là cô gái còn ngây thơ. Ta phải tìm gặp được nàng. 

Ấn sĩ đi ngược lên thượng ngưồn sông Hằng, nghe được tiếng hát du 
dương của nữ ẩn sĩ. Ẩn sĩ tìm đến thấy nữ ẩn sĩ đang ngồi trên nhánh xoài ca 
hát véo von. Ấn sĩ hỏi: 

- Này nàng xinh đẹp kia, nàng là gì? Người hay phi nhân? 

- Thưa Ngài, tôi là người. 

- Vậy nàng hãy xuống đất đi. 

- Không được, tôi thuộc giòng vua, nên không thể đứng ngang hàng với 
giai cấp thấp hơn. 

- Này nàng, ta cũng thuộc dòng vua đây. 

- Ta không thể tin lời nói suông được. Nếu Ngài thuộc dòng vua, hãy nói 
cho ta biết nghi thức truyền thống của Hoàng gia đi. 

Ẩn sĩ trình bày những nghỉ thức của Hoàng gia để chứng minh mình 
cũng thuộc dòng vua, ẩn sĩ nói lên những bí mật của dòng vua. 

Đồng thời để xác minh nàng có phải là dòng vua không, ẩn sĩ hỏi những 
điều bí ẩn của dòng vua, nữ ẩn sĩ trả lời những câu hỏi ấy. 

Sau khi xác nhận cả hai thuộc dòng vua, nữ ẩn sĩ từ cây xoài leo xuống 
đất, và cả hai thấy hài lòng lẫn nhau. 

Khi hai ẩn sĩ tìm trái cây từ rừng sâu trở về, nàng thuật cho cha mẹ biết 
lai lịch của ẩn sĩ Cullakalinga. Ẩn sĩ Cullakalinga xin cưới nữ ẩn sĩ Maddä, hai 
ẩn sĩ vua xứ Madda ưng thuận. 

Thời gian sau nàng Madda thụ thai, sau 1o tháng nàng sinh ra môt hài 
tử có những quý tướng của vua Chuyển Luân, hài tử được đặt tên theo dòng 
họ là Kalinga. 

Khi trưởng thành Vương tử Kalinga tỉnh thông mọi môn nghệ thuật từ 
cha mẹ. Môt hôm nhìn thiên tượng, ẩn sĩ Cullakalinga biết rằng: “Vương 
huynh ta đã mệnh chung, đây là thời điểm ta cho con trai ta trở về cai trị 
vương quốc Kaliga”. Ẩn sĩ gọi con trai đến bảo rằng: 

- Này con thân, con không nên phí tuổi xuân cũng như tài trí của mình 
nơi rừng sâu này. Vương huynh ta là vua MahaKalinga vừa mệnh chung, ông 
ấy không có con trai, con đi đến kinh thành Dantapura, tìm gặp vị Đại thần là 


120 


bạn thân của ta, cho vị ấy biết: “Con là con trai của ta”. VỊ ấy sẽ giúp con lên 
ngôi vua. 

Sau khi đưa ba tín vật cùng với tên của vị Đại thần, ẩn sĩ Cullakalinga 
báo con trai lên đường. 

Nhờ phước riêng, Vương tử Kalinga theo đường hư không đến kinh 
thành Dantapura, hạ thân xuống ngay phòng riêng của vị Đại thần. 

Vương tử Kalinga trưng bày ba tín vật, đồng thời nói rõ: “Ta là con trai 
của Phó vương Cullakalinga”, nhờ vị Đại thần giúp mình lên ngôi vua cai trị 
Vương quốc Kalinga. 

Nhờ ba tín vật, triều thần xứ Kalinga thừa nhận Vương tử Kalinga là hậu 
duệ của Hoàng tộc Kalinga. 

Vua Mahakalinga không có con trai, nên ngôi vua thuộc về Vương tử 
Kalinga. 

VỊ Đại thần Tế lễ sư là Kalinga Bharadvaja tỉnh thông Đại nhân tướng, 
nhìn thấy Vương tử Kalinga có 32 Đại nhân tướng, hiểu rằng; “Đây là vua 
Chuyển Luân hiện khởi”. 

Sau khi dạy Vương tử Kalinga 1o pháp trị nước của vua Chuyển Luân, vị 
Tế lễ sư Kalinga Bharadvaja cùng triều thần làm lễ Tôn vương cho Vương tử 
Kalinga lên ngôi trị vì Vương quốc Kalinga. 

Vào ngày trăng tròn, xe báu xuất hiện cho vua Chuyển Luân Kalinga; rồi 
lần lượt voi báu Uposatha, ngựa báu Valaha. Từ núi Vepulla, ngọc báu xuất 
hiện cho vua Chuyển Luân Kalinga, kế đến nữ báu, Vương tử báu và cư sĩ báu 
xuất hiện đến vua Chuyển Luân. 

Một hôm nghĩ đến cha mẹ đang trú ngụ nơi rừng sâu, vua Chuyển Luân 
muốn trở về thăm cha mẹ và rước cha mẹ về Hoàng cung, Ngài cùng tùy tùng 
dày đặc 36 dotuần tiến về vùng núi Tuyết. 

Đức vua Chuyển Luân ngự trên lưng voi báu Uposatha theo đường hư 
không đến núi Tuyết, nhưng khi đi ngang qua vùng đất có cây Đại giác, voi 
báu posatha không thể bay ngang qua được, vua Chuyển Luân cứ thúc ép 
voi nhưng không thể nào vượt qua, cuối cùng voi báu Uposatha vỡ đầu chết. 

VỊ Tế lễ sư Kalinga Bharadvaja quan sát vùng đất trung tâm này rồi thưa 
với vua Chuyển Luân rằng: 

- Thưa Đại vương, đây là vùng đất thiêng, nơi Đức Chánh giác chiến 
thắng năm loại ma, trở thành bậc Tối thượng trong thế gian. Không một ai 
cho dù đó là Chư thiên, Phạm thiên cũng không thể bay ngang qua được. 

Vua Chuyển Luân Kalinga nghe đến danh hiệu Đức Phật Chánh giác, 
tâm vô cùng hân hoan, ra lịnh cho đại chúng mang hương hoa đủ loại đến 
cúng dường vùng đất thiêng này suốt 7 ngày đêm. 

Nhận diện tiền thân. 

Vua Chuyển luân Kalinga nay là Ngài Ananda, vị Tế lễ sư Kalinga 
Bharadvaja nay là Đức Thế Tôn60). 

*Kinh thành Dantapura. 

Là kinh đô của Vương quốc Kalinga do vua Sattabhu trị vì vào thời vua 
Renu®), Một số vua trỊ vì kinh thành Dantapura là: Na]ikrra, Karandu6). 

Kính thành Dantapura được đề cập trong Kurudhammajataka%, 

CullakalingaJataka®, Kalingabodhijataka. 


@- JA. Kalingabodhijataka. Chuyện số 479. 

@)- D.1i. Mahagovindasutta (Kinh Đại Điển Tôn). 

G)- JA. Chuyện số 512. Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 11). 
&4)- JA. Chuyện số 276. Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 9). 
@)- JA. Chuyên số 3O1. 


121 


Một Xálợi răng nhọn của Đức Thế Tôn được tôn thời trong Bảo tháp nơi 
kinh thành Dantapura cho đến khi được Thái tử Dantakumara thỉnh sang xứ 
Tích Lan , Xálợi này được Trưởng lão Khema (là bậc Thánh ALaHán) nhặt 
được bên trái giàn hỏa thiêu kim thân của Đức Phật. Khi du hành đến xứ 
Kalinga, Trưởng lão Khema dâng cho vua Brahmadatta của xứ Kalinga. 

Vua xứ Kalinga kiến tạo một Bảo tháp tôn thờ Xálợi Răng nhọn nơi kinh 
thành Dantapura®0!, 

*Vua Na[iktra (Nahkera). 

Là vị vua cai trị quốc độ Kalinga, có kinh thành là Dantapura. 

Có lần một vị ẩn sĩ cùng 5oo đệ tử đến kinh thành Dantapura trú ngụ 
nơi vườn Ngự Uyển của Đức vua ở ngoài thành Dantapura. 

Vua Nalikrra nghe có 500 ẩn sĩ đến trú ngụ nơi vườn Ngự Uyển nên 
cùng triều thần đến viếng thăm. 

Khi được ẩn sĩ trưởng hỏi: “Đại vương có trị nước theo đúng Thập vương 
pháp không?”. 

Vua Nalikrra không hoan hỷ, thỉnh các vị ẩn sĩ vào cung, cho dùng 
những vật thực nhơ bẩn, cho quân lính đánh đập các ẩn sĩ và cho những con 
chó hung đữ cắn xé các ẩn sĩ. 

Do tạo ác trọng nghiệp này, lập tức vua Nalikrra bị đất rút vào địa ngục 
Sunakkha, chịu nhiều cực hình trong địa ngục ấy. 

Vương quốc Kalinga cua vua Nalikrra bị tiêu tan®), 

Chuyện này thường được truyền tụng tại xứ Ấn cổ. 

4- Với my của Trưởng lão Kumta=a Kassapa. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc là một nam cư sĩ có uy tín lớn, có lần ông được 
mời đến xét xử một Tykhưu ni có mang trước khi xuất gia. 

Duuên sự. 

Trong thành RaJagaha (Vương xá) có cô gái con một gia tộc Trưởng giả 
danh tiếng. Khi tuổi trưởng thành, nàng có ý muốn được xuất gia, nhưng cha 
mẹ không chấp thuận vì nàng là con gái duy nhất của gia tộc này. 

Nàng được gả cho một thanh niên con nhà vọng tộc tương xứng với gia 
tộc và nàng trở thành người vợ chung thủy đức hạnh, chu toàn mọi phận sự 
làm vợ. Tâm nàng luôn có khuynh hướng xuất gia tu tập để chứng Thánh quả 
ALaHán, nên chẳng mang đến thế tục. 

Một hôm trong thành RaJagaha (Vương xá) khai mở lễ hội 7 ngày để 
chúng dân vui chơi. 

Kinh thành Rajagaha được trang hoàng như thành phố chư Thiên, 
nhưng nàng chẳng màng trang điểm lại chẳng tha thiết đến lễ hội, lấy làm lạ, 
chồng nàng hỏi nguyên nhân, nàng thú thật với chồng rằng: 

- Thưa anh, thân này chứa đầy 32 thể trược, trang điểm thân này làm gì? 
Thân này không phải là hóa sinh như thân chư Thiên, Phạm thiên, không 
phải được hóa sinh từ hoa sen trắng, sen hồng, không là ngọc vàng châu báu. 

Thân này là kết tỉnh từ những ô trược của mẹ cha, thân này luôn bị định 
luật vô thường làm cho biến hoại. Như vậy trang điểm để làm gì? 

Rồi nàng nói lên kệ ngôn của Đức Thế Tôn dạy (trong tập Suttanipata — 
Kinh Tập). 

194- Atthinaharusamyutto; tacamamsavalepano. 

Chaviya kayo patlechanno; yathabhutam na dissatl. 

“Ràng buộc uới xương gân; trét thoa(3) uới da thịt. 


@)- Dathavamsa 1i. 52, 57; xem thêm CAGI. 593. 
@)- JA. v. 119, 143, 144 ; MA. 1i. 602 ; Mtu. Hi. 361, 368, 369. 
3)- Avalepano. 


122 


Thân được da che đậu; không thấu rõ như thật”. 

Như vậy, thưa anh trang điểm thân này làm gì? Phải chăng để trang 
điểm bên ngoài chiếc bình chứa đầy phẩn và nước tiểu bên trong? 

- Thế sao nàng không đi xuất gia đi? 

- Em rất mong muốn được như thế, nếu anh cho phép, ngay hôm nay em 
sẽ xuất gia. 

- Lành thay, lành thay, này em thân. 

Chồng nàng vô cùng hoan hỷ và chấp thuận cho nàng được phép xuất 
gia, khi ấy nàng đã có mang nhưng nàng không hề biết điều này. 

Chồng nàng tổ chức lễ xuất gia cho nàng thật long trọng, nàng xuất gia 
vào Ni đoàn, thuộc nhóm của Tôn giả Devadatta (ĐêềBàÐạtÐa). 

Thời gian sau, thai bào phát triển, mọi người biết nàng đã mang thai, 
các Tỳkhưu ni hỏi nàng rằng: 

- Này Tykhưu ni, chuyện này như thế nào? 

- Thưa chư Hiền tỷ, tôi cũng chẳng biết như thế nào cả. Nhưng tôi không 
hề phạm giới hủy diệt đời sống Phạm hạnh. 

Các vị Tỳkhưu ni mang việc này trình lên Tôn giá Devadatta. 

- Bạch Ngài, Tỳkhưu ni này xuất gia vì niềm tin, nhưng chúng tôi không 
rõ vì sao nàng mang thai. 

Do e ngại mang tiếng nhơ, Tôn giả Devadatta không suy nghĩ cặn kẻ, 
không cho truy gạn lý do rõ ràng, vội quyết định rằng: 

- Hãy trục xuất Tykhưu ni này ra khỏi Ni đoàn, trả nàng về với đời sống 
thế tục. Đừng để mang tai tiếng đến Ni giới trong trú xứ của chúng ta, những 
ni giới này luôn được chính ta giáo giới. 

Nghe quyết định của Tôn giả Devadatta, nàng thưa với các vị Tỳkhưu ni 
rằng: “Thưa chư Hiền tỷ, tôi xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn, 
không phải xuất gia trong giáo thuyết của Tôn giả Devadatta, hãy mang tôi 
đến Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy như thế nào tôi sẽ thực hành theo lời dạy 
của Đức Thế Tôn”. 

Vì nàng là con gái duy nhất của một gia đình vọng tộc, nên các vị 
Tykhưu ni không dám đi quá giới hạn, theo lời yêu cầu của nàng, đưa nàng 
vượt đường dài 45 dotuần đến Đại tự Kỳ Viên, trình bạch việc này lên Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn thấu rõ mọi việc, Ngài suy nghĩ: “Tuy thai bào hình 
thành khi nàng còn cư sĩ, nhưng cũng là cớ để cho ngoại giáo xuyên tạc rằng: 
“Samôn Gotama nhận một Tykhưu ni mà Tôn giả Devadatta đã tẩn xuất do 
phạm giới”. Để minh bạch, việc này cần làm sáng tỏ trước đại chúng”. 

Đức Thế Tôn cho mời Đức vua Pasenadi cùng các vị Đại thần, Trưởng 
giả Maha Anathapindika, Trưởng giả Cula Anathapindika, bà Visakha ... đến 
Đại tự Kỳ Viên. 

Vào buổi chiều khi đại chúng có mặt đông đủ, Đức Thế Tôn dạy Ngài 
Upali rằng: 

- Này Upali, trước đại chúng, hãy làm sáng tỏ sự kiện của Tkhưu ni trẻ 
này đi. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Trưởng lão Upali cho mời bà Visakha đến nói rằng: 

- Này Visakha, nàng hãy xét nghiệm thai bào này hình thành trước hay 
sau khi nàng Tỳkhưu ni này xuất gia? 

- Vâng, bạch Ngài. 


(@- Sn. 34. Vijayasuttam (kinh Thắng trận). 


123 


Bà Visakha cho người che màn kín đáo chung quanh, cho vị Nữ ni vào 
bên trong màn, tư thân bà kiểm nghiệm từ tay chân, rún, bụng của nàng Nữ 
ni. Rồi tính ra ngày vị Nữ ni mang thai, sau khi tính toán xong, bà Visakha 
công bố ngày vị Nữ ni mang thai. 

So với ngày vị Nữ ni xuất gia thì nàng đã có mang trước, nhưng không 
hề hay biết. 

Giữa hàng tứ chúng, Trưởng lão Upali tuyên bố: “VỊ Tỳkhưu ni này vô 
tội, giới của nàng hoàn toàn trong sạch”. 

VỊ Tykhưu mi đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và Tăng chúng, xin Đức Thế 
Tôn cho nương trú nơi Ni viện trong thành Savatthi (XáVệ), không trở về 


thành Vương xá nữa. 
Do nàng có ước nguyện từ thời Đức Phật Padumuttara là: “Sinh được 
hài tử có uy lực lớn”. 


Thời gian sau, nàng sinh hạ một hài tử xinh đẹp như pho tượng vàng 
nhỏ, một hôm Đức vua viếng Ni viện Rajakarama của Đức vua xây dựng, 
cúng dường đến các Tỳkhưu n1. 

Nghe tiếng trẻ thơ khóc, Đức vua hỏi quan tùy tùng rằng: 

- Này các Đại thần, tiếng khóc con của ai vậy? 

- Thưa Đại vương, là con trai của vị Nữ ni có mang trước khi xuất gia. 

Đức vua chợt nhớ lại sự kiện mà mình được chứng kiến trước đây, nên 
nói rằng: 

- Này các Đại thần, nuôi con là một chướng ngại cho sự tu tập, chúng ta 
sẽ nuôi dưỡng hài tử ấy, để vị Tỳkhưu ni hàm oan này yên tâm tu tập. 

Đức vua Pasenadi mang hài tử về Hoàng cung, giao cho những nhũ mẫu 
nuôi dưỡng, vào ngày lễ đặt tên, hài tử được đặt tên là Kassapa. 

Khi đồng tử Kassapa được 7 tuổi, trong những lúc vui chơi cùng những 
Vương tử cùng trang lứa, vì đồng tử Kassapa rất khỏe mạnh, đã đánh bại 
những vương tử khác, nên chúng nói: 

- Chúng ta thua kẻ không cha mẹ này rồi. 

Nghe vậy, đồng tử Kasspa đi vào cung vua Pasenadi hỏi rằng: 

- Thưa cha, vì sao những chúng bạn của con gọi con là “kẻ không cha 
mẹ”. Chẳng phải cha không phải là cha của con hay sao? 

Đức vua Pasenadi suy nghĩ: “Ta không nên dối gạt trẻ thơ”, nên nói 
rằng: 

- Này con, con là con của một Tỳkhưu ni, mẹ con có mang con trước khi 
xuất gia. Khi sinh con ra, ta mang con về Hoàng cung để nuôi dưỡng, ta 
không phải là cha của con. 

Nghe vậy, đồng tử Kassapa phát sinh tâm kinh cảm, suy gẫm rằng: 

- Theo lời cha ta nói: “Fa không thuộc dòng Hoàng tộc”. Như vậy, tuy 
sống giữa Hoàng cung, ta vẫn là kẻ đơn độc, vì chẳng có ai là thân tộc của 
mình, ta chỉ là đứa bé không cha không mẹ ở chốn này. 

Vậy ta nên theo mẹ xuất gia, ta sẽ có cơ hội gặp lại mẹ của mình. 

Sau khi suy gãm kỹ lưỡng, đồng tử Kassapa nói với Đức vua Pasenadi 
rằng: “Thưa cha, con muốn được xuất gia, như vậy con sẽ tìm được mẹ của 
con”. 
- Lành thay, lành thay, này con thân. 

Đức vua Pasenadi mang đồng tử Kassapa đi đến Đại tự Kỳ Viên, trình 
lên Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, hài tử này là con của vị Tykhưu ni có mang trước 
khi xuất gia. Nay hài tử muốn được xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế 
Tôn. 

- Lành thay, lành thay, này Đại vương. 


124 


Đồng tử Kasspa được xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn, vì Ngài 
còn nhỏ lại được Đức vua Pasenadi nuôi dưỡng, nên các vị Tỳykhưu thường 
gọi Ngài là Kumara Kassapa để phân biệt với những vị Trưởng lão có cùng 
tên là Kassapa, cho dù khi Ngài đã trưởng thành vẫn được gọi là Kumara 
Kassapa. 

Từ khi trao con cho Đức vua Pasenadi nuôi dưỡng, vị Tỳkhưu ni này nhớ 
thương con, suốt 12 năm dài không ngày nào nàng không rơi nước mắt vì 
thương nhớ con. 

Khi Kumara Kassapa trưởng thành, Ngài nỗ lực thực hành pháp, chứng 
đạt Thánh quả ALaHán Lục thông. 

Một hôm vị Tỳkhưu ni đi khất thực trong thành Savatthi (XáVệ), bổng 
nhìn thấy Ngài Kumara Kassapa ở bên kia đường, bà hân hoan chạy đến gọi 
lớn rằng: “Con ơi! Con ơi”, bất ngờ bà vấp ngã té nhào xuống đất, hai vú bà 
tuôn ra giòng sữa ướt cả tấm y lót bên trong, bà đứng lên chạy đến nắm chiếc 
y của Ngài Kumara Kassapa. 

Ngài Kumara Kassapa suy nghĩ: “Nếu ta dùng lời êm dịu với mẹ ta, 
khiến bà càng dính mắc vào tình mẫu tử, sẽ là chướng ngại cho Đạo quả của 
bà. Như thế chẳng có ích lợi gì đến mẹ ta, ta nên dùng lời cứng rắn, vô tình 
với bà là tốt hơn cả”. 

Ngài Kumara Kassapa nghiêm nét mặt, khiển trách rằng: 

- Này bà Tykhưu mị, vì sao bà xuất gia rồi, lại không cắt đứt được sự 
luyến ái ấy chứ? Mắt bà để đâu, sao không nhìn thấy pháp của Đức Thế Tôn? 
Tai bà để đầu, sao không nghe Giáo pháp của Đức Thế Tôn giảng dạy?. 

Như bị gáo nước lạnh tạt vào mặt, vị Tỳkhưu ni suy nghĩ: “Ôi ! Lời lẽ này 
sao bạc bẽo đến như thế”. Bà hỏi rằng: 

- Này con, con vừa nói gì thế? 

Ngài Kumara Kassapa lập lại những lời như trên, bà suy nghĩ rằng: “Ta 
vì thương nhớ con, suốt 12 năm dài không ngăn được giòng lệ, nhưng con ta 
sao vô tình quá. Thì ra tâm của nó sắt đá, chẳng nghĩ gì đến ta cả. Như vậy ta 
còn thương nhớ nó làm gì nữa chứ”. 

VỊ Tỳykhưu ni buông chiếc y của Ngài Kumara Kassapa ra, lặng lẻ trở về 
liêu thất của mình, bà nỗ lực thực hành pháp để quên đi đứa con vô tình bạc 
bẽo. Sự thương nhớ con không còn tha thiết như trước nữa, nhờ áp chế được 
sự luyến ái tình mẫu tử, bà chứng đạt Thánh quả ALaHán ngay trong ngày 
hôm ấy. 

Thời gian sau, nơi Giáng Pháp đường trong Đại tự Kỳ Viên, các vị 
Tkhưu bàn luận với nhau rằng: 

- Này chư Hiền, vị Tỳkhưu ni cùng với Tỳkhưu Kumara Kassapa có 
duyên lành Thánh quả ALaHán như thế. Thế mà suýt nữa bị Tôn giả 
Devadatta làm tổn hại. Còn Bậc Đạo sư là nơi nương nhờ của hai vị ấy, thật là 
điều kỳ diệu thay. Chư Phật Chánh giác là bậc tế độ thế gian là thế. 

Với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, Đức Thế Tôn nghe được sự luận bàn 
của các vị Tỳkhưu, Ngài ngự đến Giảng pháp đường, ngồi vào nơi được soạn 
sẵn, hỏi các vị Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tykhưu, các ngươi đang thảo luận đề tài gì thế? Vấn đề gì được 


khởi lên ở nơi đây? 
Các vị Tỳykhưu trình lên Đức thế Tôn đề tài đang thảo luận, Đức Thế Tôn 
dạy rằng: 


- Này các Tỳkhưu, nay Như Lai là Đấng Chánh Giác nên là nơi nương 
nhờ của hai mẹ con Tỳkhưu Kumara Kassapa, điều ấy chẳng có chi là kỳ diệu. 

Thuở trước, khi còn là phàm nhân, Như Lai cũng đã từng là nơi nương 
tựa cho hai mẹ con Tỳkhưu Kumara Kassapa rồi. 


125 


Theo lời thỉnh cầu của các vị Tỳkhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự 
Nigrodhamiga®!). 

Con nai cái trong đàn của nai chúa Nighodha sinh ra con nai đực xinh 
đẹp như nụ hoa. 

Khi thấy nai con giao du với đàn nai Sakha, nai mẹ khuyên con bằng kệ 
ngôn. 

NÑigrodhameva seveyya; na sakhamapasamvase. 

NÑighodhasmim matam seyyo; yañce sakhasmim JIvItaniI. 

“Sống uới Nigrodha; không sống uới Sakha. 

Chết uớt Nigrodha; tốt hơn sống uới Sakha”. 

Khi những con nai thoát khỏi sự sợ hãi, nên chúng ăn lúa của dân 
chúng, dân chúng nhớ lịnh vua: “Không được giết nai”, nên không dám sát 
hại nai, cũng không dám đánh đập hay xua đuổi. 

Dân chúng cùng nhau đi đến Hoàng cung, báo lên cho Đức vua biết. 

- Thưa Đại vương, đàn nai chúng ăn lúa, làm thiệt hại đến tài sản của 
chúng tôi. Xin Đại vương hãy thu hồi lịnh “cấm sát hại nai” đi. 

- Này chúng dân, ta đã bằng lòng ban cho nai chúa NÑigrodha một đặc ân 
rồi, Ta thà mất nước chứ không bỏ lời đã hứa. Trong quốc độ của ta không 
một con nai nào bị sát hại hay bị đánh đập cả. 

Nai chúa Nigrodha biết được việc này, cho họp đàn nai lại, dạy rằng: 

- Kể từ hôm nay, các ngươi không được ăn lúa của người khác. 

Rồi nai chúa Nigrodha báo tin đến dân chúng rằng: 

- Kể từ hôm nay các người làm ruộng không cần phải đi vào ruộng lúa để 
bảo vệ lúa nữa, chỉ cần làm dấu “cột lá lúa lại” là đủ. 

Và tục lệ cột lá lúa lại ở ven bìa ruộng có từ khi ấy, những con nai thấy 
dấu hiệu này không dám vào ruộng lúa để ăn lúa. 

Mệnh chung tất cả đều đi theo nghiệp riêng của mình. 

Nhận diện tiên thân. 

Nai chúa Sakha nay là Tôn giả Devadatta, nai cái nay là vị Trưởng lão ni 
mẹ của Ngài Kumara Kassapa, nai con nay là Ngài Kumara Kassapa, còn nai 
chúa Nighodha nay là Đấng Như Lai). 

Liên hệ đến sự chứng đắc Thánh quả ALaHán của vị Trưởng lão ni mẹ 
của Ngài Kumara Kassapa, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tykhưu, sự nương tựa vào người khác không thể chứng đắc 
được Đạo quả Siêu thế. Phải tự mình nương tựa chính mình, khi ấy mới có 
khả năng chứng đắc Thánh quả. 

Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn. 

160- Atta h1 attano natho, ko hi natho paro sIya; 

Attana h1 sudantena, natham labhati dullabham. 

Ta là nơi nương chính ta; không nương tưa nơi khác. 

Tự mình khéo điều phục; là nơi nương khó được” 

Dứt kệ ngôn, nhiều vị Tỳkhưu chứng Thánh quả6). 

qa- Trưởng lão Kurnara Kassapd (đệ nhất biện thuuết). 

Khi tròn 2o tuổi (tính luôn tuổi trong bụng mẹ) Ngài Kumara Kassapa 
được thọ giới Tỳkhưu, rồi đi đến khu rừng thanh vắng để thực hành pháp 
Samôn, nhưng không thể chứng đạt Thiền tịnh cùng Thánh quả. 

Ngài Kumara Kassapa dự định trở về đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin Đức Thế 
Tôn đề mục hành thiền hợp theo cơ tánh của mình. 


6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp (tập 2). 
@)- JA. NÑigrodhamigajataka. Chuyện số 12. 

3)- DhpA. Cấu kệ số 16o. 

&)- Vin. 1. 93; Sp. Iv. 867. 


126 


Trên đường về, Ngài tạm trú ngụ nơi rừng Mù (Andhavana)©), môt vị 
Phạm thiên ANaHàm (vị này là bạn đồng Phạm hạnh với Ngài Kumara 
Kassapa ở kiếp trước, là một trong 7 vị Tỳkhưu trong thời Đức Phật Kassapa, 
cùng nhau lên đỉnh núi cao thực hành Samôn Pháp. Một vị chứng Thánh quả 
ALaHán đã viên tịch, vị chứng Thánh quả ANaHàm mệnh chung tái sinh về 
cối Tịnh cư (Suddhavasa), năm vị còn lại không chứng chi cả, mệnh chung 
tái sinh về Thiên giới. 

Trong thời Đức Phật Gotama, hậu thân năm vị ấy là: Ngài Sabhiya®), 
Ngài Pukkusati3), Ngài Bahiya Darucrriyat, Ngài Kumara Kassapa và Ngài 
Dabba Mallaputta. 

VỊ Phạm thiên ANaHàm xuất hiện trước Ngài Kumara Kassapa, hỏi 15 
câu hỏi, chỉ có Đức Thế Tôn mới giải được. 

Theo lời dạy của vị Phạm thiên ANaHàm, Ngài Kumara Kassapa đi đến 
Đại tự Kỳ Viên, sau khi đánh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, ngồi xuống một bên 
bạch với Đức Thế Tôn về 15 câu hỏi của vị Phạm Thiên. 

Do nhân duyên này, Đức Thế Tôn thuyết giảng Vammikasuttam (kinh 
Gò Mối). 

*Tóm lược kinh Gò Mối). 

Một Thiên nhân xuất hiện trước Tôn giả Kumara Kassapa đang trú 
trong rừng Andhavana (rừng Mù) và nói lên câu đố như sau. 

Có gò mối ban đêm phun khói, ngày chiếu sáng: một Bàlamôn bảo kẻ trí 
hãy cầm gươm đào lên. Kẻ trí làm theo lời Bàlamôn, tuần tự đào và lấy lên 
những vật sau đây: Then cửa, con nhái, cái chĩa ha, cái lọc nước, con rùa, con 
dao phay, miếng thịt; cuối cùng gặp một con rắn hổ và đảnh lễ nó. 

VỊ Thiên bảo Ngài Kumara Kassapa hãy đến nhờ Phật giải ẩn ngữ trên, 
vì chỉ có Đức Phật mới giải nổi. 

Đức Phật giải thích: Gò mối là thân tứ đại, ban đêm phun khói là ban 
đêm suy nghĩ, ban ngàu chiếu sáng là ban ngày thực hiện những gì ban đêm 
đã nghĩ, Bàlamôn là Đấng Như Lai bậc Chánh Đẳng Giác, kẻ írí là vị Tỳkhưu 
hữu học, câu gươm là trí tuệ bực thánh, đào là tỉnh tấn (viriya), tỉnh cần 
(padhana), then cửa là vô minh (avIJJa), đem (then cửa lên) là từ bỏ (vô 
minh), con nhới là phẫn nộ hiềm hận (bvapada), cái chĩa hai là nghì hoặc 
(vicIkiccha), đồ lọc mước là năm chướng ngại (nivarana), con rùa là năm thủ 
uẩn (pañcupadanakkhandha), con đao phay là ngũ dục, rmếng thịt là hỷ 
tham, đào lên có nghĩa là từ bỏ tất cả thứ ấy. 

Cuối cùng con rắn hổ (näga) là vị Thánh ALaHán, là bậc đáng đảnh lẽ. 

Nghe xong lời Đức Đức Thế Tôn giảng giải, Ngài Kumarakassa đi vào 
rừng Mù (Andhavana), nỗ lực hành pháp, không bao lâu Ngài chứng Thánh 
quả ALaHán Lục thông), 

Giút. 

1 Gò mối. Chỉ cho thân tứ đại. Gò mối là nơi trú ẩn của nhiều chúng 
sinh như mối, chuột, rắn ... Cũng vậy, thân xác này là nơi có nhiều chúng 
sinh trú ẩn bên trong như xán, lãi ... bên ngoài có chí, rận ... 

Lại nữa, gò mối có những cữa để những con vật vào ra, thân xác này có 
những cửa đế tuôn ra chất bẩn đồng thời để đi vào như miệng, tai, mắt ... 

Do vậy, Đức Thế Tôn giải: Gò mối chỉ cho thân tứ đại. 


6)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 4). 
2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 3). 
@)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 9). 
4)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 12). 
@)- M.i. Vammikasuttam. Kinh số 23. 

(6)~ AA. 1. 172. 


127 


2ˆ- Phun khói uào ban đêm. Chỉ cho những suy nghĩ. 

Thông thường trước khi đi vào giấc ngủ, chúng sinh thường nhớ lại 
những gì đã, đang và sẽ xảy ra, tâm tư suy gẫm những gì cần phải thực hiện 
vào ngày mai. Những suy nghĩ này, Đức Thế Tôn gọi là “phun khót”. 

3¬ Chiếu sáng uào ban ngày. Là những gì đêm qua suy gẫm để thực 
hiện thì vào ngày hôm sau thực hiện. 

4¬ Bàlamôn. Chỉ Đức Thế Tôn. 

5 Người trí. Chỉ cho vị Tỳkhưu. 

6 Thanh gươm. Chỉ cho trí tuệ, 

7 Đào lên. Chỉ cho tỉnh tấn, nõ lực. 

(Bốn điều này rõ ràng, không cần phải giải thích). 

8- Then cửa. Chỉ cho vô minh. 

Nơi cổng thành, cổng nhà có cánh cửa; then cửa gài lại thì cửa đóng kín 
và chắc chắn, khiến người bên ngoài không thể đi vào, người bên trong cũng 
không thể đi ra và không nhận thức được cảnh bên ngoài. 

Cũng vậy, chính vô minh ngăn che không cho chúng sinh thấy được 
Thánh Đạo tám ngành, khiến cho tâm không thể đến gần với Nípbàn. 

o~ Con nhái. Chỉ cho phẫn nộ, hiềm hận. 

Khi con nhái (hay cóc) có gì va chạm vào nó, nó nhảy vọt đi, nổi giận lên 
nó phùng ức nơi cổ to ra, thổi phù phù vật chạm vào nó. 

Khi phẫn nộ quá mức, người nó nở phồng ra không thể di chuyển được, 
và nó làm mồi cho những con qua, kên kên, rắn, chuột... 

Cũng vậy, phãn nộ nổi lên khi có người chạm vào cát fa hay cái của ta, 
và khi phẫn nộ, người như được thổi phồng ra. 

Khi phãn nộ quá độ, người đó không còn đủ sáng suốt, giúp cho kẻ thù 
có cơ hội tấn công và làm hại. 

Lại nữa, khi phẫn nộ dâng cao, khiến người đó đi vào ác ngữ nghiệp, 
thân ác nghiệp để rồi bị dẫn đến khổ cảnh. 

10ˆ~ Cha hai. Chỉ cho hoài nghi. 

Người lử hành mang nhiều tài sản có giá trị, đến ngã ba đường, không 
chọn được con đường nào để đi tiếp, ngưới đó đứng nơi ngã ba với thời gian 
đài, người đó sẽ trở thành mục tiêu vủa bọn trộm cướp tấn công và sẽ thiệt 
hại đến tài sản luôn cả sinh mạng. 

Cũng vậy, vị Tỳkhưu không xác tín những huấn từ của vị thầy nên không 
thực hành theo lời dạy của thầy, do đó sẽ đứng lại và những ác bất thiện pháp 
có cơ hội xâm chiếm tâm người ấy, làm thiệt hại đến những thiện pháp đã và 
đang có. Cuối cùng người ấy bị ác bất thiện pháp dẫn xuống khổ cảnh. 

11~Đồ lọc nước. Chỉ cho năm chướng ngại. 

Là hôn trầm, hoài nghi, sân, phóng dật (uddhacca) và thamdục 
(kamacchanda). 

Người đổ nước vào đồ lọc nước, nước trong trôi qua, chỉ còn lại những 
chất bẩn như cát, sạn, rong rêu ... Trong bình lọc nước, ngày càng chứa đầy 
những vật bẩn, nên càng về sau nước khó có thể đi qua, những vật bẩn này để 
trở thành trong sạch. 

Do vậy, Đức Thế Tôn giải thích: Đồ lọc nước chỉ cho 5 chướng ngại, nó 
không cho tâm vượt qua để được trong sạch chứng đạt thiền tịnh hay đạo 
quả, Nípbàn. 

12 Con rùa. Chỉ cho năm thủ uẩn. 

Con rùa khi nằm nghỉ, nó thò đầu cùng bốn chân ra khỏi mai để hưởng 
ánh nắng, còn bình thường nó rút đầu cùng bốn chân vào trong mai. 

Cũng vậy, khi nào người có trí buông lìa cái tôi, khi ấy mới thoát khỏi sự 
bám víu vào năm uẩn, khi ấy mới nhận được Nípbàn cảnh. 


128 


Nếu còn bám víu vào cái tôi sẽ không nhận được giải thoát ví như con 
rùa rút cổ và 4 chân vào mai rùa. 

13 Con dao phaụ. Chỉ cho năm dục lạc. 

Năm dục lac là: Sắc tốt, âm thanh du dương, mùi hương thơm, vị chất 
ngon ngọt và thân xúc chạm lạc thú. 

Con dao phay băm những lương thực trên thớt, từ đó tạo ra những món 
vật thực hấp dẫn đáng hài lòng để thụ hưởng. Con dao phay đã làm cho 
những lương thực không còn trong sạch, lương thực đã bị ô nhiễm khi chạm 
vào với nhau, khi chạm trên tấm thớt, ngay cả con dao phay cũng không còn 
trong sạch. Cũng vậy, tâm sẽ bị ô nhiễm (con dao phay) khi thụ hưởng 5 cảnh 
trần (ví như tấm thớt) khả ái đáng hài lòng. 

14¬ Miếng thịt. Chỉ cho hỷ tham. 

Thịt là lương thực hấp dẫn với quạ, kên kên, chó, mèo ... ngay cả con 
người dù sang hay hèn, dù đó là người quyền quý hay kẻ nghèo khổ. 

Khi nhận được miếng thịt ngon thì tất cả đều vui thích, hài lòng, cố gắng 
gìn giữ, chính miếng thịt ấy đã tạo ra tranh chấp, lo âu... 

Cũng vậy, chính hỷ tham này chúng sinh mãi miết tầm cầu để có được, 
khi có được thì thích thú hài lòng, để rồi dẫn đến có nhiều kẻ thù, dẫn đến lo 
âu, phiên muôn khi nó không còn đến với họ. 

Chính hỷ tham này dẩn chúng sinh cứ mãi chạy trong vòng sinh tử vì 
chúng sinh không nhận ra bản chất khổ của nó. 

15 Con rắn hổ. Chỉ cho vị Thánh ALaHán. 

Con rắn có đặc tính “không bao giờ lạc lối (chandadrhi nagacchanfIH 
nagg)”, vị Thánh ALaHán là vị không còn bị lạc lối để đi vào con đường tử 
sinh. Bốn nguyên nhân khiến bị lạc lối là: Ưa thích, lo âu, sợ hãi và phóng 
dật, do đạt được mục đích cao tột nên vị Thánh ALaHán không còn lạc lối. 

Một đặc tính nữa của con rắn là: “Khi ha bỏ con đường nhơ bẩn thì 
không bao giờ quay lại (fena tena rmnaggena pahme kilese qgacchanti 
nagg)”; cũng vậy, vị Thánh ALaHán khi từ bỏ những ô nhiễm rồi, các Ngài 
không còn quay lại với những ô nhiễm ấy. 

Một nghĩa khác, vị Thánh ALaHán khi la bỏ Tam giới rồi thì không bao 
giờ quay lại với Tam giới. 

Lại nữa, bậc Thánh ALaHán không vi phạm bất cứ một ác bất thiện nào, 
dù nhỏ như hạt cải (nanappakaranam agum na karontIti naga). 

*Được Đức Thế Tôn ban địa uị tối thắng. 

Từ khi chứng Thánh quả ALaHán với những ẩn dụ trong 
Vammikasuttam (kính Gò mnốt), mỗi khi Giảng pháp, Ngài Kumara Kassapa 
thường dùng những ví dụ cùng ngụ ngôn để dẫn dắt tâm thính chúng. 

Theo Bản Sớ giải kinh Tăng chi (Anguttaranikaya — atthakatha)®), Đức 
Thế Tôn tán thán biện tài của Ngài Kumara Kassapa khi Ngài thuyết giảng 
kinh Payasi đến Lãnh chúa (Rajañña) Payas12) ở thị trấn Setavya6G). 

Nhưng theo Ngài Dhammapala, bài kinh này được thuyết lên sau khi 
Đức Thế Tôn viên tịch. 

Dù vậy, bài kinh này đã chứng minh cho biện tài giảng thuyết của Ngài 
Kumara Kassapa®6). 

Vào thời điểm thích hợp, giữa hàng tứ chúng Đức Thế Tôn tuyên bố 
rằng: 


Œ)- AA. 1. 159. 

)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 3). 
)- Xem D.i. Payasisuttam. Kinh số 1o. 

(4)- VvA. 207. 

6)- Xem thêm MA. ï. 50O 


120 


Etadagsam bhikkhave mama savakanam bhikkhunam cittakathikanam 
vadidam Kumara Kassapo: 

“Nàu các Tùkhưu, trong những Tùkhưu đệ tử của Như Lai, tối thắng 
Uề biện thuuết là Kurnara Kassapa”U), 

Tuy là bậc đệ nhất về biện thuyết, nhưng Ngài Kumara Kassapa rất ít 
thuyết Giảng pháp. 

XTiên sự. 

Cách hiền kiếp này trở về trước 1oO ngàn kiếp trái đất. Vào thời Đức Thế 
Tôn Padumuttara (Liên Hoa) tiền thân Ngài Kumara Kassapa là một học giả 
Bàlamôn trưởng giả trong thành Hamsavat. 

Có lần vị học giả này đi nghe pháp từ Đức Thế Tôn Padumuttara, được 
chứng kiến một vị Trưởng lão được Đức Thế Tôn ban cho địa vị: “Tối thắng 
về hạnh biện thuyết”. VỊ Học giả ấy ao ước được địa vị ấy trong thời Đức Phật 
Chánh giác tương lai, nên cúng dường đến Đức Thế Tôn Padumuttara cùng 
Tăng chúng trọn 7 ngày. 

Vào ngày thứ bảy, gia chủ này phát nguyện “đạt được địa vị tối thắng về 
hạnh biện thuyết tronhg thời Đức Chánh Giác tương laÏ”. 

Đức Thế Tôn Padumuttara tiên tri rằng: “Ước nguyện của thiện gia tử 
này sẽ trở thành hiện thực trong thời Đức Thế Tôn Gotama”. 

Trải qua 100 ngàn kiếp trái đất, hậu thân của gia chủ ấy chỉ luân lưu 
trong hai cối: Người và chư thiên. 

Vào thời Đức Phật Kassapa, hậu thân vị gia chủ ấy là một trong 7 vị 
Tkhưu cùng lên đỉnh núi cao hành pháp (như đã nói ở trên). 

Khi được Đức Thế Tôn ban cho địa vị “tối thắng về hạnh biện thuyết”, 
Ngài Kumara Kassapa nhớ lại công hạnh của mình, Ngài tán thán ba ngôi 
báu đồng thời nói lên Thánh trí của mình qua hai kệ ngôn. 

2o01- Aho buddha aho dhamma; aho no satthu sampada. 

Yattha etadisam dhammam; savako sacchIikah1”t1. 

“Ôi !Đức Phật, ôi ! Giáo pháp; ôi ! Bậc Đạo sư hoàn hảo. 

Chính pháp của Bậc Đạo sư; uị đệ tử thành tựu pháp ấu”. 

202- Asankheyyesu kappesu; sakkayadhigata ahu. 

Tesamayam pacchimako; carimoyam samussayo. 

Jatimaranasamsaro; natthi dani punabbhavo”t1. 

“Trải qua uô lượng kiếp; ta luôn có thân nàu. 

Đâu là thân cuốt cùng; uiệc căn làm đã làm xong. 

Đường sinh tử xoqu uần; không còn trở lại sinh hữu t2). 

b- Trưởng giả Culla- Anathapiitdtka. 

VỊ Trưởng giả này có tính tình hào phóng như Trưởng giả Cấp Cô Độc, 
không ai biết rõ tên thật của vị ấy là gì, thường gọi là Culla -Anathapindika để 
phân biệt với Trưởng giả Anathapindika. 

Trưởng giả Culla- Anathapindika là vị Thánh ANaHàm cư sĩ của Đức 
Thế Tôn, mỗi ngày, Trưởng giả cúng dường phiếu thực đến 5oo vị Tỳkhưu®), 
Vào ngày cuối hạ thứ sáu, trước khi Đức Thế Tôn thi triển thần thông để 
nhiếp phục ngoại giáo trong lần Đức Thế Tôn thi triển Song thông lực để 
nhiếp phục ngoại giáo, Trưởng giả Cula - Anathapindika có xin Đức Thế Tôn 
cho mình thi triển thần thông để nhiếp phục ngoại giáo, nhưng Đức Thế Tôn 
từ khướct+. 


@- A.1. 24. 

@)- Thag. Câu số 201-202. 
)- DhpA. ï. 339. 

4)- DhpA. ï. 210. 


130 


Khi đại chúng rộng 36 dotuần chờ đợi Đức Thế Tôn trọn cả ba tháng, để 
đảnh lễ Đức Thế Tôn khi Ngài từ cung trời Tavatimsa ngự về nhân giới. 

Trưởng giả Culla-Anathapindika là người cung cấp lương thực cho đại 
chúng trọn cá ba tháng. 

Trưởng giả Culla-Anathapindika thường đề cập chung với Đức vua 
Pasenadi, Trưởng giá Anathapindika, bà Visakha như là những đại cư sĩ hộ 
trì Phật Pháp. 

c-Trưởng lão Upali (đệ nhất nắm giữ Luật). 

Vào thời Đức Thế Tôn hiện tiền, Ngài sinh vào gia đình thợ cạo trong 
thành Kapllavatthu (Catylavệ), được đặt tên là Upali (còn được gọi là Upal). 

Khi trưởng thành, Ngài trở thành người thợ cạo tóc thân tín của 6 vị Tử 
hoàng dòng ThíchCa là: Bhaddiya, Anuruddha, Kimbila, Bhagu, Ananda và 
Devadatta. Theo Mahauasfu (Đại sử) của Bắc truyền, Upali cũng là thợ cạo 
của Bồtát Siddhattha (SĩĐạtTa) trước khi Ngài ra đi xuất gia0). 

Khi sáu vị Tử hoàng này đi đến Mahavana (Đại lâm) xin Đức Thế Tôn 
cho xuất gia trong Giáo pháp của Ngài, sau khi cho bốn đạo binh chủng hộ 
tống ra về, các vị Tử hoàng cởi những trang sức, dùng y khoác ngoài buộc 
thành gói, nói với thợ cạo Ủpali rằng: 

- Này Upäli, hãy trở về, bấy nhiêu tài sản này đủ cho ngươi yên tâm sống 
trọn đời rồi. 

Trên đường trở lại kinh thành Kaplilavatthu, thợ cạo Upali khởi lên ý 
nghĩ: “Những người dòng ThíchCa rất hung dữ, khi họ nghĩ rằng: “Ta là 
người đã giết sáu vị Vương tử để chiếm đoạt tài sản này”, họ sẽ giết chết ta. 

Các Vương tử này đã từ bỏ đời sống Vương giả, xuất gia làm vị Samôn, vì 
sao ta lại không trở thành Samôn chứ?”. 

Thợ cạo Upali treo những gói trang điểm trên cành cây, nói rằng: 

- Đây là những vật vô chủ, ai thấy được cứ lấy. 

Thợ cạo Upali quay trở lại với sáu vị Tử Hoàng, sáu vị hỏi: 

- Này Upali, vì sao ngươi trở lại? 

- Thưa các Vương tử, trên đường trở về, tôi suy nghĩ: “Các người dòng 
ThíchCa rất hung dữ, khi thấy tôi mang những gói có vật trang điểm của sáu 
vị Vương tử, họ sẽ nghĩ: “lên này đã sát hại sáu Vương tử để chiếm đoạt 
những vật trang điểm này”, những người dòng ThíchCa sẽ giết tôi. 

Sáu vị Vương tử đã lìa bỏ đời sống Vương giả để xuất gia, vì lý do gì tôi 
lại không xuất gia? Tôi treo những gói trên cành cây, nói rằng: “Đây là những 
vật vô chủ, ai thấy cứ lấy”. Và tôi đến đây xin các vị Vương tử hãy cho tôi 
được xuất gia như các Ngài. 

- Lành thay, lành thay, này Upali. Đó là ý nghĩ đúng đắn. 

Các vị Vương tử dòng ThíchCa cùng với thợ cạo Upali đi đến gặp Đức 
Thế Tôn, xin được xuất gia và đã thưa với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, chúng con thuộc dòng ThíchCa rất ngã mạn. Thợ cạo 
Upali này là người hầu cận của chúng con, xin Đức Thế Tôn hãy cho thợ cạo 
Upäli xuất gia trước, chúng con sẽ thực hiện pháp cung kỉnh với vị ấy, như 
thế sự ngã mạn của dòng ThíchCa trong chúng con sẽ không còn nữa. 

Và Đức Thế Tôn cho phép thợ cạo Upali xuất gia trước sáu vị Tử 
hoàng®), 


@- MT.1H. 179. 
@)- Xem ĐĐÐ Indacanda (d). Luật Tiểu phẩm II. Số 342 — 343; Vin. ii. 182; DhA. ¡. 116. Xem thêm Bu. 
1. 1. 


131 


Thầy tế độ của Ngài Upaäli là Trưởng lão Kappitaka, là một trong 1.OOO 
vị Uruvela Kassapa, Ngài Kappitaka thực hành pháp Dhutanga (Đầu đà) trú 
ngụ ở mộ địa. 

Vào lúc bấy giờ, vị Tỳkhưu ni trưởng của nhóm Tỳkhưu ni Sáu Sư mệnh 
chung, các Tykhưu ni nhóm Sáu Sư đưa thi hài Tỳkhưu mi trưởng hỏa thiêu 
và làm Bảo tháp thờ, không xa trú xá của Ngài Kappitaka, những Tỳkhưu ni 
này thường ngày đến Bảo tháp than khóc. Trưởng lão Kappitaka bị quấy rầy 
bởi những tiếng khóc ấy, nên đập vỡ Bảo tháp rồi phân tán đi. 

Nhóm Tykhưu ni Sáu Sư hội ý với nhau rằng: 

- Lão KappItaka này đã phá vỡ Bảo tháp ni sư của chúng ta, chúng ta hãy 
giết lão. 

Có vị Tykhưu ni trong nhóm thuật l;ại kế hoạch này đến Trưởng lão 
Upali, Trưởng lão Upali thông báo cho Ngài Kappitaka biết. Ngài Kappitaka 
rời khỏi trú xá rồi ẩn nấp chờ đợi. 

Nhóm Tỳkhưu ni Sáu Sư đi đến trú xá của Ngài, ném đá đất vào trú xá, 
làm sập ngã trú xá rồi bỏ đi vì ngỡ Ngài Kappitaka đã chết. 

Vào buổi sáng Ngài Kappita cầm y bát đi vào thành Savatthi khất thực, 
nhóm Tỳkhưu ni Sáu Sư nhìn thấy Ngài Kappita, đã nói: 

- Lão Kappitaka này vẫn còn sống, ai tiết lộ kế hoạch của chúng ta? 

Khi biết chính Ngài Upali thông tin cho Ngài Kappitaka, các Tỳkhưu ni 
nhóm Sáu Sư đã mắng nhiếc Ngài Upali rằng: 

- Tại sao gã thợ cạo lau chùi bụi bặm, dòng dõi hạ tiện này lại tiết lộ kế 
hoạch của chúng ta? 

Nhân đó, Đức Thế Tôn chế định học giới cho các Tykhưu ni rằng: 

“VỊ Tỳkhưu ni mắng nhiếchoặc nguyền rủa Tykhưu, phạm pacittiya 
(Ưng đối trị) 0). 

Sau khi xuất gia, Ngài Upali đến xin Đức Thế Tôn đi vào rừng để độc cư 
thiền tịnh, Đức Thế Tôn không chấp thuận, vì biết rằng: “Nếu sống trong 
rừng Upali không thành tựu được mục đích của mình, chỉ chứng đạt thiền mà 
thôi”, Ngài Upali cần sống gần Tăng chúng để còn học Pháp. 

Vâng lời Đức Thế Tôn, Ngài Upali sống với Tăng chúng(2, Ngài tỉnh cần 
thiền tịnh và quán pháp, chẳng bao lâu chứng đạt Thánh quả ALaHán. 

Tự thân Đức Thế Tôn dạy Ngài Upaäli trọn Tạng Luật (Vinayapitaka)®). 

*Được Đức Thế Tôn ban cho địa uị tối thắng 0uề Luật. 

Ngài Upali thự chứng tỏ mình là bậc thông Luật qua ba trường hợp. 

1ˆ~ Vị Tùkhưu xứ Bharukaccha. 

Một vị Tykhưu người thành Bharukaccha, nằm mơ thấy mình quan hệ 
tình dục với người vợ cũ khi còn sống đời sống tại gia. VỊ ấy nghi ngờ rằng: 
“Có lẽ ta không còn là vị Tkhưu nữa, ta sẽ hoàn tục”. 

Trong lúc đi về thị trấn Bharukaccha, giữa đường gặp Ngài Upaäli, vị ấy 
thuật chuyện ấy đến Ngài Upali. Ngài Upäli nói rằng: 

- Này hiền giả, trong giấc mơ thì không phạm tội. 

Ngài Upali phân xử vấn đề chưa được Đức Thế Tôn chỉ dạy, nhưng Ngài 
Upali biết rằng: “Giấc mơ ô nhiễm không phải là tội lõi”, và có quyết định 
đúng đắn về việc này. 

Khi nghe câu chuyện, Đức Thế Tôn khen ngợi Ngài Upali rằng: 

- Này các Tỳkhưu, Upali phân xử đúng, như người in dấu chân giữa hư 
không. 


@)- Xem ÐĐĐÐ Indacanda (đ).Luật Phân tích Giới Tỳkhưu ni. Số 334. 
)- A.v. 201. Upalisutta. 

G)- ThagA. i. 36O; ThagA.i. 370; AA. 1. 172. 

&)- Xem ÐĐĐÐ Indacanda (đ). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu I. Số 71. 


132 


*Bharukaccha. 

Đó là hải cảng trong xứ Bharu®©), các thương nhân thường từ Hải cảng 
này đi đến xứ Suvannabhumi (Đất Vàng) để buôn bán®), 

Bharukaccha là trú xứ của Trưởng lão ni Vaddhamata®) và Trưởng lão 
Malitavambhat. 

Bharukaccha là một trong trong những trung tâm thương mại được nói 
đến trong tập Mahaniddesa®6). 

Vua xứ Tích Lan là Vijaya trú tại đây ba tháng trước khi vượt biển đến 
TíchLan®), 

Theo I7uuauadana (Thiện nghiệp thí dụ kinh), thành phố này được xây 
dựng bởi Bhiru, là một trong ba người thoát khỏi nanh vuốt của kẻ phản 
quốc trị vì xứ Sauvira trong vương quốc Sikkhandl. 

Vương quốc này bị sụp đất nặng sau khi vuaRudrayan trị vì xứ Roruka 
bị sát hại. Trong truyện này Bharukaccha được viết làBhirukaccha (đầm lầy 
của Bhiru), nhưng theo truyền thống của Bàlamôn, từ Bhiru có nguồn gốc từ 
nhà hiền triết Bhrgu, giống như Barygaza trong Ptolemy và Periplus của biển 
Erythrea0). 

Bharukaccha là Broach trong bang Kathiawar hiện nay. Dân chúng 
trong xứ Bharukaccha được gọi là Bharukacchaka®). 

2ˆ~ Câu chuuện Trưởng lão Ajjuka. 

Trường lão AJJjuka sống nơi kinh thành Vesali. Ngài được một người gia 
chủ tín thành hộ độ. VỊ gia chủ ấy có một người con và một người cháu, 
người gia chủ di chúc đến Ngài AjJjuka rằng: 

- Bạch Ngài, trong hai đứa trẻ này, khi tôi mệnh chung Ngài hãy trao tài 
sản này đến đứa nào có đức tin và mộ đạo. Ngài nên thông báo (okasam) cơ 
hội đến chúng. 

Sau khi người gia chủ mệnh chung, người cháu là người có đức tin và mộ 
đạo, còn người con không có dức tin. 

Ngài AJJjuka đã trao tài sản đến người cháu trai, người cháu đã bảo quản 
được tài sản còn tạo phước cúng dường, bố thí. 

Người con của vị gia chủ đi đến gặp Ngài Ananda, hỏi rằng: 

- Bạcvh Ngài Ananda, ai thật sự là người thừa hưởng tài sản? Người con 
hay người cháu?. 

- Này cư sĩ, chính người con trai là người thừa tự của người cha. 

- Thưa Ngài Ananda, Tôn giả Ajjuka đã bảo với tôi rằng: “Tài sản của 
cha tôi thuộc về người anh họ của tôi”. 

- Này cư sĩ, như vậy Tỳkhưu AjJuka không phải là Samôn. 

Nghe vậy, Ngài Ajjuka đã nói với Ngài Ananda rằng: 

- Này hiền già Ananda, hãy cho tôi cuộc phân xử. 

Sự việc được đưa ra trước Tăng chúng, Ngài Upäli hỏi Ngài Ananda 
rằng: “Này hiền giả Ananda, vị Tỳkhưu được người chủ tài sản giao phó đến 
người xứng đáng thừa hưởng tài sản, “hấu thông báo cơ hột nàu đến cho 
người tên nàu”, rồi đã thông báo đến người ấy (điều đã được dặn dò), thì 
phạm tội gì? 


Œ@- JA.1V. 137. 

)- JA. iii. 188. 

@)- ThigA. 171. 

4)- ThagA. 1. 211. 

@)- MNId. 1. 155; xem thêm MI]. 331. 
(6)~ Dpv. 1x. 26. 

0)- Dvy. 586. 

®)- DhsA. 305. 


133 


- Thưa Ngài, vị ấy vô tội, cho dù là tội dukkata (làm sái quấy) cũng 
không phạm. 

- Này hiền giả Ananda, như vậy Tỳkhưu Ajjuka vô tội trong trường hợp 
này®), 

Sự quyết định này được trình lên Đức Thế Tôn, Đức Phật tán thán Ngài 
Upali quyết định đúng”. 

3ˆ~ Giải oan cho rnẹ ngài Kurnar~a Kqassapda. 

(Đã tường thuật ở trên). 

Vào thời điểm thích hợp, giữa hàng Tứ chúng Đức Thế Tôn tuyên bố: 

Etadagsam, bhikkhave, mama savakanam bhikkhunam 
vinayadharanam yadidam upali: 

“Nàu các Tùkhưu, trong những Tùkhưu đệ tử của Như Lai, đệ nhất 
nắm giữ Luật là Upaälï”). 

XTiên sự. 

Cách đây 1oo ngàn kiếp trái đất, vào thời Đức Phật Padumuttara (Liên 
Hoa), tiền thân Ngài Upali là một gia chủ Trưởng giả trong thành Hamsavati, 
có tên gọi là SuJata. 

Có lần vị gia chủ này thấy một ẩn sĩ khổ hạnh là Sunanda đứng cầm lọng 
hoa che nắng cho Đức Thế Tôn suốt 7 ngày. Đức Thế Tôn Padumuttara tiên 
tri “Ẩn sĩ Sunanada là Trưởng lão Punna MantänTputta trong thời Đức Phật 
Siddhattha”. 

VỊ gia chủ này ước muốn: “Ta hãy có mặt trong Giáo pháp của Đức Thế 
Tôn Siddhattha”. 

Sau đó, vị gia chủ chứng kiến Đức Thế Tôn Padumuttara ban cho 
Trưởng lão Patika là vị “đệ nhất nắm giữ Luật”. 

Gia chủ Sujata đã cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng trọn 7 
ngày, rồi ước nguyện thành tựu địa vị “đệ nhất nắm giữ Luật” trong thời Đức 
Chánh Giác tương lai. 

Đức Thế Tôn Padumuttara tiên tri “ước vọng của thiện gia nam tử này sẽ 
thành hiện thực trong thời Đức Thế Tôn Siddhattha”. 

Gia chủ SuJata nỗ lực tạo phước lành, xây dựng Tự viện Sobhana với 
kinh phí là 1oo ngàn tiền vàng, cúng dường đến Đức Thế Tôn Padumuttara 
và Tăng chúng. 

Do công hạnh này, hậu thân gia chủ Sujata sinh về Thiên giới 30 ngàn 
kiếp trái đất, là vị Thiên vương cối trời 1,ooOo lần, có 1.ooo lần là vua Chuyển 
luân. 

Cách đây giữa hai kiếp sống của Đức Phật Kassapa và Đức Phật Gotama, 
hậu thân gia chủ SuJata sinh vào Hoàng tộc AñJasa, có tên là Sunanda. 

Một hôm cởi voi Sirika đi dạo chơi trong vườn Ngự Uyển, vua Sunanda 
gặp Đức Phật Độc giác Devala, do ngã mạn vua Sunanda mắng Đức Phật Độc 
giác Devala là “tên thợ cạo hạ tiện”. 

Lập tức thân thể vua Sunanda nóng bừng lên như bị lửa thiêu đốt, kinh 
hoàng vua Sunanda xuống voi, cùng đoàn tùy tùng đi đến đảnh lễ Đức Phật 
Devala sám hối Đức Phật, khi ấy thân thể mới hết nóng bức. 

Được biết rằng: “Nếu vua Sunanda không sám hối, sẽ bị rơi vào đại ngục 
Avicl (Atỳ) , đồng thời Vương quốc của vua Sunanda sẽ bị tiêu diệt. 

Do những lời này, hậu thân vua Sunanda phải làm thợ cạo nhiều kiếp, 
sống. Đến thời Đức Phật Gotanma, hậu thân của vua Sunanda là thợ cạo 
Upalit®). 


0- Xem ÐĐĐÐ Indacanda (đ). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu I. Số 172. 
@)- A.1. 24. 


134 


Trong Tăng đoàn, Ngài Dpali là vị Trưởng lão nắm vững Luật của chư 
Tkhưu cùng Tỳkhưu ni và thường bạch hỏi Đức Thế Tôn về những vấn đề 
liên quan đến Luật. 

Có lần Ngài Upali hỏi Đức Thế Tôn về tính hợp pháp và không hợp pháp 
khi Tăng đoàn thi hành một điều Luật cần có sự hiện diện của vị Tykhưu 
phạm tội, nhưng vị Tỳkhưu ấy cố tình lánh mặt®), 

Có lần trong Tăng đoàn có sự rạn nứt vì chia rẽ, Tăng chúng tuyên bố lập 
lại sự hòa thuận, nhưng không có sự điều tra thấu đáo, Ngài Upali bạch hỏi 
Đức Thế Tôn: “Quyết định này có đúng Luật không?”6), 

Hành sự nên thực thi với vị Tykhưu phải hội đủ bao nhiêu điều kiện? 
Trong khi thỉnh ý (để buộc tội) vị Tykhưu, phải hội đủ bao nhiêu điều kiện? 
VỊ Tỳkhưu muốn khiển trách vị Tỳkhưu khác,nên quán xét nội tâm của mình 
hội đủ bao nhiêu pháp mới nên khiển trách vị khác). 

Trong thời gian nào, thời gian quản thúc được giảm với vị Tỳkhưu đang 
bị quán thúc?6), 

Các câu hỏi của Ngài Upäli và câu trả lời của Đức Thế Tôn liên quan đến 
Luật được ghi nhận đầy đủ trong nhóm năm của Dpali (Upali pañcaka) 
trong tập Parivara (Tập Yếu)®@), 

Cũng thật khó biết câu nào của Ngài Upali hỏi Đức Thế Tôn, câu nào 
được gán cho Ngài vì sự uyên bác của Ngài về Luật. 

Theo Tạng Luật (Vinayapitaka), trong thời Đức Phật tại tiền, được theo 
học Giới Luật với Ngài Upali là một đặc ânứ). 

Các vị Tỳykhưu xem Ngài Upali là bậc đồng Phạm hạnh lỗi lạc, là vị mà 
các vị có thể được giúp đỡ khi gặp khó khăn về Luật. 

Như trong Tạng luật có câu chuyện như sau: 

Có nhiều vị Tỳkhưu đang từ thành Saketa đến thành Savatthi. Giưã 
đường bị bọn cướp trấn lột, lột sạch y phục của các vị. 

Các vị Tỳkhưu suy nghĩ: “Đức Thế Tôn có cấm đoán, u† Tùkhưu không 
được xm phục nơi các cận sự không phải là thân quuến ”. 

Nên không dám xin y phục của các gia chủ không phải là thân tộc, cứ lõa 
thể đi vào Đại tự Kỳ Viên, đảnh lễ các vị Tykhưu trưởng lão. Các vị Tykhưu 
nói với nhau rằng: 

- Này các Hiền giả, các đạo sĩ lõa thể này thật tốt, đã đảnh lễ các vị 
Tykhưu. 

Các vị Tỳkhưu (lõa thể) nói rằng: 

- Này các Hiền giả, chúng tôi không phải là những đạo sĩ lốa thể, chúng 
tôi là Tỳkhưu. 

Các vị Tykhưu đã nhờ Ngài Upali rằng: 

- Thưa hiền giả Upali, hãy xét hỏi những người này đi. 

Ngài Upali sau khi xét hỏi các vị ấy đã nói rằng: 

- Này chư hiền, đây là những vị Tỳkhưu bị cướp trấn lột. Hãy cho y đến 
những vị ấy®), 

Hoặc trường hợp Trưởng lão RamanIyavihar1. 

XTInưởng lão Ramtarttuauthart. 


@~ Áp. 1. 37. 

(2)- Vịn. 1. 325. 

G@)-Vin. 1. 358. 

4)-Vin. 11. 248. 

()- Vin. 1i. 33. 

6)- Vin. v. 180-206; xem thêm Upaliuagga trong Tăng Chỉ Bộ Kinh (A.v. 70). 
0)- Vin. 1v. 142; Sp. 1v. 876. 

®)- Xem ÐĐÐ Indacanda (d). Luật Phân tích Giới Tỳkhưu II. Số 54. 


135 


Trong thời Đức Phật còn tại tiền, Ngài là con một Trưởng giả giàu có, 
nhưng sống phóng đảng, trác táng. 

Một hôm thấy các quân lính của Đức vua bắt một người gian dâm với vợ 
người, tâm Ngài giao động mạnh, Ngài đi đến Đại tự Trúc Lâm (Veluvihara) 
nghe pháp từ Đức Thế Tôn, rồi xin xuất gia thọ giới Tykhưu. 

Tuy vậy, Ngài vẫn còn ái dục mạnh, vẫn sống sung túc như có am thất 
đầy đủ tiện nghi ... Do vậy, Ngài được gọi là Ramamruauihar? (người sống 
trong dục lạc). 

Nếp sống trác táng cũ khiến Ngài khó sống đời sống Samôn trong sạch, 
Ngài cảm thấy không xứng đáng nhận vật cúng dường của các tín thí. 

Ngài lìa bỏ am thất ra đi lang thang đây đó, trên đường đi Ngài ngồi nghỉ 
nơi cội cây, thấy các cổ xe bò đi ngang qua, một con bò đuối sức vấp ngã quy. 
Người chủ bò tháo xe ra, cho bò rơm và nước, làm cho nó đỡ mật. 

Khi con bò hồi sức, người chủ bò bắt bò cột vào xe và con bò kéo xe đi. 
Ngài suy nghĩ: “Con bò kia vấp ngã, sau khi hồi sức đã kéo gánh nặng ra 
đi. Trước đây ta vấp ngã rơi vào dục lạc, ta phải đứng dậy và làm tròn phận 
sự Samôn của mình”. 

Ngài trở về trú xứ cũ, đến đảnh lễ và sám hối tội lõi với Ngài Upali. Ngài 
Upali chấp nhận lõi lầm của Ngài RamanTyaviharl, giúp Ngài có được nếp 
sống chân chánh. 

Ngài Ramaniyavihari nỗ lực hành pháp, chẳng bao lâu chứng đạt Thánh 
quả ALaHán. 

Khi hưởng an lạc của Thánh quả giải thoát, Ngài nói lên sai lầm đồng 
thời tuyên bố chánh trí của mình qua kệ ngôn. 

45- YathapI bhaddo aJañño; khalitva patititthati. 

Evam dassanasampannam; sammasambuddhasavaka”nti. 

“Như con thú hiền thiện; giống tốt, khéo huấm luuện. 

Sau khi đã uấp ngất); lại đứng lên an trú. 

Tu đầu đủ chánh kiến; đệ tử Bậc Chánh Giác” (HT. TMC d). 

Tiên sự. 

Trong thời Đức Phật VipassI, tiền kiếp Ngài có cúng dường đến Đức Thế 
Tôn hoa Koranda®!, 

Ngài có thể là Trưởng lão Kondapupphiyan được nói trong tập Apadana. 

Vào 57 kiếp trái đất trước, tiền thân Ngài là Đức vua Vitamala®), 

Ngoại trừ Tạng Luật, trong kinh điển chỉ có vài bài kinh đề cập đến Ngài 
Upali, ngoài bài kinh Upali ở trên, còn có. 

XSat†thusasantasutttarn (kinh Lời dạu Bậc Đạo sư'). 

Ngài Upali đi đến đánh lẽ Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ rồi ngồi xuống 
một bên bạch rằng: 

- Lành thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắn đến con; 
sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình an tịnh, không 
phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. 

- Này Upali, những pháp nào ngươi biết: “Những pháp này không đưa 
đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ 
Nípbàn. Thì này Upali, ngươi cần phải nhất hướng thọ trì là “Đây không phải 
là Pháp, không phải là Luật, đây không phải là lời dạy của Đức Thế Tôn”. 

Và này Upali, những pháp nào ngươi biết: “Những pháp này đưa đến 
nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ 


@)- Khalitvä. 
@)- ThagA. ¡. 116; Thag. Kệ ngôn số 45. 
@)~ Ap.I. 206. 


136 


Nípbàn”. Thì này Upall, ngươi cần phải nhất hướng thọ trì là “Đây là Pháp, 
đây là Luật, đây là lời dạy của Đức Thế Tôn”9), 

Trong Anguttara nikaya (Tăng chi bộ kinh), pháp 1o chi, có Ủpalivagga 
(Phẩm Upali), ghi nhận những bài kinh do Ngài Upali hỏi Luật đến Đức Thế 
Tôn. 

Trong tập Theragatha (Kệ ngôn Trưởng lão Tăng), có ba kệ ngôn của 
Ngài Upali nhắc nhở các vị Tỳykhưu mới xuất gia như sau 

249- Saddhaya abhinikkhamma; navapabbajJito navo. 

Mitte bhaJeyya kalyane; suddhajnve atandite. 

“Vì lòng tin ra đi; mới xuất gia tân học. 

Hãu sống uới bạn lành; mạng thanh tịnh không nhác”. 

250- Saddhaya abhinikkhamma, navapabbajIto navo; 

Sanghasmim viharam bhikkhu; sikkhetha vinayam budho. 

“Vì lòng tin ra đi; mới xuất gia tân học. 

Tùkhưu trú giữa chúng; sáng suốt học Luật tạng”. 

251- Saddhaya abhinikkhamma; navapabbajito navo. 

Kappakappesu kusalo; careyya apurakkhato”ti. 

“Vì lòng tin ra đi; mới xuất gia tân học. 

Khéo biết uiệc nên làm; uà uiệc không nên làm. 

Hãu để ut ấu sống; không đề cao tôn xưng (HT.TMCd)). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: “Khi Đức Phật còn tại tiền, 
Ngài Upali có ghi lại một số chỉ thị của Đức Thế Tôn, theo đó những vị thông 
Luật Tạng (Vinayapitaka) thường nương theo để dẫn giải Luật”. 

Ngài Buddhaghosa còn ghi nhận thêm rằng: “Cùng với những chỉ thị 
khác của Đức Thế Tôn, Ngài Upali có hợp soạn lời giải thích về Luật”6). 

Đệ tử truyền thừa của Ngài Upali là Ngài Dasaka mà Ngài Upali gặp tại 
trú xứ của mình là Valikarama(, 

Ngài Dasaka được Ngài Dpali dạy trọn Tạng Luật (Vinayapitaka). 

*Valikaramna (còn viết là Valukarama). 

Là một Tự viện trong kinh thành Vesali, nơi mà “mười điều phi Luật” 
của nhóm Tỳkhưu VaJjiputtaka được bác bỏ, cũng là nơi Kết tập Phật ngôn 
lần II). 

Theo tập DIpavamsa (Đảo sử), “mười điều phi Luật” được nhóm Tykhưu 
Vajjiputtaka thành lập nơi Tự viện Kutagarasala(9). 

Trong cuộc Kết tập Phật ngôn lần I ở thành Rajagaha (Vương Xá), Ngài 
Upali giữ vai trò lãnh đạo và quyết định mọi trùng tuyên liên quan đến Luật, 
như Ngài Ananda giữ vai trò lãnh đạo và quyết định mọi trùng tuyên liên 
quan đến Phápứ!. 

Trưởng lão Upali viên tịch vào năm thứ sáu của triều đại vua 
UdayIbhadda®), Vua AJatasattu (AXàThế) giết cha cướp ngôi, làm vua được 
32 năm, con vua Ajatasattu là UdayTbhadda giết cha soán ngôi, làm vua được 
16 năm. Vào năm thứ 16 của triều đại này, Ngài Ananda viên tịch. 

F- Kùnh điển liền quan đến Trưởng giả Anathapiandikda. 


Œ)- A.1V. 143. 

)- Thag. Kệ ngôn số 249 -251. 

G)- Sp. 1. 272, 283. 

4)- Mhv. v. 107. 

@)- Vịn. ii. 306; Mhv. iv. 5O, 63. 

(6)~ Dpv. v. 29. 

0)- Vịn. ii. 286 ; DA. 1. 11 ; Mhv. iii. 3O. 
(8)- Dpv. v. 7. 


137 


Được biết Trưởng giả Cấp Cô Độc không bao giờ hỏi Pháp từ nơi Đức 
Thế Tôn, vì Trưởng giả e ngại Đức Thế Tôn mệt, Trưởng giả không muốn Đức 
Thế Tôn phải nói Pháp vì ông, do ông là người nhiệt thành cúng dường đến 
Đức Thế Tôn và Tăng chúng®'), 

Nhưng ít nhất cũng có một bài kinh ghi nhận: “Trưởng giả Cấp Cô Độc 
đã hỏi Đức Thế Tôn”. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lề Đức Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên, đã hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu người đáng dược cúng dường ở đời? Và 
chỗ nào cần được bố thí cúng dường? 

- Này gia chủ, có haI hạng người đáng được cúng dường ở đời: “Hữu học 
và vô học”®), Đối với hai hạng người này đáng được cúng dường ở đời. 

Này gia chủ, nơi đây cần phải bố thí cúng dường. 

Rồi Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn. 

Sekho asekho ca Imasmim loke; 

Ahuneyyä yajamananam honti; 

Te uJ)ubhuta kayena; vacaya uda cetasa. 

Khettam tam yaJamananam; 

Ettha dinnam mahapphala”nti. 

“Hữu học uà 0ô học; cả hai ở trong đời. - 

Điều đáng được cúng dường; đối uới người dâng lê. 

Chúng grữ thân chánh trực; cả lời nói Ú nghĩ”. 

Phước điền người dâng cúng; đâu thí có quả lớn” (HT. TMC đ)®). 

Phần lớn các bài Pháp được Đức Thế Tôn tự ý giảng cho Trưởng giả Cấp 
Cô Độc nghe, khi Trưởng giả Cấp Cô Độc đến đảnh lễ Ngài, rồi ngồi xuống 
một bên. 

Trong tập Tăng chi bộ kinh (Anguttara nikaya) có ghi nhận: 

*Kuù{†asuttamt (kinh Nóc nhọn) (1). 

Có khả năng hai bài kinh này, Đức Thế Tôn giảng cho Trưởng giả Cấp Cô 
Độc vào hai thời điểm khác nhau. 

Đức Phật giảng cho Trưởng giả Cấp Cô Độc rằng: “Khi tâm không được 
gìn giữ (arakkhrta) thì ba nghiệp: Thân, ngữ, ý không được gìn giữ. Khi ba 
nghiệp: Thân, ngữ, ý không được gìn giữ thì tâm bị tham dục ứ đầy rồi rỉ 
chảy. Với người có ba nghiệp bị tham dục ứ đầy rồi rỉ chảy thì sự chết không 
được hiền thiện (nghĩa là bị rơi vào khổ cảnh). 

Khi tâm được gìn giữ thì ba nghiệp được gìn giữ, khi ba nghiệp được gìn 
giữ thì tâm không bị tham dục ứ đầy rồi rỉ chảy. Với người tâm không bị 
tham dục ứ đầy rồi rỉ chảy, sự chết được hiền thiện. 

Ví như ngôi nhà nóc nhọn vụng lợp, thời nóc nhọn, rui kèo, vách tường 
không được gìn giữ (do nước mưa thấm vào). 

*Kuù{asuttamt (2). 

Tương tự như kinh trên, chỉ thay thế chữ không gìn giữ (arakkhita) 
bằng chữ lung lay (bụapanna)2. 

*Sudattasutttq (kinh Sudatta). 


6)- DhpA. i. 3. 

)- Hữu học (sekha). Chỉ cho bậc Thánh từ Dự Lưu đến Bất Lai. Bậc Bất Lai là vị đã cáot đứt 5 sợi 
giây trói buộc bậc thấp là: “Thân kiến, hoài nghỉ, Giới cấm thủ, dục ái và sân”. Bậc Dự Lưu và Nhất 
Lai chỉ cắt đứt được ba sợi dây trói buộc là: “Thân kiến, hoài nghi và Giới cấm thủ”. 

Vô học (asekha). Chỉ cho bậc Thánh ALaHán, bậc này đã cắt đứt 5 sợi dây trói buộc bậc trên là: “Sắc 
ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật và vô minh”. 

@)- A.1.63. 

@)- A.1. 262. 


138 


Đức Thế Tôn giảng cho Trưởng giả Cấp Cô Độc biết bố thí vật thực là 
mang đến lợi ích đến người nhận bốn điều là: Cho tuổi thọ (ayu), cho dung 
sắc (vanna), cho an lạc (sukham), cho sức mạnh (balam). 

*Sau khi cho tuổi thọ, người cho được tuổi thọ chư Thiên hay người. 

*Sau khi cho dung sắc, người cho được dung sắc chư Thiên hay người. 

*Sau khi cho an lạc, người cho được an lạc chư Thiên hay người. 

*Sau khi cho sức mạnh, người cho được sức mạnh chư Thiên hay người. 

Rồi Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn: 

282- Yo saññatanam paradattabhojJinam; 

Kalena sakkacca dadati bhojJanam. 

Cattar1 thanani anuppavecchati; 

Avyuñca vannañeca sukham balañca. 

“Người khéo gìn giữ, sống nhờ người cho uật thực; 

Tùu thời, tự mình cho uật thực. 

Là cho người nhận bốn điều; 

Tuổi thọ, dung sắc, an lạc, sức mạnh. 

So ayudayI vannadayl, sukham balam dado naro. 

DIighayu yasava hoti, yattha yatthupapaJJatr”ti. 

“Người cho tuổi thọ, cho an lạc sức rmnạnh. 

Được tuổi thọ dài, danh tiếng; dù sinh đến nơi đâu ”t). 

*Pattakarnuưnasutta (kinh Việc thành tựu). 

Đức Phật dạy Trưởng giả Cấp Cô Độc: “Có bốn pháp khả lạc, khả ý khó 
được ở đời: Tài sản khởi lên đúng pháp, danh tiếng khởi lên đúng pháp, tuổi 
thọ dài, được sinh về cõi Trời”. 

Có bốn pháp đưa đến chứng được bốn điều khả lạc, khả ý khó được ở 
đời ấy là: Đầy đủ niềm tin, đầy đủ giới, đầy đủ thí và đầy đủ tuệ. 

*Đầu đủ niềm tím. Là tin tưởng vào sự Giác ngộ của Đấng Như Lai, là 
bậc ALaHán Chánh Giác, Minh hạnh túc ... Phật, Thế Tôn. 

* Đầu đủ giới. Gìn giữ không vi phạm năm giới. 

*Đầu đủ thí. Là tầm không bị bỏn xẻn chi phối, bố thí với bàn tay rộng 
mở. 

*Đầu đủ trí. Là từ bỏ tham, sân, hôn trầm, thụy miên, hối tiếc, hoài 
nghi®), 

*Gthtsarmtcisuttamn (kinh Bổn phận người gia chủ). 

Đức Phật dạy Trưởng giả Cấp Cô Độc: “Thành tựu bốn pháp, vị Thánh 
đệ tử thích đáng bước vào con đường hộ trì chư Tăng, đó là: 

- Cúng dường y phục đến các Tykhưu. 

- Cúng dường vật thực đến các Tỳkhưu. 

- Cúng dường sàng tọa đến các Tỳkhưu 

- Cúng dường thuốc trị bịnh đến các Tykhưu®). 

*Ananra/asutttarnt (kinh Không nợ). 

Đức Thế Tôn giảng cho Trưởng giả Cấp Cô Độc bốn sự an lạc của người 
gia chủ, tùy thời khởi lên. 

*An lạc do sở hữu (atthisukham). Là tài sản thu hoạch do tự tay, do sức 
lực của mình. do mồ hôi đổ ra đúng pháp. Làm chủ được tài sản của mình. 

*Lạc tài sản (bhogasukham). Là sử dụng tài sản phát sinh đúng pháp để 
tạo thiện nghiệp như bố thí... 

*Lạc không mắc nợ (änanyasukham). Là không mang nợ một ai cả. 


(@)- A.1i. 63. 
2)- Xem thêm A.ii. 65a. 
@)- A.1i. Ó5b. 


139 


*Lạc không phạm tội (anavajjasukham). Là ba nghiệp: Thân, ngữ, ý vô 
tộiG), 

*Adiuasuttam (kinh Lú do). 

Đức Thế Tôn giảng cho Trưởng giả Cấp Cô Độc về 5 lý do người gia chủ 
gầy dựng tài sản đúng pháp. 

1¬ Tự mình được an lạc, giúp cha mẹ, vợ con, người làm cho mình được 
an lạc và duy trì được sự an lạc đó. 

2ˆ- Giúp bạn bè thân hữu được an lạc và duy trì được sự an lạc đó. 

3- Chận đứng được các tai họa từ lửa, từ nước, từ vua, từ kẻ thù, từ 
người thừa tự và gìn giữ tài sản được an toàn. 

4¬ Để bố thí hồi hướng phước đến thân bằng qyuyến thuộc, chư Thiên. 

5- Cúng dường đến các Samôn, Bàlamôn trong sạch. Mệnh chung được 
sinh về nhàn cảnh). 

*Htthasuttamn (kinh Khả lạc). 

Đức Thế Tôn dạy Trưởng giả Cấp Cô Độc năm pháp khả lạc, khả ý, khó 
tìm ở đời là: Tuổi thọ, dung sắc, an lạc, sức mạnh và danh tiếng. Và thực 
hành pháp để có được năm pháp khả lạc, khả ý này, khó tìm ở đời®), 

*Verasuttdm (kinh Sợ hãi hận thù) (1). 

Đức Thế Tôn dạy Trưởng giả Cấp Cô Độc rằng: 

“Người không đoạn tân 5 pháp sợ hãi, hận thù là: Sát sinh, lấy của 
không cho, làm sái quấy trong dục lạc, nói dối và uống rượu men, rượu nấu. 
Được gọi là ác giới và bị tái sinh vào địa ngục. 

Người đoạn tận được 5 pháp sợ hãi, hận thù là: Không sát sinh, không 
lấy của không cho, không làm sái quấy trong dục lạc, không nói dối, không 
uống rươu men, rượu nấu. Được gọi là có giới, được tái sinh về cối Trời, 

*PtHsufttam (kinh Hoan hỷ). 

Bài kinh này, Đức Thế Tôn khiển trách nhẹ nhàng Trưởng giả Cấp Cô 
Độc. Khi Trưởng giả Cấp Cô Độc đến Đại tự Kỳ Viên cùng với 50O gia chủ 
đoanh vây, Đức Thế Tôn dạy Trưởng giả rằng: 

- Này gia chủ, ngươi đã cung cấp cho các Tỳkhưu: Y phục, vật thực, sàng 
toa, thuốc trị bịnh. Nhưng ngươi chớ bằng lòng với ý nghĩ: “Chúng ta cung 
cấp cho các Tỳkhưu: Y phục, vật thực, sàng tọa, thuốc trị bịnh”. 

Do vậy, này gia chủ ngươi cần phải học tập như sau: “Với phương tiện 
nào), thỉnh thoảng chúng ta đạt và an trú hỷ lạc do viễn ly sinh”. 

Ngài Sariputta đã vì Trưởng giả Cấp Cô Độc giải thích lời dạy vắn tắt của 
Đức Thế Tôn ở trên. 

Khi vị Thánh đệ tử đạt và an trú hỷ lạc do viễn ly sinh; trong thời gian ấy 
5 sự việc không khởi sinh: 

1 Khổ và ưu liên hệ đến dục không khởi sinh. 

2”- Lạc và hỷ liên hệ đến dục không khởi sinh. 

3'- Khổ và ưu liên hệ đến bất thiện không khởi sinh. 

4 Lạc và hỷ liên hệ đến bất thiện không khởi sinh. 

5- Khổ và ưu liên hệ đến thiện không khởi sinh. 

Đức Thế Tôn tán thán lời giải thích rộng của Ngài Sariputta®), 

*Gthtsutta (kinh Gia chủ). 


@)~ A.ii. 60. 

@)- A. I1. 45. 

@)- A.1H. 47. 

@)- A, Hi. 204; S.H. 68. 

)- Kinti. Tập sớ giải thích: Kena nama upayena. 
6)- A.iii. 206. 


140 


Lần khác, Trưởng giả Cấp Cô Độc đến yết kiến Đức Thế Tôn, sau khi 
đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn nói với Ngài 
SarIputta rằng: 

- Này Sariputta (XáLợiPhất), ngươi có biết gia chủ áo trắng nào mà sở 
hành được bảo vệ trong 5 học giới, dễ dàng có được bốn tăng thượng tâm 
hiện tại lạc trú (bhicetastkadhammg), vị ấy có niềm tin bất động với Tam bảo 
và các giới được bậc Thánh ái kính. 

Nếu muốn, gia chủ áo trắng ấy có thể tự tuyên bố về mình là: “Đã đoạn 
tận bốn khổ cảnh, không còn thối đọa, chắc chắn sẽ được giải thoát”@), 

X*Velamasuttta (kinh Velama). 

(Xem ở trên). 

*Verasuttœmn (kinh Sợ hãi hận thù) (2). 

Đức Thế Tôn giảng cho Trưởng giả Cấp Cô Độc: “Khi vị Thánh đệ tử 
đoạn trừ được năm sợ hãi hận thù, thời vị ấy thành tựu bốn Dự Lưu chỉ 
phần) . Nếu muốn vị ấy có thể tuyên bố đã đoạn tận bốn khổ cảnh và chắc 
chắn sẽ giải thoát”6). 

Bài kinh này cũng được ghi nhân trong tập Tương ưng Bô kinh 
(Samyutta nikaya), đồng thời Đức Thế Tôn có đề cập đến “12 duyên khởi”, 
dẫn đến chứng đạt bốn Dự Lưu chỉ phầnt!). 

*Kqarmnabhogtsuttamt (kinh Người hưởng dục). 

Đức Thế Tôn giảng cho Trưởng giả Cấp Cô Độc về 1o hạng người hưởng 
dục lạc (kamabhog). 

1- Hạng hưởng dục: Tầm cầu tài sản phi pháp với sức mạnh; không tự 
mình được an lạc, không chia xẻ, không làm công đức. 

2 Hạng hưởng dục: Tầm cầu tài sản phi pháp với sức mạnh; tự mình 
được an lạc, không chia xẻ, không làm công đức. 

3- Hạng hưởng dục: Tầm cầu tài sản phi pháp với sức mạnh; tự mình 
được an lạc, chỉa xẻ, làm công đức. 

4 Hạng hưởng dục: Tầm cầu tài sản đúng pháp uà phi pháp với sức 
mạnh uà không uới sức mạnh; không tự mình được an lạc, không chia xẻ, 
không làm công đức. 

5- Hạng hưởng dục: Tầm cầu tài sản đúng pháp uà phi pháp với sức 
mạnh uà không uới sức mạnh; tự mình được an lạc, không chia xẻ, không 
làm công đức. 

6 - Hạng hưởng dục: Tầm cầu tài sản đúng pháp uà phi pháp với sức 
mạnh uà không uới sức mạnh; tự mình được an lạc, chỉa xẻ, làmt công 
đức. 

7 Hạng hưởng dục: Tầm cầu tài sản đúng pháp, không với sức mạnh; 
không tự mình được an lạc, không chia xẻ, không làm công đức. 

8`- Hạng hưởng dục: Tầm cầu tài sản đúng pháp, không với sức mạnh; 
tự mình được an lạc, không chia xẻ, không làm công đức. 

9- Hạng hưởng dục: Tầm cầu tài sản đúng pháp, không với sức mạnh; 
tự mình được an lạc, chia xẻ, làm công đức. Và hưởng thụ tài sản này với 
tâm tham đắm, không tới trí tuệ xuất lụ. 

10'- Hạng hưởng dục: Tầm cầu tài sản đúng pháp, không với sức mạnh; 
tự mình được an lạc, chia xẻ, làm công đức. Và hưởng thụ tài sản này với 
tâm không thamn đắm, tới trí tuệ xuất Tụ. 


@)- A,1H1. 211. 

2)- Là có niêm tin bất động nơi Ân đức Phật, ân đức Pháp, âm Đức Tăng và không hề vi phạm vào 5 
giới. 

@)- A,Iv. 405; A.v. 182, 

4)- Xem S.1I. 68; S.v. 387. 


141 


Hạng thứ 1. Có ba điều đáng chỉ trích. 
- Tầm cầu tài sản phi pháp với sức mạnh. 
- Không tự mình được an lạc. 
- Không chia xẻ, không làm công đức. 
Hạng thứ 2. Có 2 điều đáng chỉ trích, một điều được tán thán. 
Hai điều đáng chỉ trích là. 
- Tầm cầu tài sản phi pháp với sức mạnh. 
- Không chia xẻ, không làm công đức. 
Điều được tán thán là. 
- Tự mình được an lạc. 
Hạng thứ 3. Có một điều đáng chỉ trích, hai điều được tán thán. 
Điều đáng chỉ trích là. 
- Tầm cầu tài sản phi pháp với sức mạnh. 
Hai điều được tán khán là. 
- Tự mình được an lạc. 
- Chia xẻ, làm công đức. 
Hạng thứ 4. Có một điều được tán thán, ba điều đáng chỉ trích. 
Điều được tán thán là. 
- Tầm cầu tài sản đúng pháp, không dùng sức mạnh. 
Ba điều đáng chỉ trích là. 
- Tầm cầu tài sản phi phápvới sức mạnh 
- Không tự mình an lạc. 
- Không chia xẻ, không làm công đức. 
Hạng thứ ø. Có hai điều được tán thán, hai điều đáng chỉ trích. 
Hai điều được tán thán là. 
- Tầm cầu tài sản đúng pháp, không với sức mạnh. 
- Tự mình được an lạc. 
Hai điều đáng chỉ trích là. 
- Tầm cầu tài sản phi pháp với sức mạnh. 
- Không chia xẻ không làm công đức. 
Hạng thứ 6. Có ba điều được tán thán, một điều đáng chỉ trích. 
Ba điều được tán thán là. 
- Tầm cầu tài sản đúng pháp, không với sức mạnh. 
- Tự mình được an lạc. 
- Chia xẻ, làm công đức. 
Một điều đáng chỉ trích là. 
- Tầm cầu tài sản phi pháp với sức mạnh. 
Hạng thứ 7. Có một điều được tán thán, hai điều đáng chỉ trích. 
Điều được tán thán là. 
- Tầm cầu tài sản đúng pháp, không với sức mạnh. 
Hai điều đáng chỉ trích là. 
- Tầm cầu tài sản phi pháp với sức mạnh. 
- Không chia xẻ không làm công đức. 
Hạng thứ 6. Có hai điều được tán thán, một điều đáng chỉ trích. 
Hai điều được tán thán là. 
- Tầm cầu tài sản đúng pháp, không với sức mạnh. 
- Tự mình được an lạc. 
Một điều đáng chỉ trích là. 
- Không chia xẻ không làm công đức. 
Hạng thứ o. Cô ba điều được tán thán, một điều đáng chỉ trích. 
Ba điều được tán thán là. 
- Tầm cầu tài sản đúng pháp, không với sức mạnh. 


142 


- Tự mình được an lạc. 

- Chia xẻ, làm công đức. 

Một điều đáng chỉ trích là. 

- Thụ hưởng dục với tâm tham đắm, không có trí xuất ly. 

Hạng thứ 1o. Cô bốn điều được tán thán. 

Bốn điều được tán thán là. 

- Tầm cầu tài sản đúng pháp, không với sức mạnh. 

- Tự mình được an lạc. 

- Chia xẻ, làm công đức. 

- Thụ hưởng dục với tâm không tham đắm, có trí xuất ly. 

Đây là hạng thụ hưởng dục tối thắng ở đời®), 

*Di{thisuttqœm (kính Thấu). 

Trưởng giả Cấp Cô Độc là một thương gia lanh lợi, Ngài còn là nhà hùng 
biện nhiệt tình. 

Bài kinh này thuật lại chuyến viếng thăm các du sĩ ngoại giáo, khi Ngài 
đến Đại tự Kỳ Viên còn quá sớm. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc suy nghĩ: “Thời này không phải thời ta đến yết 
kiến Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đang thiền tịnh. Cũng không phải thời yết 
kiến các vị Tỳkhưu, vì các vị Tỳkhưu đang fu tập uề ú (manobhavaniya)”. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc đến khu vườn các du sĩ ngoại giáo, viếng các du 
sĩ ngoại giáo. Một cuộn tranh luận về Giáo pháp khởi lên giữa Trưởng giả 
Cấp Cô Độc và các du sĩ ngoại giáo. Các du sĩ hỏi: 

- Này gia chủ, hãy nói lên Samôn Gotama có kiến gì? 

- Thưa các Tôn giả, tôi không biết tất cả kiến của Đức Thế Tôn. 

(Đây là sự nhạy bén của Trưởng giả, thoát ra bẩy rập của các du sĩ. Nếu 
Trưởng giả Cấp Cô Độc vội vàng nói lên sự hiểu của mình, sẽ bị các du sĩ nói 
rằng: “Như vậy gia chủ Anathapindika tương đương với Samôn Gotama” và 
bị chỉ trích là “bất kính với Bậc Đạo sư”). 

- Này gia chủ, gia chủ có thể không biết tất cả kiến của Samôn Gotama. 
Nhưng này gia chủ, hãy nói các Tỳkhưu có kiến gì? 

- Thưa các Tôn giả, tôi không biết tất cả kiến của các Tỳkhưu. 

(Lần thứ hai, Trưởng giả thoát ra bẩy rập của các du sĩ). 

- Vậy, này gia chủ, hãy nói về kiến của gia chủ. 

- Thưa các Tôn giả, không có khó khăn gì để trả lời về kiến của chúng 
tôi. Nhưng các Tôn giả hãy nói về kiến của các Tôn giả trước, rồi sau chúng 
tôi trả lời về kiến của chúng tôi. 

(Đây là sự khôn ngoan của Trưởng giả Cấp Cô Độc, không vội nêu lên 
quan điểm của mình trước. Trước tiên yêu cầu nhóm đối lập nêu lên quan 
điểm của họ, rồi chỉ ra những nhược điểm của quan điểm ấy, sau đó sẽ nói 
lên quan điểm đúng đắn của mình. 

Như vậy nhóm đối lập sẽ không có cơ hội tránh né, tráo trở và phản đòn 
được). 

Một du sĩ ngoại giáo nói rằng: 

- Thế giới là thường còn, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng. 
Này gia chủ, như vậy là kiến của tôi. 

Một du sĩ khác nói: 

- Thế giới là vô thường, kiến này là như thật, kiến nào khác là hư vọng. 
Này gia chủ, như vậy là kiến của tôi. 

Một du sĩ khác nói: “Thế giới là có ranh giới ... thế giới không có ranh 
giới ... mạng sống“à thân (kaya)©®) là một ... mạng sống và thân là khác ... 


Œ)- A, V. 176. 
143 


Chúng sinh®) tồn tại sau khi chết ... chúng sinh không tồn tại sau khi chết ... 
chúng sinh có tồn tại và không tồn tại sau khi chết ... chúng sinh không tôn 
tại và không không tồn tại sau khi chết, kiến này là sự thật, kiến nào khác là 
hư vọng. Này gia chủ, như vậy là kiến của tôi. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc biện giải rằng: 

- Thưa các Tôn giả, 

*Tôn giá nào nói như sau: “Thế giới là thường còn, kiến nàu là sự thật, 
kiến nào khác là hư uọng”. 

Kiến này do nhân: Tự mình không tác ý đúng (ayonl so manasikara) hay 
do duyên “nghe tiếng người khác (paraghosa)”. 

Như vậy, kiến này khởi lên do tâm suy tư, khởi lên do duyên (nghe 
tiếng). Và cái gì do nhân suy tư, do duyên khởi lên, cái ấy là oô thường. 

Tôn giả này đã chấp trước (với kiến ấy). Cái khổ ấy, Tôn giả chấp nhận. 

(Do nhân suy tư hay do duyên “nghe tiếng”. Như vậy tự mình chưa thật 
sự “thấy rõ như thế”. Nhưng tuyên bố rằng: “Kiến này là sự thật, kiến nào 
khác là hư vọng”, tuyên bố này không đúng với sự thật, nên Trưởng giả Cấp 
Cô Độc gọi Tôn giả ấy “đã chấp trước”). 

Lý luận tương tự với các chủ kiến còn lại. 

Giải thích. 

Ơ đây với hai chủ kiến: 

- Thế giới có ranh giới. Do các Samôn, Bàlamôn tu tập thiền tịnh, khi 
mở rộng ấn tướng (nimitta), ấn tướng được trải rộng đến “uòng đai sắt 
(cakkavala)” bao quanh 31 cối của một thế giới, nhưng không thể vượt qua 
“vòng đai sắt” do niệm (sati) còn yếu. 

Nên tuyên bố rằng: “Thế giới có ranh giới”. 

- Thế giới không có ranh giới. Do các Samôn, Bàlamôn tu tập thiền tịnh, 
khi mở rộng ấn tướng (nimitta), ấn tướng không được trải rộng đến “uòng 
đai sắt”. Nên tuyên bố rằng: “Thế giới không có ranh giới”. 

Với 4 chủ kiến 

- Chúng sinh tồn tại sau khi chết. Là chấp vào thường kiến. 

- Chúng sinh không tồn tại sau khi chết. Là chấp vào đoạn kiến. 

- Chúng sinh sau khi chết tồn tạt uà không tồn tại. Nghĩa là: “Sau khi 
chết, có phần còn tồn tại (như về danh pháp), có phần không tồn tại (chỉ cho 
thân xác). Chủ kiến này chấp cả hai: Thường và đoạn kiến. 

Ngay cả thân xác chỉ thay đổi từ dạng này sang dạng khác, chứ không 
hoàn toàn biến mất, nên không thể nói là không còn. 

- Chúng sinh sau khi chết không tôn tại uà không không tồn tại. Nghĩa 
là: “Sau khi chết, chúng sinh dường rrhư còn tồn tại, dường như không 
còn tồn tại”. 

Các du sĩ nói với Trưởng giả Cấp Cô Độc rằng: 

- Này gia chủ, tất cả kiến của chúng tôi đã được nói lên. Này gia chủ, hãy 
nói lên kiến của gia chủ là gì? 

- Thưa các Tôn giá, phàm cái gì được sinh, được tác thành do tâm suy tư, 
do duyên khởi lên; cái ấy là vô thường, cái gì vô thường, cái ấy là khổ. Cái gì 
khổ, cái ấy không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. 

Này các Tôn giả, đây là kiến của tôi. 


@- Jiva (JTva). Chữ Jiva của Upanisad, về sau được chỉ cho lĩnh hồn (atman). Theo chủ thuyết 
Bàlamôn, chính Jiva này nối liền afman (ngã hay linh hồn) với attabhaugd (ngã tánh hay đại ngã). 
®)- Kqua ở đây không phải chỉ cho thân xác. Kqaya ở đây chỉ cho nhóm pháp thuộc tỉnh thần. 

@)- Chữ tathagato ở đây không phải chỉ cho Đấng Như Lai, tathagato ở đây chỉ cho bất cứ sinh vật 
nào. 


144 


- Này gia chủ, “cái nàu là khổ”, gia chủ đã chấp trước “cái nàu là 
khố”. Gia chủ đã chấp nhận “cái nàu là khổ”. 

- Thưa các Tôn giả, “cái này là khổ, cái ấy không phải là ta, không phải là 
của ta, không phải là tự ngã của ta”. Như vậy, như thật khéo thấy với chánh 
trí; và từ nơi khổ ấy, tôi như thấy biết rõ sự xuất ly (ra khỏi, từ bỏ) hơn thế 
nữa. 

Giút. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc khéo léo phản biện: “Đã không cho là ta, không 
cho là của ta, không cho là tự ngã của ta. Thì làm sao gọi là chấp trước?”. 

Lại nữa, do không chấp nhận “cái khổ” ấy, nên tìm cách xuất ly. Khi ra 
khỏi “cái khổ” ấy, thì làm sao còn khổ và làm sao “chấp nhận cái khổ ấu?”. 

Các du sĩ nghe Trưởng giả Cấp Cô Độc nói như thế, ngồi im lặng, hoang 
mang, thụt vai, cúi đầu, sửng sờ, không nói nên lời. 

Rồi Trưởng giả từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi, đến Đại tự Kỳ Viên, đi vào 
đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Trình lên Đức Thế Tôn cuộc tranh luận vừa rồi. Đức Thế Tôn tán thán 
rằng: 

- Lành thay, lành thay, này gia chủ. Những kẻ ngu sĩ ấy, cần phải được 
thường thường bác bỏ với sự khéo léo bác bỏ bằng Chánh pháp. 

Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại khích lệ, sách tấn đến gia chủ Cấp Cô 
Độc, khiến cho gia chủ Cấp Cô Độc hân hoan. 

Khi Trưởng giả Cấp Cô Độc ra về, Đức Thế Tôn dạy các vị Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tykhưu, vị Tỳkhưu nào đã được đầy đủ 1o năm an cư mùa mưa 
trong Pháp Luật này, vị ấy cần phải như vầy, thường thường bác bỏ các du sĩ 
ngoại đạo với sự khéo bác bỏ nhờ Chánh pháp, như gia chủ Anathapindika 
đã khéo bác bỏ”0), 

Ngoài những bài kinh được ghi nhận trong tập Tăng Chi kinh ( đồng 
thời cũng được ghi chép trong tập Tương Ưng kinh), trong tập Tương Ưng, 
cũng có những bài kinh có liên hệ đến Trưởng giả Cấp Cô Độc. 

*Anathapimndikasuttœmn (kính Cấp Cô Độc) (1). 

Tương tự như Anathapindikovadasuttam (kinh Giáo giới Cấp Cô 
nhưng phần lớn kinh này sách tấn, khích lệ Trưởng giả Cấp Cô Độc. 

Khi Trưởng giả Cấp Cô Độc bị bệnh nặng, Trưởng giả Cấp Cô Độc cho 
người nhà đến thỉnh Ngài Sariputta (XáLợiPhất) đến tư gia. 

Ngài Sariputta cùng với Ngài Ananda đến nhà Trưởng giả Cấp Cô Độc và 
Ngài SarIputta thuyết lên kinh này®). 

*Anathapimndikasuttdœma (kính Cấp Cô Độc) (2). 

Như kinh trên, nhưng kinh này do Trưởng lão Ananda thuyết, khi 
Trưởng giả Cấp Cô Độc lâm trọng bịnh. 

Sau thời Pháp của Ngài Ananda, Trưởng giả Cấp Cô Độc thưa với Ngài 
Ananda rằng “ông không có sợ hãi vì có niềm tin bất động nơi ân đức Phật, 
Pháp, Tăng và không hề vi phạm Giới hạnh hòa kính (samic]) tại gia nào”). 

(Xem ra, Trưởng giả Cấp Cô Độc bịnh nặng nhiều lần, mỗi lần bịnh 
nặng sắp mệnh chung thường thỉnh Ngài Sariputta hoặc Ngài Ananda đến 
giảng pháp, vì Trưởng giả Cấp Cô Độc không muốn làm bận tâm Đức Thế 
Tôn). 

*Anathapiiidikouadasuttœm (kinh Giáo giới Cấp Cô Độc). 


@)- A,v. 185. 

@)- M.1H. 258 — 263. 

G)- S.v. 38o; xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 5); Trưởng giả Cấp Cô Độc. 
()- S.v. 385. 


145 


Đây là Trưởng giả lâm trọng bịnh lần sau cùng. Trưởng lão Sariputta 
cùng với Ngài Ananda đến tư gia của Trưởng giả Cấp Cô Độc. 

Trưởng lão Sariputta thuyết giảng kinh này đến Trưởng giả Cấp Cô Độc. 

Nghe xong kinh này, Trưởng giả Cấp Cô Độc rơi nước mắt, Ngài Ananda 
hỏi: 

- Này cư sĩ, ngươi đang gượng lên để sống, hay đang chìm xuống cõi 
chết?. 

- Thưa Tôn giả Ananda, con không gượng lên để sống, con đang chìm 
xuống cối chết. Dầu cho Bậc Đạo Sư được con hầu hạ đã lâu, dầu cho các vị 
Tkhưu íu tập ú được con hầu hạ đã lâu, con chưa từng nghe một thời pháp 
như vậy. 

- Này gia chủ, Pháp như vậy không thuyết cho hàng cư sĩ áo trắng, Pháp 
như vậy thuyết cho hàng xuất gia. 

(Cũng vì lời dạy này của Ngài Sariputta, một số người cho rằng: “Đức 
Thế Tôn có những lời dạy bí truyền đến các vị Tỳkhưu”). 

Và Trưởng giả Cấp Cô Độc thỉnh Ngài Sariputta thuyết pháp như vậy 
đến hàng tại gia, như thế hàng tại gia cư sĩ có nhiều lợi ích. 

Giút. 

“Con chưa từng nghe một thời pháp như uậu”. Điều này cần được hiểu 
như sau. 

Không phải Trưởng giả Cấp Cô Độc chưa từng được Đức Thế Tôn sách 
tấn với những ý nghĩa uyên bác tương tự. 

Nhưng vị ấy chưa bao giờ nghe được bài pháp dẫn đến ALaHán quả 
được điễn đạt theo nhiều cách sắp xếp toàn bộ như vậy, liên quan đến chín 
VÒng: 

Khi Ngài Sariputta và Ngài Ananda đến tư gia của Trưởng giả Cấp Cô 
Độc. Sau khi ngồi lên chỗ ngồi được soạn sẵn, Ngài Sariputta hỏi Trưởng giả 
Cấp Cô Độc: 

- Này cư sĩ, ta mong rằng ngươi có thể kham nhẫn. Ta mong rằng ngươi 
có thể chịu đựng. Ta mong rằng khổ thọ được giảm thiểu, không có gia tăng, 
sự giảm thiểu rõ rệt không có gia tăng. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc trả lời Ngài Sariputta rằng: 

- Thưa Tôn giả Sariputta, con không thể kham nhãn, con không thể chịu 
đựng. Khổ thọ đang gia tăng, không có giảm thiểu và sự gia tăng rõ rệt, 
không có giảm thiểu. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc đưa ra bốn ví dụ để mô tả điều này. 

* Vị như người lực sĩ cầm gươm bén chém đầu người khác. Cũng vậy 
ngọn gió kinh khủng thổi lên làm đau nhói đầu ông. 

*Ví như người lực sĩ dùng dây da cứng quấn quanh đầu rồi xiết mạnh. 
Cũng vậy, ông cảm thấy đau đầu khủng khiếp. 

*Ví như người đồ tể thiện xảo hay đệ tử người đồ tể, cầm dao bén cắt 
ngang bụng con bò. Cũng vậy, cơn gió khủng khiếp cắt ngang bụng ông. 

*Ví như hai người lực sĩ nắm hai tay của người yếu hơn, nướng trên than 
đỏ. Cũng vậy, sức nóng mãnh liệt khởi lên trong thân ông. 

Nghe vậy, Ngài Sariputta đưa trí quán xét, biết rằng: “Gia chủ 
AnathapIndika sắp mệnh chung”. 

Ngài Sariputta suy nghĩ: “Ta không nên dẫn gia chủ này đến nào khác, 
ngoài dẫn đến Thánh quả ALaHán. Như vậy sẽ mang đến lợi ích cho gia chủ 
này, mong rằng gia chủ Anathapindika sẽ đạt Thánh quả ALaHán trước khi 
mệnh chung”. 


146 


Ngài Sariputta theo cách tuần tự toàn diện, từ thấp lên cao, từ ngoài vào 
trong. Chủ yếu thời pháp này là diệt trừ tham, mạn và tà kiến. vì người sắp 
mệnh chung, nếu không khéo tác ý sẽ bị ảnh hưởng của tham, mạn và kiến. 

Vòng 1. Ngài Sãriputta dạy gia chủ Cấp Cô Độc không nên dính mắc 
(chấp thủ) vào 6 quyền: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 

Vòng 2. Ngài Sãriputta dạy gia chủ Cấp Cô Độc không nên dính mắc 
vào 6 trần cảnh: Sắc, thính, mùi, vị, xúc và Pháp. 

Vòng 3. Ngài Sãriputta dạy gia chủ Cấp Cô Độc không nên đính mắc vào 
6 thức: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức. thân thức và ý thức. 

Vòng 4. Ngài Sãriputta dạy gia chủ Cấp Cô Độc không nên dính mắc 
vào 6 xúc: Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ, xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. 

Vòng ø. Ngài Sãriputta dạy gia chủ Cấp Cô Độc không nên dính mắc 
vào 6 thọ: Nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ. 

Vòng 6. Ngài Sãriputta dạy gia chủ Cấp Cô Độc không nên đính mắc 
vào Tứ đại: Đất, nước, gió và lửa. 

Vòng 7. Ngài Säriputta dạy gia chủ Cấp Cô Độc không nên đính mắc vào 
5uẩấn: Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. 

Vòng 8. Ngài Sãriputta dạy gia chủ Cấp Cô Độc không nên đính mắc 
vào thế giới nu, không có thức ở thế g†ới này. 

Vòng 9. Ngài Sãriputta dạy gia chủ Cấp Cô Độc không nên đính mắc 
vào thế giới sau, không có thức ở thế giới sau. 

Sau khi Ngài Sãariputta và Ananda ra về, không lâu sau Trưởng giả Cấp 
Cô Độc mệnh chung, tái sinh về cối Tusita. 

Vào gần sáng đêm ấy, Thiên tử Anathapindika đi đến Đại tự Kỳ Viên với 
dung sắc thù thắng, hào quang chiếu sáng cả Jetavana (rừng Jeta). 

Thiên tử Anathapindika đã nói lên bốn kệ ngôn tán thán Đại tự Kỳ Viên, 
tán thán Đức Thế Tôn, tán thán Ngài Sariputta, và khuyến cáo chúng sinh 
nên thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn, như sau. 

IdañhI tam Jetavanam; 1sisanghanisevitam. 

Avuttham dhammaräjena, pItisañJananam mama. 

“Nơi đâu, rừng Jeta; Thiên nhân, Tăng chúng thường đến. 

Đống Pháp uương trú ngụ; ban hân hoan đến ta”. 

Kammam vIiJJa ca dhammo ca; silam jivItamuttamam. 

Etena macea suJjhanti; na gottena dhanena va. 

“Hànht!), rmrnh2) uà Pháp); giớ1), mạng sống cao tộtG). 

Nhờ đó, nhiêu người trong sạch; 

không do dòng giống hqụ tài sản”. 

Tasma hi pandito poso; sampassam atthamattano. 

Yoniso vieine dhammam; evam tattha visuJJhatI. 

“Do uậu, bậc thiện trí; thấu rõ mục đích mình. 

Sinh khởi đúng pháp chọn lựa; 

như Uuậu, được trong sạch nơi đó”. 

SarIputtova paññaya; silena upasamena. 

Yopl parangato bhikkhu; etavaparamo siya”tI 

“Như XáLợtPhất trí tuệ; bậc Giới hạnh trong sạch. 


6~- Kamma ở đây chỉ cho Magsgacetana, là tâm sở Tư trong tâm Đạo Siêu thế (MA.v.81). 

uẩn là chánh kiến, chánh tư duy (MA. v.81) 

@)~ Dhammna ở đây chỉ cho Định uẩn là: Chánh tỉnh tấn, chánh niệm và chánh định (MA.v, 81). 

4)- Sila ở đây chỉ cho Giới uẩn là: Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng (MA; v. 81). 

@)- JTuitamuttamam ở đây chỉ cho Bát chánh đạo. Thực hảnh Bát chánh đạo xem như sống, không 
thực hành Bát chánh đạo xem như chết (MA.v. 81). 


147 


Tùkhưu nào đến bờ kia; đạt tối thắng từ đó”. 

Nghe Thiên tử Cấp Cô Độc nói lên kệ ngôn như thế, Đức Thế Tôn im 
lặng chấp thuận. 

Hiểu được “Đức Thế Tôn đã chấp thuận”, Thiên tử Cấp Cô Độc đảnh lễ 
Đức Thế Tôn, thân hữu hướng về Ngài rồi biến mất tại chõ. 

Khi đêm đã mãn, Đức Thế Tôn gọi các Tỳkhưu: 

- Này các Tykhưu, khi đêm gần mãn, có vị Thiên tử với hào quang chiếu 
sáng cả rừng Jjeta đi đến Ta. Sau khi đến đảnh lễ Ta, đứng một bên Thiên tử 
nói lên kệ ngôn: 

“Nơi đâu, rừng Jetq; ..... đạt tối thắng từ đó”. 

Nghe vậy, Ngài Ananda bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, có phải vị ấy là Thiên tử Cấp Cô Độc không? Bạch Thế 
Tôn, cư sĩ Cấp Cô Độc có lòng tịnh tín bất động với Tôn giả Sariputta. 

- Lành thay, lành thay, này Ananda, những gì có thể thành đạt do suy tư, 
đã được đạt đến. Này Ananda, chính Thiên tử ấy là Cấp Cô Đôc, không ai 
khác0'). 

Giút. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc phát hiện mình được sinh về cối Tusita 
(ĐẩuSuất), là cối Trời hưởng quả phước Balamật, là cõi Trời an lạc tốt đẹp và 
vị ấy trở thành vị Thiên nhân có đại uy lực. 

Thân vị Thiên tử này cao ba gavuta (# 12 km) như khối vàng đang chiếu 
sáng với hào quang, Thiên cung xinh đẹp, vườn hoa tươi thắm có cây Như ý 
(Manirukkha), có thể lấy được bất kỳ vật gì mà vị Thiên tử ấy muốn. 

Khi quán xét “do nhân nào ta được tái sinh về või này?”, vị Thiên tử thấy 
rằng: “Ta là Trưởng giả Cấp Cô Độc khi là người ở kiếp trước, do có niềm 
tịnh tín nơi Tam Bảo cùng với nhiệt tâm thực hành các hạnh lành theo lời 
dạy của Đức Thế Tôn, nên nay hưởng được quả phúc to lớn như vầy”. 

Sau khi xem xét tài sản nơi Thiên giới của mình, Thiên tử Cấp Cô Độc 
suy nghĩ: “Đời sống dục lạc này dễ dàng làm cho ta đắm nhiễm, lại nữa tuổi 
thọ nhân loại ngắn ngủi (một ngày đêm nơi cõi này = 40O năm cối nhân 
loại), e rằng ta khó có cơ hội được đảnh lễ Đức Thế Tôn khi Ngài còn tại tiền 
(1 phần tư ngày đêm nơi cõi này = 50 năm cõi nhân loại, khi ấy Đức Thế Tôn 
đã viên tịch). Do vậy, ta không nên chần chừ, phải nhanh chóng đến đảnh lễ 
Đức Thế Tôn ngay bây giờ, khi Ngài còn đang tại tiền”. 

Thiên tử Cấp Cô Độc lập tức đến nhân giới, đảnh lễ Đức Thế Tôn ngay 
trong đêm ấy. 

Câu kệ 1. Thiên tử Cấp Cô Độc tán thán Đại tự Kỳ Viên. 

Tuy Đại tự Kỳ Viên là một kiến trúc hoành tráng, cảnh u nhã thanh tịnh, 
nhưng đó không phải là điều Thiên tử Cấp Cô Độc tán thán Đại tự Kỳ Viên. 

Điều Thiên tử Cấp Cô Độc tán thán Đại tự Kỳ Viên là: Nơi Đức Thế Tôn, 
các vị Đại trưởng lão ALaHán trú ngụ, cũng là nơi các thiên nhân có uy lực 
đến hỏi Pháp. 

Câu kệ 2. Thiên tử Cấp Cô Độc tán thán Thánh đạo tám ngành. 

Câu kê 3. Thiên tử Cấp Cô Độc tán thán sự phát triển tuệ quán cùng với 
sự nhận biết được tuệ Đạo. 

Câu kệ 4. Thiên tử Cấp Cô Độc tán thán giới đức của Trưởng lão 
SarIputta. 

Hỏi. Vì sao Đức Thế Tôn không nêu tên Thiên tử Cấp Cô Độc, Ngài chỉ 
nêu là có vị Thiên tử? 


@)~- M.iii. Anathapindikovadasuttam; S. i. 55. 
148 


Đúp. Đức Thế Tôn không đề cập đến tên vị Thiên tử, do Đức Thế Tôn 
muốn Ngài Ananda hiển lộ trí suy tư của mình. 

Với trực giác nhạy bén của mình, Ngài Ananda hiểu ngay “đó là Trưởng 
giả Cấp Cô Độc vừa mệnh chung ngày hôm ấy”. Vì Ngài Ananda hiểu rằng: 
“Từ trước đến nay, Trưởng giả Cấp Cô Độc rất tín mộ Ngài Sasiputta”. 

Câu kệ ngôn thứ tư, vị Thiên tử này tán thán Trưởng lão Sariputta đã gợi 
ý cho Ngài Ananda xác quyết: “Đây là Trưởng giả Cấp Cô Độc vừa tái sinh 
thành vị thiên nhân ấy”. 

Và Đức Thế Tôn khen ngợi trí suy tư của Ngài Ananda. 

Theo Bản Sớ giải kinh Trường Bộ, trong kiếp đó Thiên tử Cấp Cô Độc 
chứng Thánh quả Nhất Lai. Mệnh chung lại tái sinh về chính cối ấy, trong 
kiếp này vị ấy chứng Thánh quả Bất Lai, là bậc Bất Lai Thượng lưu bang, 
mệnh chung tái sinh về cõi Tịnh cư (Suddhavasa), lần lượt là cõi Vô phiền 
(Aviha), cõi Vô nhiệt (Atappa), cõi Thiện kiến (Sudassa), cối Thiện hiện 
(Sudass1) và cõi Sắc Cứu cánh Akanittha), rồi viên tịch ở cõi này (tổng cộng là 
31 ngàn kiếp trái đất nữa, như bà Visakha)®). 


@)- DA. 11. 74O. 
149 


Phụ lục 
Các Học Giới được Đức Thế Tôn chế định nơi Đại tự Kù Viên 


A- Giới Tùkhuu. 
I- Pardqjtkastia (GIới trục xuất). 
(Không có). 
TI- Sartghadisesastiq (Giới Tăng tàng). 
Có 6 Học giớt. 
1- Điều học thứ 1. Sukkavissatth1 (Cố làm xuất tỉnh). Do Tykhưu Seyyaka 
là duyên sự. 
2- Điều học thứ 2. Kayasamsagsa (Xúc chạm cơ thể người nữ với ý dâm 
dục). Do Tỳkhưu Udayl là duyên sự. 
3- Điều học thứ 3. Dutthullavaca (Nói lời dầm dục với người nữ). Do 
Tykhưu Uday! là duyên sự. 
4- Điều học thứ 4. Attakamaparicariya (Ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho 
bản thân với người nữ). Do Tkhưu Uday! là duyên sự. 
5- Điều học thứ 5. Sañcaritta (Tiến hành việc mai mối). Do Tỳkhưu 
Udayl là duyên sự. 
6- Điều học thứ 13. Kuladusaka (Làm hư hỏng các gia đình). Do nhóm 
Tykhưu AssaJI — Punabbasuka ở Kitagrri là duyên sự. 
LITI- Antuatastia (Giới Bất định). 
Có 2 Học giớt. 
1- Điều 1. Ñgồi một một với người nữ nơi kín đáo. 
2- Điều 2. Ngồi một một với người nữ nơi trống vắng. 
Hai điều này do Tykhưu Uday! là duyên sự. 
IV- Nisaggtua pacittiuastia (Giới Ưng- xả đối tr). 
Có 22 Học giới. 
a- Cruarauagg0o (Phẩm u). 
Phẩm này có 8 học giới. 
1- Điều học thứ 2. Udosita (Xa lìa ba y chỉ một đêm). Do một nhóm 
Tykhư đi du hành là duyên sự. 
2- Điều học thứ 3. Cất giữ y ngoài hạn kỳ (Kthina) một tháng. 
3- Điều học thứ 4. PuranacIvara (Bảo Tykhưu ni không phải là thân tộc 
giặt y cũ). Do Tỳkhưu Uday! là duyên sự. 
4- Điều học thứ 6. Aññatakaviññatti (Xin y nơi người (các cư sĩ) không 
phải là thân tộc). Do Tỳkhưu Ủpananda là duyên sự. 
5- Điều học thứ 7. Tatuttar1 (chỉ nhận 2 y: Y thượng và y hạ). Do nhóm 
Tykhưu Sáu Sư là duyên sự. 
6- Điều học thứ 8. Upakkhata (Dặn may y theo ý muốn). Do Tykhưu 
Upananda là duyên sự. 
7- Điều học thứ o. Dutiyaupakkhata (Dặn may y theo ý muốn thứ 2). Do 
Tykhưu Dpananda là duyên sự. 
8- Điều học thứ 1o. Yêu cầu y không hợp thời. Do Tỳkhưu Upananda là 
duyên sự. 
b- Kostuauaggo (Phẩm Tơ tầm). 
Phẩm này có 6 Học giới. 
1- Điều học thứ 3. Dvebhaga (Ngọa cụ bằng lông cừu đen, trắng, nâu, 
đỏ). Do nhóm Tkhưu Sáu Sư là duyên sư. 
2- Điều học thứ 4. Chabbassa (Ngọa cụ phải dùng 6 năm). Do nhóm 
Tkhưu nhiều ham muốn là duyên sự. 


150 


3- Điều học thứ ø. Nisidanasanthata (Làm tọa cụ). Do Ngài Ủpasena 
(em của Ngài Sariputta) là duyên sự. 

4- Điều học thứ 6. Elakaloma (Mang lông cừu đÌ). 

ø- Điều học thứ go. Rũpiyasamvohara (Trao đổi vàng bạc). Do nhóm 
Tykhưu Sáu Sư là duyên sự. 

6- Điều học thứ 1o. Kayavikkaya (Mua bán, trao đổi bằng vật dụng). Do 
Tykhưu Ủpananda là duyên sự. 

c- Pattauaggo (Phẩm Bình bát). 

Phẩm này có 8 Học giới. 

1- Điều học thứ 1. Patta (Cất giữ bát dư không quá 1o ngày). Do nhóm 
Tỳkhưu Sáu Sư là duyên sự. Phụ chế định do Ngài Ananda là duyên sự. 

2- Điều học thứ 3. Bhesajja (Năm loại dược phẩm trị bịnh). Do Ngài 
Pilindavaccha llà duyên sự. 

3- Điều học thứ 4. Vassikasatika (Y choàng tắm mưa). Do nhóm Tỳkhưu 
Sáu Sư là duyên sự. 

4- Điều học thứ ø. Civara acchindana (Giật y lại sau khi cho). Do Tỳ 
khưu Upananda là duyên sự. 

5- Điều học thứ 7. Mahapesakara (Bảo thợ dệt dệt y theo ý muốn). Do 
Tykhưu Dpananda là duyên sự. 

6- Điều học thứ 8. Accekac1vara (Cất giữ y đặc biệt). 

7- Điều học thứ go. Sasanka (Xa lìa y sáu đêm). 

8- Điều học thứ 1o. Parinata (Bảo dâng y đến mình). Do nhóm Tỳkhưu 
Sáu Sư là duyên sự. 

V- Pacittiuastia (Giới Ưng đối tr). 

Có 67 Học giới. 

a- Musauadauaggo (Phẩm nói dối). 

Có 7 Học giới. 

1- Điều học thứ 1. Musavada (Nói dối, tráo trở). Do Tỳkhưu Hatthaka là 
duyên sự. 

2- Điều học thứ 2. Omasavada (Mắng người). Do nhóm Tỳkhưu Sáu Sư 
là duyên sự. 

3- Điều học thứ 3. Pesuñña (Nói gây chia rẽ). Do nhóm Tkhưu Sáu Sư 
là duyên sự. 

4- Điều học thứ 4. Padasodhamma (Dạy người chưa tu lên bậc trên tụng 
Pháp). Do nhóm Tỳkhưu Sáu Sư là duyên sự. 

5- Điều học thứ 6. Nằm chung chỗ ngụ với người nữ. Do Ngài 
Anuruddha là duyên sự. 

6- Điều học thứ 7. Dhammadesana ( Thuyết pháp đến người nữ). Do 
Tykhưu Dpananda là duyên sự. 

7- Điều học thứ o. Dutthullarocana (Công bố tội xấu của Tỳkhưu). Do 
nhóm Tykhưu Sáu Sư là duyên sự. 

b- Bhutagamnauaggo (Phẩm tháo mộc). 

Có 5 Học giới. 

1- Điều học thứ 4. Pathamasenasana (Không thu dọn ngọa, tọa cụ ngoài 
trời) (1). Do một số Tỳkhưu là duyên sự. 

2- Điều học thứ ø. Dutiyasenasana (Không thu dọn ngọa, tọa cụ ở trú xá 
của hội chúng) (2). Do nhóm Tỳkhưu Mười bảy Sư là duyên sự. 

3- Điều học thứ 6. AnupakhaJJa (Nằm chen vào chỗ nằm). Do nhóm 
Tkhưu Sáu Sư là duyên sự. 

4- Điều học thứ 7. Nikkaddhana (Lôi kéo vị Tykhưu ra khỏi trú xá). Do 
nhóm Tykhưu Sáu Sư là duyên sự. 

5- Điều học thứ 6. Vehasakutl (Nằm ngồi trên căn gác lầu). 


151 


c- Quadauaggo (Phẩm Giáo giớ!). 

Có 8 học giới. 

1- Điều học thứ 1. Ovada (Giáo giới Tykhưu n1). Do nhóm Tykhưu Sáu 
Sư là duyên sự. 

2- Điều học thứ 2. Atthangata (Không giáo giới Tykhưu ni khi mặt trời 
đã lặn). Do Ngài Culapanthaka là duyên sự. 

3- Điều học thứ 4.Amisa (Xuyên tạc vị Tykhưu Giáo giới vì lợc lộc). Do 
nhóm Tykhưu Sáu Sư là duyên sự. 

4- Điều học thứ 5ø. C1varadana (Cho y đến Tỳkhưu ni không phải là thân 
tộc). 

5- Điều học thứ 6. Civarasibbana (May y cho Tykhưu nï). Do Tykhưu 
Udayl là duyên sự. 

6- Điều học thứ 7. Samvidhana (Hẹn trước rồi đi chung đường xa với 
Tykhưu ni). Do nhóm Tỳkhưu Sáu Sư là duyên sự. 

7- Điều học thứ 8. Navabhiruhana (Hẹn trước rồi đi chung thuyền với 
Tkhưu ni). Do nhóm Tỳkhưu Sáu Sư là duyên sự. 

8- Điều học thứ 1o. Rahomisajja (Ngồi nơi kín đáo với Tỳykhưu ni). Do 
Tykhưu Udayl là duyên sự. 

d- Bho?anauaggo (Phẩm uật thực). 

Có 6 Học giới. : 

1- Điều học thứ 1. Avasathapinda (Thọ dụng vật thực ở phước xá). Do 
nhóm Tykhưu Sáu Sư là duyên sự. 

2- Điều học thứ 4. Kanamatu (Thọ lãnh bánh hai hoặc ba bình bát đầy). 
Do mẹ nàngKana là duyên sự. 

3- Điều học thứ s. Dùng vật thực hai nơi. Do một số Tykhưu là duyên sự. 

4- Điều học thứ 6. Mời ăn thêm rồi buộc tội. Do một vị Tỳkhưu là duyên 
Sự. 

5- Điều học thứ 6. Sannidhikaraka (Thọ dụng vật thực đã tích trữ). Do 
Ngài Velatthasisa là duyên sự. 

6- Điều học thứ g. Pamrtabhojana (Yêu cầu các loại vật thực thượng 
hạng). Do nhóm Tykhưu Sáu Sư là duyên sự. 

đ- Acelakauaggo (Phẩm đạo sĩ lõa thô). 

Có 7 Học giới. 

1- Điều thứ 2. Uyyojana (rủ đi khất thực chung, rồi đuổi đi). Do Tỳkhưu 
Upananda là duyên sự. 

2- Điều học thứ 3. Sabhojana (Ngồi ở trong phòng ngủ chỉ có vợ chồng). 
Do Tykhưu Upananda là duyên sự. 

3- Điều học thứ 4. Rahopaticchanna (Ngồi một một với người nữ nơi kín 
đáo có che khuất). Do Tỳkhưu Ủpananda là duyên sự. 

4- Điều học thứ ø. RahonisajJja (Ngồi một một với người nữ nơi kín đáo 
không có che khuất). Do Tykhưu Upananda là duyên sự. 

5- Điều học thứ 8. Uyyuttasena (Đi xem động binh). Do nhóm Tỳkhưu 
Sáu Sư là duyên sự. 

6- Điều học thứ 9. Senavasa (Cư ngụ trong trại lính hai ba đêm). Do 
nhóm Tykhưu Sáu Sư là duyên sự. 

7- Điều học thứ 1o. Uyyodhika (ĐI xem tập trận). Do nhóm Tỳkhưu Sáu 
Sư là duyên sự. 

e- Sur“apanauaggo (Phẩm uống rượu). 

Có 6 học giới. 

1- Điều học thứ 2. Angulipatodaka (Thọt lét bằng ngón tay). Do nhóm 
Tykhưu Sáu Sư là duyên sự. 


152 


2- Điều học thứ 3. Hasadhamma (Đùa nghịch ở trong nước). Do nhóm 
TYkhưu Mười bảy Sư là duyên sự. 

3- Điều học thứ 5. Bhimsapana (Làm vị Tykhưu kinh sợ). Do nhóm 
Tkhưu Sáu Sư là duyên sự. 

4- Điều học thứ 8. Dubbannakarana (Làm hoại sắc y). Do một số 
Tykhưu bị cướp là duyên sự. 

5- Điều học thứ o. Vikappana (Chưa xả lời chú nguyện dùng chung). Do 
Tykhưu Dpananda là duyên sự. 

6- Điều học thứ 1o. Crvara apanidhana (Cất giấu y bát của vị Tỳkhưu 
khác). Do nhóm Tkhưu Sau Sư là duyên sự. 

ƒ- Sappanakauaggo (Phẩm có sinh uật). 

Có o học giới. 

1- Điều học thứ 1. Sañcicca (Đoạt lấy mạng sống của sinh vật). Do 
TYkhưu Udäyi là duyên sự. 

2- Điều học thứ 2. Sappanaka ( Sử dụng nước có sinh vật). Do nhóm 
Tykhưu Sáu Sư là duyên sự. 

3- Điều học thứ 3. Ukkotana (Khơi lên tranh sự cũ). Do nhóm Tỳkhưu 
Sáu Sư là duyên sự. 

4- Điều học thứ 4. Dutthulla (Che dấu tội xấu xa của vị Tỳkhưu khác). 
Do vị Tỳkhưu cố 1y che dấu tội cho Tỳkhưu Upananda là duyên sự. 

5- Điều học thứ 6. Theyyasattha (ĐI chung đường xa với nhóm trộm 
cướp). Do vị Tykhưu là duyên sự. 

6- Điều học thứ 7. Samvidhana (ĐI chung dường xa với người nữ). Do vị 
Tykhưu là duyên sự. 

7- Điều học thứ 8. Arittha (Ukkhittasambhoga). Tỳ khưu chấp giữ ác tà 
kiến. Do Tykhưu Arittha là duyên sự. 

8- Điều học thứ o. Ukkhittasambhoga (Thân cận với Tykhưu có ác tà 
kiến). Do nhóm Tỳkhưu Sáu Sư là duyên sự. 

9- Điều học thứ 1o. Kantaka (Dụ dỗ Sadi đã bị trục xuất). Do nhóm 
Tkhưu Sau Su la duyên sự. 

g- Sahadharu~anikauaggo (Phẩm theo Pháp). 

Có 1o Học giới. 

1- Điều học thứ 2. Vilekhana (Chê bai Luật). Do nhóm Tykhưu Sáu Sư là 
duyên sự. 

2- Điều học thứ 3. Mohana (Giả vờ không biết). Do nhóm Tỳkhưu Sáu 
Sư là duyên sự. 

3- Điều học thứ 4. Pahara (Đánh Tỳkhưu khác). Do nhóm Tkhưu Sáu 
Sư là duyên sự. 

4- Điều học thứ ø. Talasattika ( Giơ tay dọa đánh). Do nhóm Tykhưu 
Sáu Sư là duyên sự. 

5- Điều học thứ 6. Amulaka (Bôi nhọ Tỳkhưu không có duyên cớ). Do 
nhóm Tykhưu Sáu Sư là duyên sự. 

6- Điều học thứ 7. Sañcicca (Cố ý gợi lên nghi hoặc). Do nhóm Tỳkhưu 
Sáu Sư là duyên sự. 

7- Điều học thứ 6. Upassuti (Nghe lén). Do nhóm Tykhưu Sáu Sư là 
duyên sự. 

8- Điều học thứo. Kammapatibahana (Phê pháp hành sự đúng pháp). 
Do nhóm Tykhưu Sáu Sư là duyên sự. 

9- Điều học thứ 1o. Chandamadatvagamana (Rời khỏi hành sự không 
trao ra sự thỏa thuận). Do nhóm Tkhưu Sáu Sư là duyên sự. 

10- Điều học thứ 12. Parinamana (Thuyết phục dâng đến vị khác). Do 
nhóm Tykhưu Sáu Sư là duyên sự. Do nhóm Tykhưu Sáu Sư là duyên sự. 


153 


h-Ratantauaggo (Phẩm báu uật). 

Có o Học giới. 

1- Điều học thứ1. Antepura (Đi vào hậu cung của Đức vua). Do Ngài 
Ananda là duyên sự. 

2- Điều học thứ 2. Ratana (Nhặt báu vật). Do vị Tỳykhưu là duyên sự. 

3- Điều học thứ3 .Vikalagamappavisana (ĐI vào làng vào lúc sái g1ờ). Do 
nhóm Tykhưu Sáu Sư là duyên sự. 

4- Điều học thứs. Mañcaprtha (Giường ghế cao). Do Tỳkhưu Ủpananda 
là duyên sự. 

5- Điều học thứó. Tulonaddha (Giường ghế độn bông gòn). Do nhóm 
Tykhưu Sáu Sư là duyên sự. 

6- Điều học thứ7. Nisidana (Kích thước tọa cụ). Do nhóm Tkhưu Sáu 
Su là duyên sự. 

7- Điều học thứ8. Kanduppaticchadi (Kích thước y đấp ghẻ). Do nhóm 
Tykhưu Sáu Sư là duyên sự. 

8- Điều học thứ o.Vassikasatika. (Kích thước vải choàng tắm mưa). Do 
nhóm Tykhưu Sáu Sư là duyên sự. 

9- Điều học thứio. Nanda (Kích thước y của Đức Thiện Thệ). Do Ngài 
Nandàa là duyên sự. 

VI. Pa{idesantuasila (Giới Ưng phát lộ). 

Có 2 Học giới. 

1- Điều học thứ 1. Nhận lãnh vật thực từ tay Tỳkhưu ni. Do vị Tỳkhưu là 
duyên sự. 

2- Điều học thứ 3. Nhận lãnh vật thực từ gia đình được công nhận là bậc 
Hữu học khi chưa được mời thỉnh. Do vị Tỳkhưu là duyên sự. 

VII. Sekhiuastla (Ưng học pháp). 

Chỉ có 7 điều không ở thành Savatthi, 66 điều không xác định rõ là ở Đại 
tự Kỳ Viên hay ở chùa Đông Phương. Tạng Luật chỉ gọi chung là ở thành 
Savatthi. Chỉ có hai điều được xác định là ở Đại tự Kỳ Viên: 

1-. Đấp y lượm thượm, lòng thòng phía trước, phía sau. Do nhóm 
Tkhưu Sáu Sư là duyên sự. 

2-Đại tiện, tiểu tiện trong nước. Do nhóm Tỳkhưu Sáu Sư là duyên sự. 

Như vậy, nơi Đại tự Kỳ Viên, Đức Thế Tôn chế định Học giới cho các 
Tkhưu là o7 Học giới. 

B- Giới Tùkhuưu rỉ. 

I- Pardqjtkastia (Giới trục xuất). 

Có 4 Học giới. 

1- Điều học thứ 1. Xúc chạm với người nam. Do Tkhưu ni 
Sundarimnanda là duyên sự. 

2- Điều học thứ 2. Che giấu tội trục xuất (parajika) cho vị Tỳkhưu ni 
khác. Do Tykhưu ni Thullananda là duyên sự. 

3- Điều học thứ 3. Xu hướng theo vị Tỳkhưu tà kiến. Do Tykhưu ni 
Thullananda là duyên sự. 

4- Điều học thứ 4. Hẹn hò với người nam để tình tứ. Do các Tỳkhưu ni 
thuộc nhóm Tkhưu Sáu Sư. 

II. Sanghadisesoastlq (Giới Tăng tàng). 

Có 1o Học giới. 

1- Điều học thứ 1. Thưa kiện người tại gia. Do Tykhưu ni Thullananda là 
duyên sự. 

2- Điều học thứ 2. Cho người nữ trộm cắp phạm tội tử hình được xuất 
gia. Do Tykhưu ni Thullananda là duyên sự. 


154 


3- Điều học thứ 3. Tykhưu n1 đi vào làng một mình. Do Tỳkhưu mi, đệ tử 
của bà Bhadda Kapilam là duyên sự. 

4- Điều học thứ 4. Hành sự không xin phép hội chúng Ni. Do Tỳkhưu ni 
Thullananda là duyên sự. 

5- Điều học thứ 5. Nhận vật thực từ tay người nam nhiễm dục vọng. Do 
Tykhưu ni SundariInanda là duyên sự. 

6- Điều học thứ 6. Xúi Tỳkhưu n1 nhận vật thực từ tay người nam nhiễm 
dục vọng. Do một Tkhưu ni là duyên sự. 

7- Điều học thứ 7. Nổi giận dọa hoàn tục. Do Tykhưu ni Candakali, đệ tử 
của Tykhưu ni Thullananda là duyên sự. 

8- Điều học thứ 8. BỊ xử thua, xuyên tạc hội chúng Ni là thiên vị. Do 
Tykhưu ni Candakali là duyên sự. 

9- Điều học thứ o. Sống thân cận kẻ hế tục, có hạnh kiểm xấu. Do nhóm 
Tykhưu ni, đệ tử của Tykhưu mi Thullananda là duyên sự. 

10- Điều học thứ 1o. Xúi giục và khen ngợi sự tách ly hội chúng Tỳkhưu 
mi. Do Tykhưu ni Thullananda là duyên sự. 

TIT- Nissaggiua-Pacittiuastla (Giới Ưng-xả đối trị). 

Có 12 Học giới. 

a- Pattauaggo (Phẩm bình bát). 

Có 1o Học giới. 

1- Điều học thứ 1. Tích trữ nhiều bình bát. Do nhóm Tỳkhưu ni Sáu Sư là 
duyên sự. 

2- Điều học thứ 2. Không chia y đến các Tykhưu ni khách. Do Tykhưu ni 
Thullananda là duyên sự. 

3- Điều học thứ 3. Trao đổi y rồi đòi lại. Do Tỳkhưu ni Thullananda là 
duyên sự. 

4- Điều học thứ 4. Yêu cầu vật này rồi đổi ý. Do Tykhưu ni Thullananda 
là duyên sự. 

5- Điều học thứ ø. Bảo mua vật này rồi đổi ý. Do Tỳkhưu ni Thullananda 
là duyên sự. 

6- Điều học thứ 6. Mua vật dụng dùng cho cá nhân bằng tài vật của Hội 
chúng ni. Do một số Tykhưu ni là duyên sự. 

7- Điều học thứ 7. Yêu cầu mua vật dụng dùng cho cá nhân bằng tài vật 
của Hội chúng ni. Do một số Tỳkhưu ni là duyên sự. 

8- Điều học thứ8. Bảo mua vật dụng dùng cho cá nhân bằng tài vật của 
nhóm. Do một số Tkhưu ni là duyên sự. 

9- Điều học thứ o. Yêu cầu mua dùng cho cá nhân bằng tài vật của 
nhóm. Do một số Tỳkhưu ni là duyên sự. 

10- Điều học thứ1o. Bảo mua vật dụng dùng cho cá nhân bằng tài vật 
của cá nhân không đúng yêu cầu. Do Tỳkhưu ni Thullananda là duyên sự. 

b- Ctoarauaggo (Phẩm u). 

Có 2 Học giới. 

1- Điều học thứ 1. Xin áo choàng len dày không quá 4 kamsa. Do Tkhưu 
mi Thullananda là duyên sự. 

2- Điều học thứ 2. Xin áo choàng len loại nhẹ. Do Tykhưu ni 
Thullananda là duyên sự. 

IV. Pacittiuastia (Giới Ưng đối trị). 

Có 8o Học giới. 

a- Lasuntaưuagg0o (Phẩm tỏi). 

Có 8 Học giới. 

1- Điều học thứi. Nhai tỏi. Do Tykhưu ni Thullananda là duyên sự. 


155 


2- Điều học thứ 2. Cạo lông ở chỗ kín. Do nhóm Tỳkhưu mi Sáu Sư là 
duyên khởi. 

3- Điều học thứ 3. Cọ xát bằng lòng bàn tay. Do hai Tykhưu mi là duyên 
sự. 

4- Điều học thứ 4. Gậy ngắn bằng nhựa cây. Do một Tykhưu mi là duyên 
sự. 

5- Điều học thứ 6. Tkhưu ni đứng gần phục vụ Tykhưu. Do Tỳkhưu ni 
vợ cũ của Tỳkhưu Arohanta là duyên sự. 

6- Điều học thứ 7. Yêu cầu lúa còn nguyên hạt. Do một số Tỳkhưu ni là 
duyên sự. 

7- Điều học thứ 8. Đồ vật dơ qua bên kia tường rào. Do Tkhưu ni là 
duyên sự. 

8- Điều học thứ o. Đồ vật dơ lên cây cỏ xanh. Do Tỳkhưu ni là duyên sự. 

b- Andhakarauaggo (Phẩm bóng tối). 

Có 1o Học giới. 

1- Điều học thứ 1. Đứng chuyện trò một một với người nam trong bóng 
tối. Do Tỳkhưu ni đệ tử bà Thánh nữ Bhadda KapilanI là duyên sự. 

2- Điều học thứ 2. Đứng chuyện trò một một với người nam ở chỗ che 
khuất. Do Tykhưu ni đệ tử bà Thánh nữ Bhadda Kapilani là duyên sự. 

3- Điều học thứ 3. Đứng chuyện trò một một với người nam ở chỗ trống. 
Do Tykhưu ni đệ tử bà Thánh nữ Bhadda Kapilanr là duyên sự. 

4- Điều học thứ 4. Đứng chuyện trò một một với người nam ở nơi công 
cộng. Do Tykhưu ni Thullananda là duyên sự. 

5- Điều học thứ 5. Rời khỏi nhà gia chủ không thông báo. Do một 
Tykhưu ni là duyên sự. 

6- Điều học thứ 6. Nằm, ngồi trong nhà không hỏi ý chủ nhà. Do 
Tkhưu ni Thullananda là duyên sự. 

7- Điều học thứ 7. Trải chỗ nằm không hỏi ý chủ nhà. Do một số Tỳkhưu 
mi là duyên sự. 

8- Điều học thứ 8. Than phiền Thầy với vị khác. Do Tỳkhưu ni đệ tử bà 
Thánh nữ Bhadda Kapllam là duyên sự. 

9- Điều học thứ o. Tự nguyền rủa và nguyền rủa người khác. Do Tỳkhưu 
mi Candakalr là duyên sự. 

1O- Điều học thứ 1o. Tự đấm mình rồi khóc. Do Tỳkhưu ni Candakalr là 
duyên sự. 

c- Naggauaggo (Phẩm lõa thô). 

Có 1o Học giới. 

1- Điều học thứ 1. Lõa thể thắm. Do một số Tỳkhưu ni là duyên sự. 

2- Điều học thứ 2. Kích thước vải choàng tắm. Do nhóm Tỳkhưu ni Sáu 
Sư là duyên sự. 

3- Điều học thứ 3. Tháo rời y Tkhưu ni, nhưng không may lại. Do 
Tkhưu ni Thullananda là duyên sự. 

4- Điều học thứ 4. Xa y quá năm ngày. Do một số Tykhưu ni là duyên sự. 

5- Điều học thứ s. Dùng y của Tỳkhưu ni khác mà không hỏi ý. Do vị 
Tykhưu ni là duyên sự. 

6- Điều học thứ 6. Ngăn cản lợi lộc về y của nhóm. Do Tykhưu ni 
Thullananda là duyên sự. 

7- Điều học thứ 7. Ngăn cản phân chia y đúng pháp. Do Tykhưu ni 
Thullananda là duyên sự. 

8- Điều học thứ 8. Cho y của Samôn đến người tại gia và ngoại đạo. Do 
Tkhưu ni Thullananda là duyên sự. 


156 


9- Điều học thứ o. Để vượt quá thời hạn về y. Do Tỳkhưu ni Thullananda 
là duyên sự. 

10- Điều học thứ1o. Ngăn cản thu hồi y Kathina đúng pháp. Do Tykhưu 
mi Thullananda là duyên sự. 

d- Tưua{†auaggo (Phẩm dùng chung). 

Có 8 Học giới. 

1- Điều học thứ 1. Hai Tỳkhưu ni nằm chung trên một chiếc giường. Do 
hai Tykhưu ni là duyên sự. 

2- Điều học thứ 2. Hai Tỳkhưu ni nằm chung tấm trải tấm đấp. Do hai 
Tykhưu ni là duyên sự. 

3- Điều học thứ 3. Cố ý quấy rầy Tỳkhưu ni khác. Do Tykhưu ni 
Thullananda là duyên sự. 

4- Điều học thứ 4. Không chăm sóc nữ đệ tử bị ốm đau. Do Tỳkhưu ni 
Thullananda là duyên sự. 

5- Điều học thứ 5. Lôi kéo vị Tkhưu ni ra khỏi nơi trú ngụ. Do Tykhưu 
mi Thullananda là duyên sự. 

6- Điều học thứ 6. Sống thân cận với nam gia chủ, con trai nam gia chủ. 
Do Tykhưu ni Candakali là duyên sự. 

7- Điều học thứ 7. ĐI du hành trong quốc độ có sự nguy hiểm và kinh 
hoàng. Do một số Tỳkhưu ni là duyên sự. 

8- Điều học thứ 8. ĐI du hành ngoài quốc độ có sự nguy hiểm và kinh 
hoàng. Do một số Tỳkhưu ni là duyên sự. 

đ- Cittaga~qauaggo (Phẩm nhà triển lãm tranh). 

Có 1o Học giới. 

1- Điều học thứ 1. Đi xem nhà triển lãm tranh (gợi cảm). Do nhóm 
Tykhưu ni Sáu Sư là duyên sự. 

2- Điều học thứ 2. Sử dụng ghế cao và ghế lông thú. Do các Tykhưu ni là 
duyên sự. 

3- Điều học thứ 3. Xe chỉ sợi. Do nhóm Tkhưu mi Sáu Sư là duyên sự. 

4- Điều học thứ 4. Phục vụ người tại gia. Do các Tykhưu ni là duyên sự, 

5- Đều học thứ 5. Không giải quyết tranh tụng. Do Tykhưu ni 
Thullananda là duyên sự. 

6- Điều học thứ 6. Cho vật thực đến người tại gia. Do Tỳkhưu ni 
Thullananda là duyên sự. 

7- Điều học thứ 7. Sử dụng y nội trợ, không chịu xả bỏ. Do Tykhưu ni 
Thullananda là duyên sự. 

8- Điều học thứ 8. Ra đi du hành, chưa xá bỏ chỗ trú ngụ. Do Tỳkhưu ni 
Thullananda là duyên sự. 

9- Điều học thứ go. Học tập kiến thức nhãm nhí. Do nhóm Tỳkhưu Sáu 
Sư là duyên sự. 

10- Điều học thứ 1o. Dạy kiến thức nhãm nhí. Do nhóm Tỳkhưu Sáu Sư 
là duyên sự. 

e- Ararnauaggo (Phẩm Tự uiện). 

Có 8 Học giới. 

1- Điều học thứi. Đi vào Tự viện không báo trước. Do một số Tỳkhưu ni 
là duyên sự. 

2- Điều học thứ 3. BỊ kích động rồi chửi rủa nhóm. Do Tkhưu ni 
Thullananda là duyên sự. 

3- Điều học thứ 4. Thọ thực xong lại thọ thực nơi khác. Do một số 
Tykhưu ni là duyên sự. 

4- Điều học thứ ø. Bỏn xẻn về gia tộc. Do một Tykhưu ni là duyên sự. 


157 


5- Điều học thứ 6. An cư mùa mưa nơi trú xứ không có Tykhưu. Do 
nhóm Tykhưu ni là duyên sự. 

6- Điều học thứ 7. Không thực hiện lễ Tự tứ (pavarana) ở lưỡng phái. Do 
nhóm Tykhưu ni là duyên sự. 

7- Điều học thứ o. Không hỏi về lễ Uposatha (Bốtát) và không thỉnh cầu 
sự Giáo giới. Do nhóm Tykhưu ni là duyên sự. 

8- Điều học thứ1o. Một nam một nữ xẻ, nặn mụt nhọt phát sinh ở phần 
dưới thân. Do một Tỳkhưu mi là duyên sự. 

ƒ- Gabbhirtuaggo (Phẩm sản phụ). 

Có 1o Học giới. 

1- Điều học thứ 1. Tiếp độ người nữ mang thai. Do các Tỳykhưu ni là 
duyên sự. 

2- Điều học thứ 2. Tiếp độ người nữ có con còn bú. Do các Tykhưu ni là 
duyên sự. 

3- Điều học thứ 3. Tiếp độ Sadi ni chưa thực hành sáu pháp tròn đủ hai 
năm. Do các Tykhưu ni là duyên sự. 

4- Điều học thứ 4. Tiếp độ Sadi ni chưa được hội chúng chấp thuận. Do 
các Tkhưu ni là duyên sự. 

5- Điều học thứ ø. Tiếp độ người nữ đã kết hôn khi chưa đủ 12 năm. Do 
các Tkhưu ni là duyên sự. 

6- Điều học thứ 6. Tiếp độ người nữ đã kết hôn tròn đủ 12 nắm, nhưng 
chưa thực hành điều học sáu pháp tròn đủ hai năm. Do các Tỳkhưu ni là 
duyên sự. 

7- Điều học thứ 7. Tiếp độ người nữ đã kết hôn tròn đủ 12 năm, thực 
hành điều học sáu pháp tròn đủ hai năm, nhưng chưa được hội chúng chấp 
thuận. Do các Tykhưu ni là duyên sự. 

8- Điều học thứ 8. Sau khi tiếp độ nữ đệ tử, không dạy dõ. Do Tỳkhưu ni 
Thullananda là duyên sự. 

9- Điều học thứ o. Không hầu cận thầy đủ hai năm. Do cácTykhuưu ni là 
duyên sự. 

10- Điều học thứ 1o. Sau khi tiếp độ người nữ đệ tử lại không cách ly 
khiến chồng bắt lại. Do Tỳkhưu ni Thullananda là duyên sự. 

g- Kumtartbhutauaggo (Phẩm thiểu nữ ). 

Có 12 Học giới. 

1- Điều học thứ 1. Tiếp độ người nữ chưa tròn 20 tuổi. Do các Tỳkhưu ni 
là duyên sự. 

2- Điều học thứ 2. Tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi chưa thực 
hành điều học thuộc về sáu pháp trong hai năm. Do cácTkhưu ni là duyên 
sự. 

3- Điều học thứ 3. Tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành 
điều học thuộc về sáu pháp trong hai năm chưa được hội chúng chấp thuận. 
Do cácTykhưu ni là duyên sự. 

4- Điều học thứ 4. Tiếp độ nữ đệ tử khi chưa đủ mười hai năm thâm 
niên. Do cácTkhưu mi là duyên sự. 

Ø- Điều học thứ ø. Tiếp độ khi tròn đủ mười hai năm thâm niên nhưng 
chưa được hội chúng đồng ý. Do cácTỳkhưu ni là duyên sự. 

6- Điều học thứ 6. Tiến hành việc phê phán hội chúng Tykhưu ni. Do 
Tykhưu ni Candakal là duyên sự. 

7- Điều học thứ 7. Bảo dâng y, hứa hẹn tiếp độ nhưng không tiếp độ. Do 
Tkhưu ni Thullananda là duyên sự. 

8- Điều học thứ 8. Bảo hầu cận, hứa hẹn tiếp độ nhưng không tiếp độ. 
Do Tykhưu mi Thullananda là duyên sự. 


158 


9- Điều học thứ o. Tiếp độ nữ đệ tử là người gây sâu khổ đến người khác. 
Do Tykhưu mi Thullananda là duyên sự. 

1O- Điều học thứ1o. Tiếp độ nữ đệ tử không được cha mẹ và chồng cho 
phép. Do Tykhưu ni Thullananda là duyên sự. 

11- Điều học thứ 12. Tiếp độ hàng năm€!). Do các Tykhưu ni là duyên sự. 

12- Điều học thứ 13. Tiếp độ 2 nữ đệ tử trong một năm), Do các 
Tykhưu ni là duyên sự. 

h- Chattupahanauggo (Phẩm dù dép). 

Có 13 Học giới. 

1- Điều học thứ 1. Sử dụng dù dép. Do nhóm Tykhưu nI Sáu Sư là duyên 
sự. 

2- Điều học thứ 2. ĐI xe. Do nhóm Tkhưu mi Sáu Sư là duyên sự. 

3- Điều học thứ 3. Mặc váy. Do một Tỳkhưu ni là duyên sự. 

4- Điều học thứ 4. Mang trang sức nữ nhân. Do nhóm Tkhưu ni Sáu Sư 
là duyên sự. 

5- Điều học thứ ø. Tắm bằng vật thơm và có màu sắc. Do nhóm Tykhưu 
mi Sáu Sư là duyên sự. 

6- Điều học thứ 6. Tắm bằng bả dầu mè có tẩm hương. Do nhóm 
Tykhưu ni Sáu Sư là duyên sự. 

7- Điều học thứ 7. Bảo Tỳkhưu ni xoa bóp, chà xát cơ thể. Do các Tỳkhưu 
mi là duyên sự. 

8-o-1o- Điều học thứ 8-o-1o. Bảo cô mì tu tập sự, sa-di ni, người nữ tại 
gia xoa bóp và chà xát cơ thể. Do các Tỳkhưu ni là duyên sự. 

11- Điều học thứ11. Ngồi phía trước Tỳykhưu không hỏi ý. Do các Tykhưu 
mi là duyên sự. 

12- Điều học thứ 12. Hỏi câu hỏi ở vị Tykhưu chưa thỉnh ý trước. Do các 
Tykhưu ni là duyên sự. 

13- Điều học thứ 13. Không mặc áo lót đi vào làng. Do một Tykhưu ni là 
duyên sự. 

V. Pafidesartuastia (Giới Ưng phát lộ). 

Có 2 Học giới. 

1- Điều học thứ 1. Yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng. Do nhóm Tykhưu ni Sáu 
Sư là duyên sự. 

2- Điều học thứ 2. Yêu cầu mật ong, đầu ăn ... rồi thọ dụng. Do nhóm 
Tykhưu ni Sáu Sư là duyên sự. 

VI. Sekhiua (Học pháp). 

* Đấp y không gọn gàng, lòng thòng. Do nhóm Tỳkhưu ni Sáu Sư là 
duyên sự. 

* Đại tiện, tiểu tiện trong nước. Do nhóm Tkhưu ni Sáu Sư là duyên sự. 

Ngoài phần Học pháp, có 115 Học giới được Đức Thế Tôn chế định cho 
Tkhưu ni khi Ngài trú ngụ nơi Đại tự Kỳ Viên. 

Trong Luật Đại Phẩm (Mahavagga) có: 

1- Chương I. Mahakhandhako (Chương Trọng yếu). Cầu chuyện về 
hành phạt. 

2- Chương III. Vassupanauikakkhandho (Chương uào mùa mưa). 
(một phần). 

3- Chương IV. Pauaranakkhandhako (Chương Pauara1). 

4- Chương VI. Bhesa]akkhandhako. (Chương dược phẩm). 


@)- VỊ Tỳkhưu ni muốn tiếp độ nữ đệ tử, phải cách năm. Tức là năm nay tiếp độ nữ đệ tử, năm sau 
phải ngưng. 

)- Vị Tỳkhưu nỉ đủ hạ lạp (12 hạ), trong một năm chỉ tiếp độ một nữ Tỳkhưu nỉ đệ tử và tụng tuyên 
ngôn cho một Sadi nỉ thọ giới Tỳkhưu. 


159 


5- Chương VII. Kathimakkhandhako. (Chương Kathima). 
Trong Luật Tiểu Phẩm (Culavagga) có. 

1- Chương I. Kammmakkhandhakam (Chương Hành sự). 

2- Chương II. Partiuasikakkhandhakam (Chương Parr1uaasaq). 
3- Chương TII. Sarnucauakkhandhakam (Chương tích lũu tội). 
4- Chương IV. Samathakkhadhakam (Chương dàn xếp). 

5- Chương VIII. Vattakkhandhakam (Chương phận sự). 

6- Dpahpaficakam (Nhóm năm Ũpal). 


Kũnh điển được Đức Thế Tôn thuuết nơi Đại tự Kù Viên 


Có thể nói Đại tự Kỳ Viên là chiếc nôi Phật Giáo, vì khoảng 8o-oo 
phần trăm kinh điển được thuyết giảng nơi đây. 

*Trường bộ kinh (Dtgharikaua). 

Có 2 bài kinh. 

1- Mahapadanasuttam (kinh Đại Bổn). Kinh số 13. Đức Thế Tôn thuyết 
nơi Giảng Pháp đường Karerl trong Đại tự Kỳ Viên. 

2- Lakkhanasuttam (kinh Tướng). Kinh số 3o. 

Ngoài ra, có lần Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Đại tự Kỳ Viên, Ngài đi đến 
vườn của Hoàng hậu Mallika, thuyết kinh Potthapada đến du sĩ Patthapada 
cùng 30O du sĩ hội chúng (kinh số 8). 

XTrunng bộ kinh (Maj†hinanikaua). 

Có 66 bài kinh được thuyết giảng nơi Đại tự Kỳ Viên, trong đó có:. 

Trong 67 bài kinh trên, có: 

*Ba bài do Ngài Sariputta thuyết, đó là Sammaditthisuttam (kinh Chánh 
tri kiến) (kinh số 9), Mahavedallasuttam (Đại kinh Phương quãng) (kinh số 
43) và Mahahatthipadopamasuttam (Đại kinh dụ dấu chân vo) (kinh số 28). 

*Một bài do Ngài Anuruddha thuyết, đó là Anuruddhasuttam (kinh 
Anuruddha) (kinh số 127). 

*Một bài do Ngài Ananda thuyết, đó là Anandabhaddekarattasuttam 
(kinh Ananda Nhất dạ hiền giả) (kinh số 132). 

Ngoài ra, có 3 bài kinh khác, khi Đức Thế Tôn ngự trú nơi Đại tự Kỳ 
Viên, nhưng Ngài đến nơi khác thuyết, đó là: 

*Pasarasisuttam (kinh Thánh cầu) (kinh số 26). Đức Thế Tôn thuyết 
kinh này nơi am thất của Bàlamôn Rammaka. 

*Angulimalasuttam (kinh Angulimaäla) (kinh số 86). Đức Thế Tôn đến 
khu rừng trong lãnh thổ xứ Kosala, nơi đây có tên cướp Angulimala trú ngụ, 
thuyết lên kinh này. 

*Cularahulovadasuttam (Tiểu kinh Giáo giới Rahula)(kinh số 147). Đức 
Thế Tôn thuyết kinh này trong rừng Andha. 

Sáu mươi sáu bài kinh được thuyết giảng nơi Đại tự Kỳ Viên là. 

1- Sabbasavasuttam (kinh Tất cả ô nhiễm). Kinh số 2. 

2- Dhammadayadasuttam (kinh Thừa tự Pháp). Kinh số 3. 

3- Bhayabheravasuttam (kinh Sợ hãu khiếp đảm). Kinh số 4. 

4- Ananganasuttam (kinh Không uế nhiễm). Kinh số 5. 

5- Asañkheyyasuttam (kinh Ước nguyện). Kinh số 6. 

6- Vatthasutam (kinh Ví dụ tấm vải). Kinh số 7. 

7- Sallekhasuttam (kinh Đoạn giảm). Kinh số 8. 

8- Sammaditthisuttam (kinh Chánh tri kiến). Kinh số 9. 

9- Culasihanadasuttam (kinh Tiểu Sư tử Hống). Kinh số 11. 

10- Mahadukkhakkhandhasuttam (kinh Đại khổ uấn). Kinh số 13. 

11- Cetokhilasuttam (kinh Tâm hoang vu). Kinh số 16. 


16O 


Đi 


28. 


12- Vanapatthasuttam (kinh Khu rừng). Kinh số 17. 

13- Dvedhavitakkasuttam (kinh Song tâm). Kinh số 19. 

14- Vitakkasanthanasuttam (kinh An trú tầm). Kinh số 2o. 

15- Kakacũpamasuttam (kinh Ví dụ cái cưa). Kinh số 21. 

16- Alagaddupamasuttam (kinh Ví dụ con rắn). Kinh số 22. 

17- Vammikasuttam (kinh Gò mốt). Kinh số 23. 

18- Nivapasuttam (kinh Bẫy mồi). Kinh số 25. 

19- Culahatthipadopamasuttam (Tiểu kinh dụ dấu chân voi ). Kinh số 


2o- Mahahatthipadopamasuttam (Đại kinh dụ dấu chân voi). Kinh số 


21- Culasaropamasuttam (Ví dụ lõi cây tiểu kinh). Kinh số 29. 

22- Mahagopalakasuttam (Đại kinh người chăn bò). Kinh số 33. 

23- Mahatanhasankhayasuttam (Đại kinh đoạn tận ái). 

24- VerañJakasuttam (kinh VerañJa). Kinh số 42. 

25- Mahavedallasuttam (Đại kinh Phương quãng). Kinh số 43. 

26- Culadhammasamadanasuttam (Tiểu kinh Pháp hành). Kinh số 45. 
27- Mahadhammasamadanasuttam (Đại kinh Pháp hành). Kinh số 46. 
28- ViImamsakasuttam (kinh Tư sát). Kinh số 47. 

2o- Brahmanimantanikasuttam (kinh Phạm thiên thỉnh). Kinh số 49. 
30- BahuvedanTyasuttam (kinh Nhiều cảm thọ). Kinh số 59. 

31- Maharahulovadasuttam (Đại kinh Giáo giới Rahula). Kinh số 62. 
32- Culamalukyasuttam (Tiểu kinh Malunkya). Kinh số 63. 

33- Mahamalukyasuttam (Đại kinh Malunkya). Kinh số 64. 

34- Bhaddalisuttam (kinh Bhaddali). Kinh số 65. 

35- AggIvacchasuttam (kinh Aggivacchagotta). Kinh số 72. 

36- Samanamundikasuttam (kinh Samanamundika). Kinh số 78, 

37- Vekhanasasuttam (kinh Vekhanasa). Kinh số 8o. 

38- Piyajatikasuttam (kinh Ái sanh). Kinh số 87. 

39- Assalayanasuttam (kinh Assalaaya). Kinh số 93. 

4O0- EsukarIsuttam (kinh Esukar1). Kinh số 9ó. 

41- Subhasuttam (kinh Subha). Kinh số oo. 

42- Devadahasuttam (kinh Devadaha). Kinh số 1O1. 

43- Pañcattayasuttam (kinh Năm và Ba). Kinh số 102. 

44- Anupadasuttam (kinh Bất đoạn). Kinh số 111. 

45- Chabbisodhanasuttam (kinh Sáu thanh tịnh). 

46- Sappurisasuttam (kinh Chân Nhân). Kinh số 113. 

47- Sevitabbasevitabbasuttam (kinh Nên hành trì, không nên hành trì). 


Kinh số 114. 


155. 


48- Bahudhatukasuttam (kinh Đa giới). Kinh số 115. 

49- MahacattarIsakasuttam (kinh Đại bốn mươi). Kinh số 117. 

50- Kayagatasatisuttam (kinh Thân hành niệm). Kinh số 119. 

51- Sankharupapattisuttam (kinh Hành sinh). Kinh số 120. 

52- Accharliya abbhutasuttam (kinh Hy hữu vị Tăng hữu pháp). Kinh số 


53- Anuruddhasuttam (kinh Anuruddha). Kinh số 127. 

54- Balapanditasuttam kinh (kinh Hiền ngu). Kinh số 129. 

55- Devadũtasuttam (kinh Thiên sứ). Kinh số 130. 

56- Bhaddekarattasuttam (kinh Nhất dạ hiền giả). Kinh số 131. 

57- Anandabhaddekarattasuttam (kinh Ananda Nhất dạ hiền giả). Kinh 


SỐ 132. 


58 - Lomasakangiyabhaddekarattasuttam (Kinh Lomasakangiya Nhất 
dạ hiền giả). Kinh số 134. 

59- Culakammavibhangasuttam (Tiều kinh Nghiệp phân biệt). Kinh số 
135. 

6o- Salayatanavibhangasuttam (kinh Phân biệt sáu xứ). Kinh số 137. 

61- Uddesavibhangasuttam (kinh Tổng thuyết và Biệt thuyết. Kinh số 
138. 

62- Aranavibhangasuttam (kinh Giáo giới Cấp Cô Độc). Kinh số 1443. 
Kinh này do Ngài Sariputta và Đức Phật thuyết. 

63- Punnovadasuttam (kinh Giáo giới Punna). Kinh số 145. 

64- Nandakovadasuttam (kinh Giáo giới Nandaka). Kinh số 146. 

Kinh này khi Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Đại tự Kỳ Viên, dạy Ngài 
Nandaka đến Ni viện RaJakarama giáo giới các Tỳkhưu ni. Và Ngài Nandaka 
đã thuyết lên kinh này nơi ấy. Được Đức Phật khen ngợi. 

65- Chachakkasuttam (kinh Sáu sáu). Kinh số 149. 

66- Mahasalayatanikasuttam (kinh Đại sáu xứ). Kinh số 150. 

Lưu Ú. 

Trong hai tập: Tương ưng kinh (bộ thứ 3 của Tạng Kinh) và Tăng chi 
kinh (bộ thứ tư của Tạng kinh), rất khó xác định những bài kinh được thuyết 
giảng nơi Đại tự Kỳ Viên, do tính chất đặc biệt của hai bộ kinh này. Phần lớn 
những bài kinh trong hai tập này được trích từ những bài kinh khác gom lại . 

- Tương ưng kinh gồm những bài kinh mà những chi pháp có tính phối 
hợp, hòa lẫn với nhau. Tương ưng kinh có 7.762 bài kinh với 56 chủ đề, phân 
thành 5 Đại phẩm (mahavagga), mỗi đại phẩm có nhiều phẩm (vagga). 

- Tăng chi kinh gồm những bài kinh có chi pháp tăng dần, từ 1 pháp đến 
11 pháp. Gồm 11 chương (nipata), từ chương 1 pháp đến chương 11 pháp, mỗi 
chương có nhiều phẩm (vagga) có 9.557 bài kinh. 

*⁄Sa1nyutttanikaa (Tương tưng kính). 

Trong tập Tương ưng bộ kinh này rất khó xác định những bài kinh được 
thuyết nơi Đại tự Kỳ Viên. 

Trong chương Tương ưng Chư Thiên, Tương ưng Thiên tử và Tương ưng 
Phạm thiên, có những bài kinh ghi xuất xứ là “Sauatthimdanam: Nhân 
duuên ở Sqauatthï”, chúng tôi tạm đưa vào “được thuuết nơi Đại tự Kù Viên”. 
Một số bài kinh không ghi rõ xuất xứ, có khả năng ở Savatthi, hoặc ở GIJjhakuta, 
Veluvana hay ở Mahavana gần thành Vesali, vì không xác định được, nên 
chúng tôi không ghii vào, tuy hiểu rằng “phần lớn là ở Đại tự Kù Viên”. 

Trong những chương khác, như Tương ưng Kosala, Tương ưng Bàlamôn 
... không xác định ở Jetavana, chỉ ghi nhận: “Nhân duyên ở Sauaftht”, chúng 
tôi xin thông qua. Vì tuy ở Savatthi, nhưng không hẳn ở Đại tự Kỳ Viên, cũng 
có khả năng là ở Đông phương tự hay nơi nào khác trong thành SavatthI... 
Mong các bậc Cao kinh hoan hỷ và chỉ điểm thêm. Ns. 

XTương tưng kừnh 1G). 

*Sagathauaggo (Phẩm có kệ)G®). 

A- DeuatasarnWutta (Tương ưng Chư Thiên). 

1- NaÏquaggo (Phẩm cây lau). 

Có 4 bài kinh. 


6)- Xem Bản Việt dịch củaHT. Thích Minh Châu. Tương ưng kinh tập I. 

@)- Trong Chương Có kệ ngôn này , những bài kinh có ghi xuất xứ là tại Savatthi hay Jetavana, 
chúng tôm gom vào “được thuuết giảng ở Đại tự Kù Viên”, một số bài kinh không ghi rõ xuất xứ, có 
khả năng ở Savatthi cũng có khả năng ở Veluvana hay ở Mahavana gần thành Vesali. Vì không xác 
định được, nên chúng tôi không dám ghi vào, tuy hiểu rằng “phần lớn là ở Đại tự Kù Viên”. Xin các 
vị Cao minh hoan hỷ rộng lượng cho. Ñs. 


162 


1- Oghataranasuttam (kinh Bộc lưu). 

2- NInokkhasuttam (kinh Giải thoát). 

3- UpanIyasuttam (kinh Đưa đến đoạn tận). 

4- Accentisuttam (kinh Thời gian trôi qua). 

2- Nandantauaggo (Phẩm uườn Hoan hủ). 

Có 1 bài kinh. 

1- Ñandanasuttam (kinh Vườn hoan hỷ). 

3- Sattiuaggo (Phẩm Kiếm). 

Có 1 bài kinh. 

1- Sattisuttam (kinh Kiếm). 

4- Satullapakqautkauaggo (Phẩm Quần tiên). 
Có 6 bài kinh. 

1- Sabbhisuttam (kinh Với người thiện). 

2- Maccharisuttam (kinh Xan tham). 

3. Sadhusuttam (kinh Lành thay). 

4. Nasantisuttam (kinh Chúng không phải). 

5. UJjhanasaññisuttam (kinh Hiềm trách thiên). 
6. Saddhasuttam (kinh Niềm tin). 

5- AdtiHtauaggo (Phẩm Thiêu Cháu). 

Có 3 bài kinh. 

1- Adittasuttam (kinh Thiêu cháy). 

2- Vanaropasuttam (kinh Trồng rừng). 

3- Jetavanasuttam (kinh rừng Jeta)G' 

B - Deuaputtasarnuttdarmn (Tương ưng Thiên tử). 
1- Patharmnauaggo (Phẩm thứ nhất). 

Có 7 bài kinh. 

1- Pathamakassapasuttam (kinh Kassapa 1). 

2- Dutiyakassapasuttam (kinh Kassapa 2). 

3- Maghasuttam (kinh Magha). 

4- Damalisuttam (kinh Damall). 

5- Tayanasuttam (kinh Tayana). 

6- Candimasuttam (kinh Candima). 

7- SurIyasuttam (kinh SuriIya). 

2- Anathapindikauaggo (Phẩm Anathapimdika). 
Có 2 bài kinh. 

1- Candimasasuttam (kinh Candima). 

2 Anathapindikasuttam (kinh Anathapindika). 

3- Nanatttthtauaggo (Phẩm các Ngoại đạo). 
Có 3 bài kinh. 

1- SIvasuttam (kinhS1va). 

2- Rohitassasuttam (kinh Rohitassa). 

3- Susimasuttam (kinh Susima). 

C- Kosalasarnuutta (Tương trng Kosala). 
Trong phẩm này, tuy chưa xác định rõ ràng, nhưng chúng tôi tạm đưa 


những bài kinh này vào danh sách “những bài kinh được thuyết giảng nơi Đại 
tự Kỳ Viên”. 


1- Pa{†hamntauaggo (Phẩm thứ nhất). 
Có 10 bài kinh. 
1- Daharasuttam (kinh Tuổi trẻ). 


@- Bải kệ này do Thiên tử Anathapindika nói lên, khi Thiên tử đến yết kiến Đức Thế Tôn nơi Đại tự 
Kỳ Viên. 


163 


2- Purisasuttam (kinh Người) 

3- Jaramaranasuttam (kinh Già chết) 

4- PIiyasuttam (kinh Thân áiI). 

5-_Attarakkhitasuttam (kinh Tự bảo hộ). 

6- Appakasuttam (kinh Số ít). 

7- Addakaranasuttam (kinh Xử kiện). 

8- Mallikasuttam (kinh Mallika). 

9- Yaññasuttam (kinh Tế đàn). 

10- Bandhanasuttam (kinh Trói buộc). 

2- Duttuauaggo (Phẩm thứ ha)). 

Có 8 bài kinh. 

1- Donapakasuttam (kinh Ăn nhiều). 

2- Pathamasangamasuttam (kinh Chiến trận I) 

3- Dutiyasangamasuttam (kinh Chiến trận II). 

4- Mallikasuttam (kinh Mallika). 

5- Appamadasuttam (kinh Không khinh thường). 

6- Kalyanamittasuttam (kinh Thiện hữu). 

7- Pathama aputtakasuttam (kinh Không con ]). 

8- Dutiya aputtakasuttam (kinh Không con T]). 

3- Tatiuauaggo (Phẩm thứ3). 

Có 5 bài kinh. 

1- Puggalasuttam (kinh Người). 

2- Ayyikasuttam (kinh Bà nội). 

3. Lokasuttam (kinh Thế gian) 

4. Issattasuttam (kinh Cung thủ). 

5. Pabbatupamasuttam (kinh Ví dụ núi). 

D- Mãrasarnuuttamn (Tương ưng Ác ma). 

1-Pat†harmnauaggo (Phẩm thứnhất). 

Có 1 bài kinh. 

1- Ñandatisuttam (kinh Hoan hỷ). 

2- Duttuauaggo (Phẩm thứ haỷ). 

Có 2 bài kinh. 

1- Kinnusthasuttam (kinh Con sư tử). 

2- Mãnasasuttam (kinh Ý). 

E- Brahmna sarnyuttœm (Tương tưng Phạm thiên). 

1- Pat†hmtauaggo (Phẩm thứ nhất). 

(Trong phẩm này, chúng tôi cho rằng: “Những bài kinh này có xuất xứ 
nơi Đại tự Kỳ Viên”, nên gom vào đây) 

Có 8 bài kinh. 

1- Brahmadevasuttam (kinh Phạm thiên). 

2- Bakabrahmasuttam (kinh Phạm thiên Baka). 

3- Aññatarabrahmasuttam (kinh Phạm thiên khác). 

4- Brahmalokasuttam (kinh Phạm thiên giới) 

5- Kokalikasuttam (kinh Kokalika). 

6- Katamodakatissasuttam (kinh TIssa). 

7- Turubrahmasuttam (kinh Phạm thiên Turu). 

8- Kokalikasuttam (kinh Kokalika). 

F- Brahtnatasarruuttarn (Tương ưng Bàlamôn). 

1- pasakauaggo (Phẩm cư sĩ). 

Có 6 bài kinh. 

3. Devahitasuttam (kinh Devahita). 

4. Mahasalasuttam (kinh Ngưới giàu lớn). 


164 


5. Manatthaddhasuttam (kinh Manatthaddha). 

6. PaccanIkasuttam (kinh PaccanIka). 

9. Matuposakasuttam (kinh Matuposaka). 

10. Bhikkhakasuttam (kinh Bhikkhaka). 

G- Varigtsasarmnuttqœmt (Tương trng Vangisa). 

Có 3 bài kinh. 

1- SubhasItasuttam (kinh Khéo nói). 

1- SarIputtasuttam (kinh Sariputta). 

2- Parosahassasuttam (kinh Nhiều hơn một ngàn). 

H- Yakkhusarnuuttam (Tương ưng Dạxoa). 

Có 3 bài kinh. 

1- Sanusuttam (kinh Sanu). 

2- PIiyankarasuttam (kinh Piyankara). 

Do Ngài Anurudha đọc tụng Pháp cú. 

3- Punabbasusuttam (kinh Punabbasu). 

1- Sakkasarnuttam (Tương ưng Sakkq). 

1- Patharnauaggo (Phẩm thứ nhất). 

(Những bài kinh trong phẩm này, phần lớn được Đức Thế Tôn thuyết 
giảng nơi Đại tự Kỳ Viên, chúng tôi xin đưa vào báng danh sách). 

Có 10 bài kinh. 

1- SuvIrasuttam (kinh SuvIra). 

2- Susimasuttam (kinh SusIma). 

3- DhaJaggasuttam (kinh Ngọn cờ). 

4- VepacIttisuttam (kinh VepacIttl). 

5- SubhasitaJayasuttam (kinh Thắng nhờ thiện ngữ). 

6- Kulavakasuttam (kinh Tổ chim). 

7- Nadubbhiyasuttam (kinh Không gian trá). 

8- Verocana asurindasuttam (kinh Atula Verocana). 

9- Araññayatana Isisuttam (kinh Các ẩn sĩ ở rừng). 

10- Samuddakasuttam (kinh Ẩn sĩ ở biển). 

2- Duttuauaggo (Phẩm thứ hai). 

Có 6 bài kinh. 

1- Vatapadasuttam (kinh Thực hành căn bản). 

2- Sakkanamasuttam (kinh Gọi là Sakka). 

3- Ramaneyyakasuttam (kinh Khả ái, khá lạc). 

4- Buddhavandanasuttam (kinh Đảnh lề Đức Phật). 
5- Gahatthavandanasuttam (kinh Hân hoan đảnh lề). 
6- Sattharavandanasuttam (kinh Đảnh lễ Bậc Đạo sư) 

3- Tatftuauaggo (Phẩm thứ ba). 

Có 5 bài kinh. 

1- Chetvasuttam (kinh Cắt đứt). 

2- Dubbanniyasuttam (kinh Xấu xí). 

3- Sambarimayasuttam (kinh Huyển thuật). 

4- Accayasuttam (kinh Lầm lỗi) 

5- Akkodhasuttam (kinh Không phãn nộ). 

*Tương ưng kùnh IIG). 

Những bài kinh trong Chánh tạng Pali có ghi: “Savatthiyam viharati 
...De..., chúng tôi đưa vào danh sách. Trong Chánh tạng Pali ghi Savatthiyam 
viharati” khi chưa xác định được ở nơi Đại tự Kỳ Viên, chúng tôi thông qua. 

A- Nidanqasarmnutttqœm (Tương trng Nhân duuên). 


6)- Xem Bản Việt dịch của HT. Thích Minh Châu. Tương ưng kinh II. 
165 


1- Buddhœuaggo (Phẩm Buddha). 

Có 1o bài kinh 

1- Patieeasamuppadasuttam (kinh Duyên khởi). 

2. Vibhangasuttam (kinh Phân tích). 

3. Patipadasuttam (kinh Con đường). 

4. VipassIsuttam (kinh Vipassl) 

5. SikhIsuttam (kinh SIkhl) 

6. Vessabhusuttam (kinh Vessabhu). 

7. Kakusandhasuttam (kinh Kakusandha). 

8. Konagamanasuttam (kinh Konagamana). 

9. Kassapasuttam (kinh Kassapa). 

10. Gotamasuttam (kinh Gotama). 

2- Ahar~auaggo (Phẩm thức ăn). 

Có 7 bài kinh. 

1- Ahãarasuttam (kinh Thức ăn) 

2- Moliyaphaggunasuttam (kinh Moliyaphagguna). 

3. Samanabrahmanasuttam (kinh Samôn- Bàlamôn) 
4. Dutyasamanabrahmanasuttam (kinh Samôn- Bàlamôn T]). 
6. Dhammakathikasuttam (kinh Thuyết pháp). 

9. Balapanditasuttam (kinh Hiền ngu). 

10. Paccayasuttam (kinh Duyên). 

3- Dasabalauaggo (Phẩm Mười lực). 

Có 7 bài kinh. 

1- Dasabalasuttam (kinh Mười lực). 

2- Dutiyadasabalasuttam (kinh Mười lực II). 

3- Upanisasuttam (kinh Nương tựa gần). 

4- Paccayasuttam (kinh Duyên). 

5- Bhikkhusuttam (kinh Tykhưu) 

6- Samanabrahmanasuttam (kinh Samôn- Bàlamôn). 
7- DutiyaSamanabrahmanasuttam (kinh Samôn- Bàlamôn II). 
4- Ka|arakhatttuauaggo (Phẩm Sátđẽếlu Kalara). 
Có 7 bài kinh. 

1- Ñanavatthusuttam (kinh Căn bản của trí). 

2-. Dutiyañanavatthusuttam (kinh Căn bản của trí II). 
3- AviJJapaccayasuttam (kinh Do duyên vô minh). 

4- DutiyaaviJJapaccayasuttam (kinh Do duyên vô minh TỊ). 
5- Natumhasuttam (kinh Không phải của ngươi). 

6- Dutiyacetanasuttam (kinh Cố ý II) 

7- Tatiyacetanasuttam (kinh Cố ý II). 

5- Gahapatiuaggo (Phẩm Œ1a chủ). 

Có 6 bài kinh. 

1- Pañcaverabhayasuttam (kinh Năm sợ hãi hận thù). 
2- Dutiyapañcaverabhayasuttam (kinh Năm sợ hãi hận thù II). 
3- Dukkhasuttam (kinh Khổ) 

4- Lokasuttam (kinh Thế gian). 

5- Ariyasavakasuttam (kinh Thánh đệ tử). 

6- Dutiya ariyasavakasuttam (kinh Thánh đệ tử II). 
6- Dukkhauaggo (Phẩm Khô). 

Có o bài kinh. 

1- ParIvInamsanasuttam (kinh Tìm hiểu trọn vẹn). 

2- Upadanasuttam (kinh Nắm g1ữ). 

3- SamyoJanasuttam (kinh Dây trói buộc). 


166 


4- DutiyasamyoJanasuttam (kinh Dây trói buộc II) 

5- Maharukkhasuttam (kinh Cây lớn). 

6- Dutiyamaharukkhasuttam (kinh Cây lớn II). 

7- Tarunarukkhasuttam (kinh Cây non). 

8- Namarupasuttam (kinh Danh sác). 

9- Viññanasuttam (kinh Thức). 

7- Mahauaggo (Phẩm Lớn). 

Có 6 bài kinh. 

1- Assutavasuttam (kinh Người ít nghe). 

2- Dutiya assutavasuttam (kinh Người ít nghe TT). 

3- Puttamamsupamasuttam (kinh Thịt đứa con). 

4- Atthiragasuttam (kinh Có khát áI) 

5- Nagarasuttam (kinh Thị trấn). 

6- Upayantisuttam (kinh Nước triều dâng). 

8- SamtaniaDrahrnartauaggo (Phẩm Samôn-Bàlamôn). 
Tóm gọn có 2 bài kinh. 

1. Jaramaranasuttam (kinh Già chết). 

2-11. Jatisuttadidasakam (kinh Sợi chỉ sinh). 

9- Antar=apeuualưmt (Phẩm Trung lược). 

Có 1 bài kinh. 

1. Satthusuttam (kinh Đạo sư). 

B- Abhisamauasarnruuttamt (Tương ưng Mình kiến). 
Có 11 bài kinh. 

1- Nakhasikhasuttam (kinh Đầu ngón tay). 

2- PokkharanIsuttam (kinh Hồ sen). 

3- SambheJJaudakasuttam (Kinh Nước sông hợp dòng). 
4- DutyasambheJjaudakasuttam (Kinh Nước sông hợp dòng II) 
5- PathavIsuttam (kinh Đất) 

6- DutiyapathavIsuttam (kinh Đất II). 

7- Samuddasuttam (kinh Biển). 

8- Dutiyasamuddasuttam ((kinh Biển II). 

9- Pabbatasuttam (kinh NúI). 

10- Dutiyapabbatasuttam (kinh Núi II). 

11- Tatiyapabbatasuttam (kinh Núi TIII). 

C- Dhatusarnruutta1n (Tương ưng G1ớ!). 
1-Nanafttauaggo (Phẩm Sai khác). 

Có 10 bài kinh. 

1. Dhatunanattasuttam (kinh Giới saI khác). 

2. Phassananattasuttam (kinh Xúc sai khác). 

3. Nophassananattasuttam (kinh Không do xúc sai khác). 
4. Vedanananattasuttam (kinh Thọ saI khác). 

5. Dutiyavedanananattasuttam (kinh Thọ sai khác TH). 

6. Bahiradhatunanattasuttam (kinh Ngoại giới saI khác). 
7. Saññananattasuttam (kinh Tưởng saI khác). 

8. Nopariyesanananattasuttam (kinh Không phải như vậy). 
9. Bahiraphassananattasuttam (kinh Ngoại xúc sai khác). 
10. Dutiyabahiraphassananattasuttam (kinh Ngoại xúc saI khác I1). 
2- Duttuauaggo (Phẩm thứ ha). 

Có 1o kinh. 

1- Sattadhatusuttam (kinh Bảy giới). 

2- Sanidanasuttam (kinh Có nhân). 

3- Hinadhimuttikasuttam (kinh Quyết định kém cỏ]). 


167 


4- Sagathasuttam (kinh Có kệ ngôn). 

5- Assaddhasamsandanasuttam (kinh Bất tín cùng đi chung). 
6- Assaddhamulakasuttam (kinh Gốc rễ bất tín). 

7- Ahirikamulakasuttam (kinh Gốc rễ không hổ thẹn) 

8- Anottappamulakasuttam (kinh Gốc rễ không ghê sợ). 
9- Appassutamulakasuttam (kinh Gốc rễ ít nghe). 

10- KusItamulakasuttam (kinh Gốc rễ lười biếng). 

3- Karnmtapathuauaggo (Phẩm nghiệp đạo). 

Có 7 bài kinh. 

1. Asamahitasuttam (kinh Không an tịnh). 

2. Dussilasuttam (kinh Ác giới) 

3. Pañcasikkhapadasuttam (Kinh nămđiều học căn bản). 
4. Sattakammapathasuttam (kinh Bảy nghiệp đạo). 

5. Dasakammapathasuttam (kinh Mười nghiệp đạo). 

6. Atthangikasuttam (kinh Tám chỉ phần). 

7. Dasangasuttam (kinh Mười chị). 

4- Catutthauaggo (Phẩm thứ tư). 

Có 1o bài kinh. 

1- Catudhatusuttam (kinh Bốn giới). 

2- Pubbesambodhasuttam (kinh Trước khi Giác ngộ). 

3- AcarImsuttam (kinh Đi tìm). 

4- Nocedamsuttam (Kinh Nếu không có). 

5- Ekantadukkhasuttam (kinh Thuần khổ). 

6- Abhinandasuttam (kinh Hoan hỷ). 

7- Uppadasuttam (kinh Sinh khởi). 

8- Samanabrahmanasuttam (kinh Samôn- Bàlamôn). 

9- Dutiyasamanabrahmanasuttam (kinh Samôn- BàlamônT]). 
10- Tatiyasamanabrahmanasuttam (kinh Samôn- Bàlamôn THI). 
D- Anarmnataggasarnututtamna (Tương ưng Vô thủu). 
1- Patharmnauaggo (Phẩm thứ nhất). 

Có 8 bài kinh. 

1- Tinakatthasuttam (kinh Cỏ và củ1) 

2- PathavIsuttam (kinh Đất). 

3- Assusuttam (kinh Nước mắt). 

4- Khirasuttam (kinh Sữa). 

5- Pabbatasuttam (kinh Núi). 

6- Sasapasuttam (kinh Hạt cả). 

7- Savakasuttam (kinh Các đệ tử). 

8- Dandasuttam (kinh Cây gậy). 

2-Dutiauaggo (Phẩm thứ hal). 

E- Kassapasarryuttamt (Tương ưng Kassapa). 

Có 1 bài kinh. 

1- Saddhammappatiripakasuttam (kinh Diệu pháp không mất). 
E- Labhasakkarasamnuuttam (Tương ưng Lợi đắc cung kinh). 
1- Pat†hamtauaggo (Phẩm thứ nhất). 

Có 1o bài kinh. 

1. Darunasuttam (kinh Khổ lụy). 

2. Balisasuttam (kinh Lưỡi câu). 

3. Kummasuttam (kinh Con rùa). 

4. Dighalomikasuttam (kinh Lông dài). 

5. Milhakasuttam (kinh Trùng phẩn). 

6. Asanisuttam (kinh Sét đánh). 


168 


7. Diddhasuttam (kinh Trúng độc). 

8. Singalasuttam )kinh Con chó sói). 

9. Verambhasuttam (kinh Cuồng phong). 

10. Sagathakasuttam (kinh Có kệ ngôn). 

2- Dutiuauaggo (Phẩm thứ ha!). 

Có 3 bài kinh. 

1. Suvannapatisuttam (kinh Bát bằng vàng). 

2. Rupiyapatisuttam (kinh Bát bằng bạc). 

3-10. Suvannanikkhasuttadiatthakam (kinh Từ tiền vàng đến mỹ nhân). 
3-Tatiuauaggo (Phẩm thứ ba). 

Có 10 bài kinh. 

1. Matugamasuttam (kinh Mẹ làng) 

2. KalyamIsuttam (kinh Mỹ nhân) 

3. Ekaputtakasuttam (kinh Con một). 

4. Ekadhitusuttam (kinh Con gái một). 

5. Samanabrahmanasuttam (kinh Samôn- Bàlamôn). 
6. Dutiyasamanabrahmanasuttam (kinh Samôn- Bàlamôn II). 
7. Tatiyasamanabrahmanasuttam (kinh Samôn- Bàlamôn II). 
8. Chavisuttam (kinh Da). 

9. Rajjusuttam (kinh Giây gân) 

10. Bhikkhusuttam (kinh Tykhưu). 

4- Catutthauaggo (Phẩm thứ tư). 

Có 4 bài kinh. 

1. Bhindisuttam (kinh Cắt đứt) 

2. Kusalamulasuttam (kinh Gốc rễ thiện). 

3. Kusaladhammasuttam (kinh Pháp thiện). 

4. Sukkadhammasuttam (kinh Pháp trắng). 

G- Rahulasarruuttœm (Tương ưng Rahula). 
1- Pat†hamtauaggo (Phẩm thứ nhất). 

Có 1o bài kinh. 

1- Cakkhusuttam (kinh Mắt). 

2- Rupasuttam (kinh Tal). 

3- Viññanasuttam (kinh Thức). 

4- Samphassasuttam (kinh Xúc). 

5- Vedanasuttam (kinh Thọ). 

6- Saññasuttam (kinh Tưởng). 

7- Sañcetanasuttam (kinh Cố ý). 

8- Tanhãsuttam (kinh Ái). 

9- Dhatusuttam (kinh Giới). 

10- Khandhasuttam (kinh Uẩn). 

2- Duttuauaggo (Phẩm thứ ha). 

Có bốn bài kinh. 

1. Cakkhusuttam (kinh Mắt). 

2-10. Rũpadisuttanavakam (kinh Sắc ... Uẩn). 
11. Anusayasuttam (kinh Ngủ ngầm). 

12. Apagatasuttam (kinh Viễn ly). 

H- Opanưntasarnuuttœmn (Tương ưng Ví dụ). 
Có 7 bài kinh. 

1- Kutasuttam (kinh Chớp mái). 

2- Kulasuttam (kinh Gia đình). 

3- Okkhasuttam (kinh Cái nồi). 

4- Sattisuttam (kinh Cây lao) 


16Q 


5- Dhanuggahasuttam (kinh Người bắn cung) 

6- Anisuttam (kinh Cái chốt trống) 

7- Nagasuttam (kinh Vol). 

I- Bhikkhusarnuuttdœm (Tương trng Tùkhưu). 

Có một bài kinh (những bài còn lại khó xác định). 

1- Kolitasuttam (kinh Kolita) 

(Do Ngài Mogsallana thuyết). 

*Tương ưng kinh IIT ©). 

Trong tập này, phần lớn những bài kinh đều ghi: “Savatthinidanam: 
Nhân duuên ở Squofth, tuy phần lớn là được thuyết nơi Đại tự Kỳ Viên, 
nhưng chưa xác định chính xác, chúng tôi chỉ ghi nhận, nhưng không đưa vào 
báng danh sách. Mong các bậc Cao minh cùng độc giả hoan hỷ. Ns. 

A- Khandhasanuttamt (Tương ưng Uẩn). 

1- Nakulapituuaggo (Phẩm cha Nakula). 

Có 1 bài kinh. 

1- Samadhisuttam (kinh Thiền định). 

2- Aniccauaggo (Phẩm Vô thường). 

Trong phẩm này, tất cả những bài kinh đều ghi: “Savatthinidanam: 
Nhân duyên ở Savatthi”, trừ bài kinh số 1o ghi: “ Savatthiyam ... arame”. 

10. Anandasuttam (kinh Ananda). 

3- Bharauaggo (Phẩm Gánh nặng). 

Tương tự như phẩm trên, trừ bài kinh thứ I, ghi: “ Savatthiyam ... tatra 
kho...” 

1- Bharasuttam (kinh Gánh nặng). 

4- Natumthakqœrnuaggo (Phẩm Không phải của ngươ!). 

Toàn bô những bài kinh đều ghi: “Savatthinidanam”. 

5- Attadtpauaggo (Phẩm Tự mình là hòn đảo). 

Trừ bài kinh số 7, số 8. Những bài kinh còn lại đều ghi: 
“Savatthinidanam”. 

6- Upaquqggo (Phẩm tham luuến). 

Trừ bài kinh số 7, số 8. Những bài kinh còn lại đều ghi: 
“Savatthinidanam”. 

7- Arahantauaggo (Phẩm ALaHán). 

Trừ bài kinh thứ 1, tất cả còn lại đều ghi: “Savatthinidanam”. 

1- Upadiyamanasuttam (kinh Chấp trước). 

8- Khaj]antuauaggo (Phẩm Những gì được ăn). 

Trừ 3 bài kinh 8,o1o. Những bài kinh còn lại đều ghi: 
“Savatthinidanam”. 

9- Therauqggo (Phẩm Trưởng lão). 

Trong phẩm này có 4 bài kinh 1, 2,o, 1o ghi: “Savatthinidanam”, những 
bài kinh khác được thuyết giảng nơi khác, bài kinh số 3 ghi”... Jetavane..”. 

3- Yamakasuttam (kinh Yamaka). Do Ngài Sariputta thuyết. 

10- Pupphœuaggo (Phẩm Hoa). 

Trong phẩm này trừ bài kinh số 3, những bài kinh còn lại đều ghi 
“Savatthinidanam”. 

12- Antauaggo (Phẩm Biên). 

Mười bài kinh trong phẩm này đều ghi “Savatthinidanarm”. 

13- Dharnmakathikauaggo (Phẩm Thuuết pháp). 

Trong phẩm này trừ 2 bài kinh o, 1o, những bài còn lại đều ghi: 
“Savatthinidanam”. 


6)~- Xem Bản Việt dịch của HT. Thích Minh Châu. Tương ưng kinh III. 


170 


14- AU?auaggo (Phẩm Vô mình). 
Trong phẩm này có 1 bài kinh 1, ghi “Savatthinidanam”. 
15- Kukkulauaggo (Phẩm Than đỏ). 
Toàn bộ những bài kinh đều ghi: “Savatthinidanam”. 
16 - Di{t†hiuaggo (Phẩm Thấu). 
Toàn bộ những bài kinh đều ghi: “Savatthinidanam”. 
B- Radhasamnuuttœm (Tương trng Radha). 
Toàn bộ chương này đều ghi:“Savatthinidanam”). 
C- Di{thisarmrnuyuttam (Tương ưng Kiến). 
1- Sotapafttiuaggo (Phẩm Dự Lưu). 
Toàn bộ những bài kinh trong phẩm này đều ghi: “Savatthinidanam”. 
Phẩm 2, 3 và 4 tương tự. 
Chương IV, V, VI tương tự. 
D- Sariputtasarruutta (Tương tưrng Saripufta). 
Có o bài kinh. 
1. VivekaJasuttam (kinh Tầm). 
2. Avitakkasuttam (kinh Không tầm). 
3. PItisuttam (kinh Hỷ). 
4. Upekkhasuttam (kinh Xả). 
5. Akasanañcayatanasuttam (kinh Không vô biên xứ). 
6. Viññanañcayatanasuttam (kinh Thức vô biên xứ). 
7. Akiñcaññayatanasuttam (kinh Vô sở hữu xứ). 
8. Nevasañfñanasaññayatanasuttam (kinh Phi tưởng phi phi tưởng xứ). 
9. Nirodhasamapattisuttam (kinh Chứng Định diệt). 
E- Nagasa1nuttơmt (Tương ưng Rắn). 
(Toàn bộ đều ghi: Savatthinidanam”, ngoại trừ bài kinh thứ 3, xác định 
là nơi Đại tự Kỳ Viên). 
Chương 9 - 14. Toàn bộ đều ghi: Savatthinidanam”. 
*Tương trnbg IVG), 
A- Salauatanasa1nuutta1n (Tương Ứng Sáu Xứ). 
1- Aniccauaggo (Phẩm Vô thường). 
Có 12 bài kinh. 
1- AJJhattaniccasuttam (kinh Vô thường bên trong) 
2- Ajjhattadukkhasuttam (kinh Khổ bên trong). 
4- BahiranIccasuttam (kinh Vô thường bên ngoài). 
5- Bahiradukkhasuttam (kinh Khổ bên ngoài) 
6- Bahiranattasuttam (kinh Vô ngã bên ngoài) 
7- AJjhattaniccatitanagatasuttam (kinh Quá khứ, tương lai vô thường 
bên trong). 
8- Ajjhattadukkhatitanagatasuttam (kinh Quá khứ, tương lai khổ bên 
trong). 
9- AJjhattanattatitanagatasuttam (kinh Quá khứ, tương lai vô ngã bên 
trong). 
10- Bahiraniccatitanagatasuttam (kinh Quá khứ, tương lai vô thường 
bên ngoài . 
11- Bahiradukkhatitanagatasuttam (kinh Quá khứ, tương lai khổ bên 
ngoài). 
12- Bahiranattatitanagatasuttam (kinh Quá khứ, tương lai vô nãg bên 
ngoài). 
2- Yamtakqauaggo (Phẩm Song đôi). 


@)- Xem Bản Việt dịch của HT. Thích Minh Châu. Tương ưng kinh IV. 


171 


Những bài kinh trong phẩm này có:“Savatthinidanam”. 
3- Sabbauaggo (Phẩm tất cả)). 
Năm bài kinh : 1, 2, 3, 4, 5 có: “Savatthinidanam”. 
4- Jatidharnmtauaggo (Phẩm Sinh pháp). 
Những bài kinh trong phẩm này có:“Savatthinidanam”. 
5- Sabbq ariccauaggo (Phẩm Tất cả uô thường). 
Những bài kinh trong phẩm này có:“Savatthinidanam”. 
6ó- AuÙ7auaggo (Phẩm uô rnính). 
Những bài kinh trong phẩm này có:“Savatthinidanam”. 
7- Migqjalqauaggo (Phẩm Miga7ala). 
Bài kinh 1, 2 có “Savatthinidanam”. 
8- Gilanauaggo (Phẩm bệnh). 
Chỉ có bài kinh 1, ghi “Savatthinidanam”. 
9 - Salauaggo (Phẩm từ bỏ). Có bài kinh số 1, ghi: “Savatthinidanam”. 
10- Yogakkhemiuaggo (Phẩm an ổn). Có bài kinh số 1, ghi: 
“Savatthinidanam”. 
11- Lokqakqrnaguiauaggo (Phẩm thế giới dục tăng trướng). 
SarIputtasaddhiviharIkasuttam (kinh Sariputta). 
D- Moggallanasarruuttam (Tương ưng Moggallana). 
Có o bàikinh 
1- PathamaJhanapañhasuttam (kinh Hỏi về thiền ]). 
2- Dutiyajhanapañhaäsuttam (kinh Hỏi về thiền II). 
3- Tatiyajhanapañhasuttam (kinh Hỏi về thiền II). 
4- Catutthajhanapañhasuttam (kinh Hỏi về thiền IV). 
5- Akasanañcayatanapañhasuttam (kinh Hỏi về Không vô biên xứ). 
6- Viññanañcayatanapañhasuttam (kinh Hỏi về thiền I). 
7- Aklñcaññayatanapañhasuttam (kinh Hỏi về Vô sở hữu xứ). 
8- Nevasaññanasaññayatanapañhasuttam (kinh Hỏi về Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ). 
9- Animittapañhasuttam (kinh Hỏi về Vô tướng). 
E- Gamnarisa1nuittamm (Tương ng Thôn trướng). 
Có bài kinh số 1, có ghi: “Savatthinidanarm”. 
*Tương ưng VằG'), 
A- Maggasarruuttœm (Tương ưng Đạo). 
Phầm I. 
1- AUÙ7qauaggo (Phẩm Vô ninh). 
Bài kinh số 3, 4, 5, Ó, 7, 8, 9, 1O, có ghi: “Savatthinidanan”. 
1. AviJJjasuttam (kinh Vô minh). 
2- Viharauaggo (Phẩm trú). 
Bài kinh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, có ghi: “Savatthinidanam”. 
3- Micchattauaggo (Phẩm Tò tánh). 
Cả 10 bài kinh đều ghi: “Savatthinidanarm”. 
4- Pa{ipattiuaggo (Phẩm Hạnh). 
Tất cả các bài kinh đều ghi: “Savatthinidanam”. 
5- Afifatitthiapeuualauaggo (Phẩm Ngoại giáo lược thuuết). 
Tất cả đều “nhân duyên ở Savatthï”. 
Óó- Sur~tuapeuualauaggo (Phẩm Mặt trời lược thuuết). 
Tất cả đều “nhân duyên ở Savatthi”. 
Z- Ekqdham~napeualauaggo (Phẩm Một pháp lược thuuết). 
Tất cả đều “nhân duyên ở Savatthï”. 


6)~- Xem Bản Việt dịch của HT. Thích Minh Châu. Tương ưng kinh V. 


172 


8- DutiuaekadharnauanapeuaÌlauaggo (Phẩm Một pháp lược thuuết 
TT). Tất cả đều “nhân duyên ở Savatthi”. 

Phầm TT. 

1- Gartgapeuualauaggo (Phẩm Ganga lược thuuết). 

Tất cả đều “nhân duyên ở Savatthi”. 

2- Duttuagarigapeualauaggo (Phẩm Ganga lược thuuết II). 

Tất cả đều “nhân duyên ở Savatthi”. 

5- Apparmnadapewualauaggo (Phẩm Không khinh thường lược 
thuyết). Tất cả đều “nhân duyên ở Savatthi”. 

6- Balakar~artuauaggo (Phẩm Cần làm uới sức mạnh). 

Tất cả đều “nhân duyên ở Savatthi”. 

z. Esanauaggo (Phẩm tầm cầu). 

Tất cả đều “nhân duyên ở Savatthi”. 

8- Oghauaggo (Phẩm Dòng nước mạnh). 

Tất cả đều “nhân duyên ở Savatthi”. 

B- Boj]hartgasa1nuttamt (Tương ưng Giác chì). 

1- Pabbatauaggo (Phẩm Nú!). 

Kinh số 1,2,3 có “nhân duyên tại Savatthi”. 

4- Vatthasuttam (kinh Chuyển). Do Ngài Sariputta thuyết. 

5- Cakkauatttuaggo (Phẩm Chuuển luân). 

Kinh số 1, 2, có “nhân duyên tại Savatthi”. 

6- Sakqacchœuaggo (Phẩm Tổng nhiếp). 

Trừ bài kinh số 4 (Mettasahagata: Đi chung với Từ), kinh số 8 (Abhaya) 
Không sợ)Tất cả đều “nhân duyên ở Savatthi”. Còn lại có “nhân duyên tại 
Savatthi”. 

7- Anapanauqaggo (Phẩm Hơi thở uào rq). 

Tấc cả có “nhân duyên tại “Savatthi”. 

C- Safipa{thqntasarnttttarmn (Tương ng Niệm xứ). 

1- Ambapaliuaggo (Phẫm Ambapdli. 

Có bài kinh số 5, ghi: Savatthinidanam. 

3- Bhikkhusuttam (kinh Tỳkhưu). 

2- Nalandauaggo (Phẩm Nalanda). 

Kinh số 1,5 và 6, có “nhân duyên ở Savatthi”. 

3- Cundasuttam (kinh Cunda). 

3- Sila{†hittuaggo (Phẩm trú giớ!). 

Có kinh số 4, ghi: Savatthinidanam. 

5- Aññatarabrahmanasuttam (kinh Bàlamôn khác). 

4. Anartuissutquaggo (Phẩm chưa từng nghe). 

Tất cả kinh đều : “Nhân duyên ở Savatthi”. 

5- Amatauaggo (Phẩm Bất tử). 

Tất cả kinh đều : “Nhân duyên ở Savatthï”. 

D- Indriasarnwuttfta1n (Tương ưng Quyền). 

1- Suddhikauaggo (Pkẩm Thanh tịnh). 

Tất cả kinh đều : “Nhân duyên ở Savatthï”. 

5- Jarquaggo (Phẩm gìià). 

Kinh số 2, “nhân duyên ở Savatthi”. 

6ó- Sukarakhatquaggo (Phẩm Trư động). 

Kinh số o, “nhân duyên ở Savatthi”. 

7- Bodhipakkhiauaggo (Phẩm Một phấn giác ngQ). 

Kinh số 1, “nhân duyên ở Savatthi”. 

E- Sammnrappadhanasa1n/yuttamt (Tương ng Chánh cắn). 

1- Gangapeuualauaggo (Phẩm Ganga lược thuuết). 


173 


Tất cả kinh có: “Nhân duyên ở Savatthi”. 
H- Iddhipadasa1nWutttarmm (Tương trng Như ú). 

2. Pasadakqarnpanauaggo (Phẩm Lầu rung chuuển). 

Kinh số 1, có “nhân duyên ở Savatthi”. 

3. Auogulquaggo (Phẩm Hòn sắt). 

Kinh số 1, 2, 7, có “nhân duyên ở Savatthi”. 

1- Anuz=uddhœsarnWuttqmt (Tương ưng Anuruddha). 

1- Rahogatauaggo (Phẩm Độc cư'). 

1. Pathamarahogatasuttam (kinh Độc cư ]). 

2. Dutiyarahogatasuttam (kinh Độc cư II). 

7. Tanhakkhayasuttam (kinh Ái tận). 

8. Salalagarasuttam (kinh Salalagara). 

2. Duttuauaggo (Phẩm thứ hai). 

Tất cả những bài kinh có “nhân duyên ở Đại tự Kỳ Viên). 

K- Jhqanasarnruttam (Tương ưng Thiền). 

Toàn bộ những bài kinh trong chương này có “nhân duyên nơi Đại tự Kỳ 
Viên”. 

L- Anãäpãänasarnuttdm (Tương ưng hơi thở uào-rq). 

1- Ekadharnmtauaggo (Phẩm một pháp). 

Từ kinh số 1 đến số 8, có “nhân duyên ở SavatthI”. 

2. Duttuauaggo (Phẩm thứ hai). 

Kinh số 3, 4, có “nhân duyên ở Savatthi”. 

1M- Sotapoaftisarmnuttam (Tương ưng Dự lưu). 

1- Veluduar*auaggo (Phẩm Veluduarq). 

Kinh số 1 có “nhân duyên ở Savatthi”. 

4- PathamasarIputtasuttam (kinh SarIputta ]). 

5- DutiyasarIputtasuttam (kinh Sariputta II). 

2. Rq7akar+arnauaggo (Phẩm Ra7akarama). 

Kinh số 2, có “nhân duyên ở Savatthi”. 

3. Anandattherasuttam (kinh Ananda). 

4- Puffiabhisandauaggo (Phẩm Phước sung rmnãn). 

Kinh số 1,2,3,4 có “nhân duyên ở Savatthi”. 

N- Saccasarntuttamt (Tương ưng Sự thật). 

*Antguttar=anikaua (Tăng chỉ kinh)(). 

1- Chương 1 pháp. 

Toàn bộ chương này được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 

2- Chương 2 pháp. 

Ngoài phẩm 4. Tâm thăng bằng (Samactta), có ba bài kinh: Một do 
Ngài Sariputta thuyết ở Đông phương tự (Pubbarama), 2 bài do Ngài Maha 
Kaccana thuyết ở Madhura. 

Những bài kinh còn lại được thuyết nơi Đại tự Kỳ Viên. 

3- Chương 3 pháp. 

1- Balquqggo (Phẩm ngu). 

*Bhayasuttam (kinh Sợ). 

3- Puggalquaggo (Phốẩm Người). 

*Samiddhasuttam (kinh Samiddha). 

8- Anandauaggo (Phẩm Ananda). 

*Channasuttam (kinh Channa). 

11- Sarnbodhœuaggo (Phẩm Chánh giác). 

* Arakkhitasuttam (kinh Không phòng hộ). 


@- Xem Bản Việt dịch củaHT. Thích Minh Châu. Tăng chi kinh. 
174 


*Byapannasuttam (kinh Giao động). 
13- Kusinarqauaggo (Phẩm Kusimara). 
*Hatthakasuttam (kinh Hatthaka). 
4- Chương 4 pháp. 
3- Uruuelauaggo (Phẩm Uruuela) 
*Pathama uruvelasuttam (kinh Uruvela ]). 
*Dutiya uruvelasuttam (kinh Uruvela II). 
5- Rohitassauaggo (Phẩm Rohttassq). 
*Rohitassasuttam (kinh Rohitassa). 
* Dutiyarohitassasuttam (kinh Rohitassa TT). 
* Visakhasuttam (kinh Visakha). 
6- Pufifabhisantdauaggo (Phẩm Nguồn hạnh phúc). 
Kinh số 1, có “nhân duyên ở Savatth]). 
*Sudattasuttam (kinh Sudatta). 
*GihisamIcisuttam (kinh Bổn phận người gia chủ). 
7- Pattakqarnumnauaggo (Phẩm tạo nghiệp). 
*Pattakammasuttam (kinh Tạo nghiệp). 
*Ananyasuttam (kinh Không sợ). 
* Ahirajasuttam (kinh Vua loài rắn). 
11- Valahakqauqaggo (Phẩm Mâu rmnưa). 
*Pathamavalahakasuttam (kinh Mây mưa ]). 
5- Chương nrữm: pháp. 
1- Sekhabalauaggo (Phẩm Sức mạnh hữu học). 
*Samkhittasuttam (kinh Tóm lược). 
4- Surnanauaggo (Phẩm Sumanga). 
*Sumanasuttam (kinh Sumana). 
5- Murtdarqjauaggo (Phẩm Vua Munda). 
*Adiyasuttam (kinh Trở thành giàu). 
*TJtthasuttam (kinh Khả lạc). 
*Kosalasuttam (kinh Kosala). 
Ó-Ntuarantauagg0o (Phẩm: Chướng ngg]) 
*Avaranasuttam (kinh Ngăn chận). 
*Mataputtasuttam (kinh Mẹ con). 
18- Upasakauaggo (Phẩm Nam cận sự) 
*SaraJJasuttam (kinh Sợ hãi). 
*Verasuttam (kinh Sợ hãi, hận thù). 
*Pitisuttam (kinh Hoan hỷ). 
*Gihisuttam (kinh Gia chủ). 
6- Chương sáu pháp. 
1- Ahuneuuquaggo (Phẩm Đáng được cung kinh). 
* Pathamaahuneyyasuttam (kinh Đáng được cung kỉnh ]). 
2- SaramIyauaggo (Phẩm Cũ phổi nhớ). 
*Soppasuttam (kinh Ngủ). 
4- Deuatauaggo (Phẩm Chư thiên). 
*Pathama aparihanasuttam (kinh Chúng không thối đọa ]). 
*Dutiya aparihanasuttam (kinh Chúng không thối đọa II). 
*Mahamoggallanasuttam (kinh Mahamagsallana). 
*Chalangadanasuttam (kinh Sáu chỉ bố thí). 
5- Dhanœnikqauaggo (Phẩm Dhamnmika). 
* Khemasuttam (kinh Khema). 
7- Deuatauaggo (Phẩm Chư thiên). 
*Devatasuttam (kinh vị Thiên nhân). 


175 


7- Chương bả pháp. 
1- Dhanuaggo (Phẩm tài sản). 
*Pathamapiyasuttam (kinh Ái mộ I). 
*Dutiyapiyasuttam (kinh Ái mộ II). 
4-Decuatquaggo (Phẩm Chư Thiên). 
*Appamadagaravasuttam (kinh Không khinh thường). 
*HirIigaravasuttam (kinh Xấu hổ) 
*Pathamasovacassatasuttam (kinh Dễ nói ]). 
* Dutiyasovacassatasuttam (kinh Dễ nói T1). 
8- Chương tám pháp. 
1-Mettauaggo (Phẩm Từ). 
*Mettasuttam (kinh Từ). 
5- Uposathauaggo (Phẩm Dposatha) 
*Sankhittuposathasuttam (kinh Lễ Uposatha). 
*Bojjhasuttam (kinh BoJjha). 
9- Chương chín pháp. 
1- Sarmnbodhiuaggo (Phẩm Chánh Giác). 
*Sambodhisuttam (kinh Chánh giác). 
* Nandakasuttam (kinh Nandaka). 
2- Sthanadauaggo (Phẩm Tiếng rống sư tử). 
*SIhanadasuttam (kinh Tiếng rống sư tử). 
*Sa upadisesasuttam (kinh Có dư y). 
*Devatasuttam (kinh Chư thiên). 
* Velamasuttam (kinh Velama). - 
3- Sattauasauaggo (Phẩm Chồ trú hữu tình). 
*Pathamaverasuttam (kinh Sợ hãi, hận thù ]). 
* Dutiyaverasuttam (kinh Sợ hãi, hận thù ]). 
10- Chương rnười pháp. 
1- Anisarnsauqgg0o (Phẩm Lợi ích). 
*Kimatthiyasuttam (kinh Có ích gì). 
3- Mahquaggo (Phẩm Lớn). 
* Pathamamahapañhasuttam (kinh Những câu hỏi lớn ]). 
* Dutiyakosalasuttam (kinh Kosala II). 
4- Upaltiuaggo (Phẩm Ũpal). ' 
Toàn bộ những bài kinh trong phẩm này do Ngài Upali và Ngài Ananda 
hỏi Đức Thế Tôn, nơi Đại tự Kỳ Viên. 
6ó- Sacittauaggo (Phẩm Với tâm mình). 
*Girimanandasuttam (kinh GIrinmananda). 
7- Yarmnakqauaggo (Phẩm Song đồt). 
* Pathamakathavatthusuttam (kiinh Những đề tài câu chuyện I) 
* Dutiyakathavatthusuttam (kinh Những đề àti câu chuyện II). 
8- Akankhauaggo (Phẩm Ước nguuện). 
*Akankhasuttam (kinh Ước nguyện). 
5. Migasalasuttam (kinh Migasala). 
1O- Upaluaggo (Phẩm pal). 
*KamabhogIsuttam (kinh Hưởng dục). 
* Bhayasuttam (kinh Sợ hãi). 
* Kimditthikasuttam (kinh Thấy gì?). 
11- Chương 11 pháp. 
*Khuddakanikqaq (Tiểu bộ kinh). 
Gồm có 15 tập kinh. 
1- Khuddakapatha (Tộp kinh Tiểu tụng). 
176 


*Dasasikkhapadam (Mười điều học căn bản). 

Theo Bản Sớ giải, Ngài Luận sư Dhammapala giải thích: “Khi Đức Thế 
Tôn trú ngụ nơi Đại tự Kỳ Viên”, các Sadi thắc mắc: “Chúng ta có bao nhiêu 
học giới?”, rồi các Sadi hỏi Thầy Tế độ. Các vị Tykhuu trình lên Đức Thế Tôn, 
nhân đó Ngài dạy 10 giới cho Sadl. 

* Dvattimsakaro (Ba mươi hai thể trược). 

* Kumarapañha (Hỏi Nam tử). 

Do Đức Thế Tôn hỏi Ngài Sopaka (khi ấy được 7 tuổi) ở Đại tự Kỳ Viên. 

*Mangalasutta (kinh Điềm lành). 

*Mettasuttam (kinh Từ bị). 

2- Dhamtmmnapadua (Tập kinh Pháp cú). 

Theo Bản Sớ giải kinh Pháp cú, có 271 câu kệ ngôn là: 1, 2, 3, 4, 5, Ó, Q, 
1O, 13, 14, 1Ó, 17, 18, 19, 2O, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 3Ó, 37, 38, 39, 4O, 41, 
43: 44. 45. 46, 47; 48, 40, 5O, 51, 52, 54, 55, 58, 59, ÓO, ó1, 62, 63, 64, 65, 6Ó, 
67, 68, óo, 7O, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 60, 81, 82, 83, 84, 85, 8ó, 87, 88, 
8o, 92, 93, 95, 9ó, 97, 98, 00, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 110, 111, 112, 113, 
114, 115, 11Ó, 117, 118, 110, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 120, 13O, 131, 132, 133, 
134, 136, 137, 138, 139, 14O, 141, 142, 143, 144, 145, 14Ó, 147, 148, 140, 150, 
1B1, 152, 156, 159, 1ÓO, 161, 162, 1644, 165, 16Ó, 167, 17O, 172, 173, 175, 176, 
177, 178, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 100, 101, 102, 103, 1094, 201, 202, 
204, 200 210, 211, 212, 213, 215, 216, 218, 224, 227, 228, 2209, 230, 235, 236, 
237, 238, 239, 240, 241, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 256, 
257, 258, 259, 26O, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 
272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 28o, 282, 28a, 284, 285, 286, 287, 
288, 28o, 290, 201, 204, 295, 296, 207, 298, 2009, 300, 301, 303, 304, 305, 
306, 3090, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 323, 325, 326, 327, 348, 354, 
355, 362, 363, 364, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 
398, 401, 404, 405, 4OÓ, 411, 415, 419, 420, 422, 423. 

3- Udana (Tập kính Cảm hứng ngữ). 

Có 37 Kệ ngôn cảm hứng là: 3, 5, 6, 1O, 11, 13, 14, 21, 24, 27, 3O, 31, 42, 
43: 44. 46, 48, 5O, 57, 58, 61, 65, 66, 60, 7O, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 8O, Ổ1, 
82, 83, 93. 

5- Suttarpata (Tập kinh Tập). Có 7 bài kinh. 

- Parabhavasuttam (kinh bại vong). 

- Vasalasuttam (kinh kẻ bần tiện). 

- Mangalasuttam (kinh điềm lành). 

- Brahmanadhammikasuttam (kinh Bàlamôn DhammIka). 

- Dhammikasuttam (kinh Dhammika). 

- Subhasitasuttam (kinh khéo thuyết). 

- Kokalikasuttam (kinh Kokalika). 

(Xin Đôc giả tham khảo thêm Bản Sớ giải Kinh Tập). 

6- Vùnartauafthtu (Thiên cung sự). 

Theo Bản Sớ giải có 23 cầu chuyện. 

1- PIthavimana (Thiên cung Sàng tọa). 

2- Tiladakkhinavimana (Thiên cung Do cúng mè). 

3- DasIvimaravimana (Thiên cung Nữ tỳ). 

4- Bhaddhitthivimana (Thiên cung của Phu nhân khả á1). 

5- Sonadinnavimana (Thiên cung Sonadinna). 

6- Pallankavimana (Thiên cung Ghế dài). 

7- Latavimana (Thiên cung Latà). 

8- Sesavativimana Thiên cungLâu Đài Của Sesavati. 


177 


9- Parlcchattakavimana (Thiên cung cây San hô). 

10- ManJetthakavimana (Thiên cung Đỏ thẫm). 

11- Viharavimana (Thiên cung Tự viện). 

12- RaJjumalavimana (Thiên cung RaJJumàÌà). 

13- Chattamanavavimana (Thiên cungNam tử Chatta). 

14- KaramyavImana (Thiên cung do Thiện sự). 

15- Nagavimana (Thiên cung Voi). 

16- Maharathavimana (Thiên cung Cỗ Xe Lớn). 

17- Kundalivimana (Thiên cung Thiên Tử đeo vòng tal). 

18- CittalataviImanavImàna (Thiên cung Cittalatà). 

109- Manithunavimana (Thiên cung có trụ Ngọc bích). 

2o- Kanthakavimana (Thiên cung Kanthaka (Ngựa Kiền-trác). 

21- Anekavannavimana (Thiên cungLâu Đài Nhiều màu sắc). 

22- Mattakundalrvimana (Thiên cung Mattakundall). 

23- Sunikkhittavimana (Thiên cung Sunikkhitta). 

7- Petauqtthu (Ngạ quủ sự). 

Theo Bản Sớ giải có 18 câu chuyện. 

1- Pitthadhitalikapetavatthu (Chuyện Ngạ quỷ Hình nhân bằng bột). 

2- Gonapetavatthu (Chuyện Ngạ quỷ bò). 

3- Nagapetavatthu (Chuyện Ngạ quỷ Vol). 

4- Uragapetavatthu (Chuyện Ngạ quỷ rắn). 

5- Mattapetivatthu (Chuyện Nữ ngạ quỷ Matta). 

6- Nandapetivatthu (Chuyện Nữ ngạ quỷ Nanda). 

7- Kanhapetavatthu (Chuyện Ngạ quỷ Kanha). 

8- Dhanapalasetthipetavatthu (Chuyện ngạ quỷ Trưởng giả Dhanapala). 

9- Dhubbaripetavatthu (Chuyện Ngạ quỷ Hoàng Hậu Ubbar\). 

10- SerInIpetivatthu (Chuyện Ngạ quỷ SerIn1). 

11- Ambasakkarapetavatthu (Chuyện Ngạ quỷ Ambasakkhara). 

12- Kumarapetavatthu (Chuyện Ngạ quỷ Vương tử). 

13- RaJaputtapetavatthu (Chuyện Nga quỷ con vua). 

14- Guthakhadakapetavatthu (Chuyện Những ngạ quỷ ăn phân). 

15- Guthakhadakapetivatthu (Chuyện Những ngạ quỷ ăn phân II). 

16- Ganapetavatthu (Chuyện Nhóm nøgạ quỷ). 

17- Pataliputtapetavatthu (Chuyện Ngạ quỷ thành Pataliputta). 

18- Setthiputtapetavatthu (Chuyện Ngạ quỷ con Trưởng g1ả). 

9- Jatakq (kinh Bốn sự). 

Theo Bản Sớ giải kinh Bổn sự, có 425 câu chuyện được thuyết giảng nơi 
Đại tự Kỳ Viên. 

Chương 1 kệ. 

Có 111 câu chuyện được thuyết giảng nơi Đại tự Kỳ Viên, có 3 cầu chuyện 
được thuyết giảng ở thành Saavatthi (XáV). 

1- Phẩm Apparmuiakq (ApanakaUqgg0). 

* Có 6 câu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 

1. Apannakajataka (Bổn sự Pháp tối thượng). 

5. TandulanaliJataka (Bổn sự đấu gạo). 

6- Devadhammajataka (Bổn sự Thiên pháp). 

7- Katthaharijataka (Bổn sự nàng lượm củi). 

8- GamanTjataka (Bổn sự vua Gamann). 

9- Maghadevajataka (Bổn sự vua Maghadeva). 

*Có 2 câu chuyện được thuyết giảng nơi thành Savatthi (Xá Vệ). 

2- Vannupathajataka (Bổn sự Bãi Sa mạc). 

3. SerivavanlJaJataka (Bổn sự Người buôn nghè). 

178 


2- Phẩm Giới (Stlauaggo). 
*Có 7 cầu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 
12- NÑIgrodhamigaJataka (Bổn sự nai Nigrodha). 
13- Kandijataka (Bổn sự Mũi tên). (248, chương 8 kệ). 
14- VatamigaJataka (Bổn sự Con nai g1ó). 
15- Kharadiyajataka (Bổn sự Con nai Kharadiya). 
17- MalutaJataka (Bổn sự Chuyện gió thổi). 
18- MatakabhattaJataka (Bổn sự Đồ ăn cúng người chết). 
10- Ayacitabhattajataka (Bổn sự Lễ cúng do có lợi). 
3- Phẩm Kururiga (Kurungauagg0). 
*Có 8 câu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 
22- KukkuraJataka (Bổn sự Con chó). 
23- GojJaniyajataka (Bổn sự Con ngựa thuần chủng). 
24- Ajaññajataka (Bổn sự Đôi ngựa nòi tốt). 
25- TitthaJatakam (Bổn sự Bến tắm). 
27- AbhinhaJataka (Bổn sự Đôi bạn thân). 
28- NandivisalaJataka (Bổn sự Con bò Hoan hỷ). 
2o- Kanhajataka (Bổn sự Con bò đen). 
3o- Munikajataka (Bổn sự Munika) 
4- Phẩm Kulqauaka (Kulauakauaggo). 
*Có 8 câu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 
31- KulavakaJataka (Bổn sự Tổ chim non). 
32- Naccajataka (Bổn sự Múa ca). 
34- MacchaJataka (Bổn sự Con cá). 
36- Sakunajataka (Bổn sự Con chim). 
37- TitiraJataka (Bổn sự Con chim TT1). 
38- Bakajataka (Bổn sự Con cò). 
39- NandaJataka (Bổn sự Nô lệ Nanda). 
40- KhadirangaraJataka (Bổn sự Hố than lửa). 
5- Phẩm Lợi ái (Atthakamauagg9). 
*Có 8 câu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 
41- Losakajataka (Bổn sự Losaka). 
42- Kapotajataka (Bổn sự Chim Bồ câu). 
43- VelukaJataka (Bổn sự Con rắn tre). 
45- Rohinijataka (Bổn sự Nữ tỳ Rohin]). 
47- VarunidusakaJataka (Bổn sự Rượu mạnh). 
48- VedabbaJataka (Bổn sự Vedabba). 
49- NakkhattaJataka (Bổn sự Các vì sao). 
50- Dummedhajataka (Bổn sự Người ác trí). (469. C. 12). 
6- Phẩm Astsq (Asisauaggo). 
*Có 8 câu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 
51- Mahasllavajataka (Bổn sự Đại giới hạnh). 
52- CulajanakaJataka (Bổn sự Tiểu Janaka). 
53- Punnapatijataka (Bổn sự Bình rượu đầy). 
54- Kimphalajataka (Bổn sự Chuyện trái cây). 
55- Pañcavudhajataka (Bổn sự Năm loại vũ khí). 
56- KañcanakkhandhaJataka (Bổn sự Khối vàng). 
59- Bherivadakajataka (Bổn sự Đánh trống). 
6o- SankhadhamaJjata (Bổn sự thổi Tù và). 
7- Phẩm Nữ nhân (TItthiuagg0). 
Có o câu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 
61- AsatamantaJataka (Bổn sự Bài kinh khổ đau). (527) 


179 


62- Andabhutajataka (Bổn sự Cô gái trên lầu 7). 

63- TakkapanditaJataka (Bổn sự Hiền sĩ Takka). 

64- Durajanajataka (Bổn sự Người vợ khó hiểu). 

65- Anabhiratijataka (Bổn sự nỗi bất mãn). 

66- MudulakkhanaJataka (Bổn sự Hoàng hậu Từ tâm). 
67- UcechangaJataka (Bổn sự Người nữ thôn quê). 

69- Visavantajataka (Bổn sự Con rắn phun độc). 

7Oo- Kuddalajataka (Bổn sự Hiền giả cái cuốc). 

8- Phẩm Varurta (Vasrunnauagg0). 

*Có 8 câu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 
71- VarunajJataka (Bổn sự Varuna). 

74- Rukkhadhammajataka (Bổn sự Cây Pháp). 

75- MacchaJataka (Bổn sự Con cá). 

76- AsankiyaJataka (Bổn sự Người không sợ hãi). 

77- Mahasupinajatakam (Bổn sự Giấc mộng lớn). 

78- T]lisaJataka (Bổn sự Trưởng giảI]lisa) 

7o- KharassaraJataka (Bổn sự Tiếng trống ồn ào). 

8o- BhIimasenaJataka (Bổn sự Thợ dệt Bhimasena). 
9- Phẩm ApaWtmnha (Apaunhauaggo). 

*Có 8 câu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 
82- Mittavindakajataka (Bổn sự Mittavinda). 

83- KalakannlJjataka (Bổn sự Hắc vận). 

84- Atthassadvarajataka (Bổn sự Cửa ngỏ hạnh phúc). 
85- Kimpakkajataka (Bổn sự Cây có trái lạ). 

86- SilavImamsakaJataka (Bổn sự Thử Giới hạnh). 
88- SarambhaJataka (Bổn sự Con bò Sarambha). 

8o- KuhakaJataka (Bổn sự Kẻ lừa đảo). 

oo- Akataññujataka (Bổn sự Kẻ vong ân). 

1O- Phẩm Littq (Littauaggo). 

*Có 6 câu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 
o1- Littajataka (Bổn sự Litta). 

92- Mahasarajataka (Bổn sự Đại Bảo vật). 

93- Visasabhojanajata (Bổn sự ngộ độc do luyến ái). 
97- Namasiddhijataka (Bổn sự Điềm lành của tên). 
o8- Kutavanljajataka (Bổn sự Người lái buôn lừa đảo). 
99- Parosahassajataka (Bổn sự Hơn ngàn kẻ ngu). 
11- Phẩm Parosatq (Parosatauaggo). 

*Có 6 câu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 
101- ParosataJataka (Bổn sự Hơn trăm kẻ ngu). 

102- PannikaJataka (Bổn sự Người bán rau). 

103- Verijataka (Bổn sự Kẻ thù). 

104- Mittavindakajataka (Bổn sự Mittavindaka). 

105- DubbalakatthaJataka (Bổn sự Con voi sợ chết). 
106- UdañcanTjataka (Bổn sự Múc nước). 

107- SalittakaJataka (Bổn sự Ném đá). 

*Có một câu chuyện được thuyết giảng ở thành Savatthi (XáVệ). 
109- KundakapivaJataka (Bổn sự Bánh bột trấu đỏ). 

12- PhẩmtHœ+nci (Harncruagg9). 

*Có 7 cầu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 
114-Mitacintijataka (Bổn sự Mitacint]). 

115- Anusasikajataka (Bổn sự Người giáo giớ]). 

116- Dubbaecajataka (Bổn sự Người múa giáo). 


180 


117- TitiraJataka (Bổn sự Con chim Tr†). 

118- VattakaJataka (Bổn sự Chim Cút). 

119- Akalaravijataka (Bổn sự Con gà gáy phi thời). 
120- Bandhanamokkhajataka (Bổn sự Giải thoát khỏi ràng buộc). 
13- Phẩm Kusantalt (Kusanaliuagg0). 

*Có o câu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 
121- KusanaliJataka (Bổn sự Thần cây cỏ Kusa). 

123- Nangalisajataka (Bổn sự Cán cày). 

124- AmbaJataka (Bổn sự trái xoài). 

125- KatahakaJataka(Bổn sự Nô lệ Katahaka). 

126- Asilakkhanajataka (Bổn sự Tướng của kiếm). 
127- KalandukaJataka (Bổn sự Nô lệ Kalanduka). 
128- Bilaravatajataka (Bổn sự Con mèo). 

129- AgsikabharadvaJajataka (Bổn sự Kẻ thờ lửa). 
130- KosiyaJataka (Bổn sự Kosiya). 

14- Phẩm Asarmnpadanua (Asamnpadanauaggo). 
*Có 8 câu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 
132- BhIirukaJataka (Bổn sự Dục lạc). 

133- Ghatasanajataka (Bổn sự Lửa cháy). 

134- JhanasodhanaJataka (Bổn sự Thiền quán). 

135- CandabhaJataka (Bổn sự Nguyệt quang). 

136- SuvannahamsaJataka (Bổn sự Thiên nga vàng). 
137- BabbuJataka (Bổn sự Con mèo). 

138- Godhajataka (Bổn sự Con Tắc kè). 

140- Kakajataka (Bổn sự Con qu). 

15- Phẩm Kakqana{†akda (Kakan†akqauqgg9). 

*Có 5 câu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 
144- Nangutthajataka (Bổn sự Cái đuôi bò). 

145- RadhaJataka (Bổn sự Con vẹt Radha). (423). 
146- Samuddakakajataka (Bổn sự Con quạ tát biển). 
147- Puppharattajataka (Bổn sự Áo vải màu đỏ). 

148- SingalaJataka (Bổn sự Con chó rừng). 

Chương hai kệ. 

Có 77 câu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 
1- Phẩm IDa†ha (Da|hauagg9). 

*Có 7 cầu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 
151- Rajovadajataka (Bổn sự Giáo giới vua). (512). 
153- Sukarajataka (Bổn sự Con heo rừng). 

154- Uragajataka (Bổn sự Con Rắn). 

156- Alinacittajataka (Bổn sự Alinacitta). 

157- GunaJataka (Bổn sự Đức độ). 

158- SuhanuJataka (Bổn sự Con ngựa Suhanu). 

159- Morajataka (Bổn sự Công chúa). 

*Có một câu chuyện được thuyết giảng nơi thành Savatthi (Xá Vệ). 
155- Bhaggajataka (Bổn sự Nhảy mũi). 

2- Phẩm Santhœua (Santhauauqgg0). 

*Có 6 cầu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 
161- IndasamanagottaJataka (Bổn sự Indasamanagotta) . 
162- SanthavaJataka (Bổn sự Mối thân giao). 

163- SusimaJataka (Bổn sự vua SusIma). 

164- GIjj]haJataka (Bổn sự Chim Diều hâu). 

165- Nakulajataka (Bổn sự Con chuột rừng). 


181 


169- Arakajataka (Bổn sự Đạo sư Araka). 

3. Phẩm Kaluangu (Kaluanauagg0). 

*Có o câu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 
171- KalyanadhammaJataka (Bổn sự Thiện pháp). 
172- DaddaraJataka (Bổn sự Núi Daddara). 

173- MakkataJataka (Bổn sự Con vượn). 

175- Adiccupatthanajataka (Bổn sự Đảnh lễ mặt trời). 
176- Ka]ayamutthiJataka (Bổn sự Một nắm đậu). 

177- TindukaJataka (Bổn sự Cây Tinduka). 

178- KacchapaJataka (Bổn sự Con rùa). 

179- Satadhammajataka (Bổn sự Satadhamma). 

18o- DuddadaJataka (Bổn sự Khó cho). 

4. Phẩm Adisq (Asadisauaggo). 

*Có 8 câu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 
181- Asadisajataka (Bổn sự Asadisa). 

182- Sangamavacarajataka (Bổn sự Con voi thiện chiến). 
183- ValodakaJataka (Bổn sự Dùng tàn thực). 

185- Anabhiratijataka (Bổn sự Tâm bất tịnh). 

187- Catumatthajataka (Bổn sự Bốn vẽ đẹp). 

188- SihakotthuJataka (Bổn sự Sư tử lai chó rừng). 
189- Sihacammajataka (Bổn sự Tấm da sư tử). 

1090- SIlanisamsajataka (Bổn sự giữ giới). 

5- Phẩm Ruhuka (Ruhakauagg0). 

*Có 8 câu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 
*Có 8 câu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 
101- Ruhakajataka (Bổn sự Tế sư Ruhaka). 

193- Cũlapadumajataka (Bổn sự Tiểu Liên hoa). 

195- Pabbatupattharajataka (Bổn sự hòn núi đẹp). 
196- ValahakassaJataka (Bổn sự con ngựa bay). 

197- MittamittaJataka (Bổn sự bạn thù). 

108- RadhaJataka (Bổn sự con vẹt Rahda). 

109- GahapatiJataka (Bổn sự người gia chủ). 

200- SadhustlaJataka (Bổn sự giới hạnh tốt). 

6- Phẩm Natarnrda†hœ (Natarndalhauaggo). 

*Có 8 câu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 
201- Bandhanagarajataka (Bổn sự nhà tù trói buộc). 
202- KelisilaJataka (Bổn sự tánh nghịch ngợm). 

203- Khandhajataka (Bổn sự Tu tập Từ tâm). 

204- VirakaJataka (Bổn sự con quạ Viraka). 

205- GangeyyaJataka (Bổn sự cá sông Hằng). 

207- Assakajataka (Bổn sự Assaka). 

208- Susumarajataka (Bổn sự con cá sấu). 

2oo- Kukkutajataka (Bổn sự con chim mồi). 

7- Phẩm Đám cỏ thơm (Btranatharnbhauagg0). 
*Có o câu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 
211- SomadattaJataka (Bổn sự Somadatta). 

212- UcchitthabhattaJataka (Bổn sự thức ăn thừa). 
213- BharuJataka (Bổn sự Bharu). 

214- Punnanadljataka (Bổn sự con sông đầy). 

215- KacchapaJataka (Bổn sự con rùa). 

216- Macchajataka (Bổn sự con cá). 

217- SeggujJataka (Bổn sự người bán rau). 


182 


218- KutavanTJajataka (Bổn sự người lái buôn lừa đảo). 
219- GarahitaJataka (Bổn sự đáng chỉ trích). 

8- Phẩm Kasauq (Kasauauagg0). 

*Có 8 cầu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 
221- KasavaJataka (Bổn sự chiếc y vàng). 

223- PutabhattaJataka (Bổn sự thức ăn đi đường). 
225- Khantivannajataka (Bổn sự Kham nhãn). 

226- KosiyaJataka (Bổn sự Kosiya). 

227- GuthapanaJataka (Bổn sự Bọ hung ăn phẩn). 
228- Kamanitajataka (Bổn sự KamanIta). 

22o- PalayitaJataka (Bốn sự Palay]). 

230- DutiyapalayItaJata (Bổn sự Palay1 II). 

9- Phẩm phan (pahanauaggo). 

*Có 8 cầu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 
231- Upahanajataka (Bổn sự chiếc giày). 

232- Vinathunajataka (Bổn sự không được hướng dẫn). 
233- Vikannakajataka (Bổn sự mũi tên). 

234- Asitabhujataka (Bổn sự nàng Asitabhu). 

235- Vacchanakhajataka (Bổn sự Ấn sĩ Vacchanakha). 
236- BakaJataka (Bổn sự con cò). 

238- Ekapadajataka (Bổn sự một câu). 

240- Mahapingalajataka (Bổn sự vua Mahapingala). 
1O- Phẩm Srngala (Singalauaggo). 

*Có 6 cầu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 
242- Sunakhajataka (Bổn sự con chó). 

244- Vigaticchajataka (Bổn sự ly dục). 

247- PadañjaliJataka (Bổn sự PadañJali). 

248- KimsukopamaJataka (Bổn sự ví dụ cây Kimsuka). 
249o- Salakajataka (Bổn sự con khỉ Salaka). 

25o- Kapljataka (Bổn sự con khi). 

Chương 3 kệ. 

*Có 43 câu chuyện được thuyết giảng nơi Đại tự Kỳ Viên. 
1- Phẩm Sartkappa (Sankappauqgg0). 

*Có o câu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 
251- SankapparagaJataka (Bổn sự Dục tầm). 

252- Tilamutthijataka (Bổn sự nắm mè). 

254- KundakakucchisindhavaJataka (Bổn sự ngựa quý ăn cám đỏ). 
255- SukaJataka (Bổn sự con Vẹt). 

256- JarudapanaJataka (Bổn sự cái giếng cũ). 

257- Gamanicandajataka (Bổn sự Gamanicanda). 

258- Mandhatujataka (Bổn sự vua Mandhatu). 
259-Tiriavacchajataka (Bổn sự Ẩn sĩ TirTtavaccha). 
260o- Dutajataka (Bổn sự cái bụng). 

2- Phẩm Padurnua (Padumauagg0). 

*Có 8 câu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 
261- PadumaJataka (Bổn sự hoa sen). 

262- MudupanïjJataka (Bổn sự bàn tay mềm). 

263- CulapalobhanaJataka (Bổn sự tiểu tham dục). 
265- KhurappaJataka (Bổn sự mũi tên). 

266- Vataggasindhavajataka (Bổn sự ngựa phi như g1ó). 
267- Kakkatakajataka (Bổn sự con cua). 

269- SuJatajataka (Bổn sự nàng SujJat3). 


183 


27o- Ulukajataka (Bổn sự con cú). 

3- Phẩm Udapana (Udapanauaggo). 

*Có 8 câu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 
272- ByagghaJataka (Bổn sự con cọp). 

273- Kacchapajataka (Bổn sự con rùa). 

274- Lolajataka (Bổn sự tham ăn ]). 

275- RuciraJataka (Bổn sự tham ăn II) 

276- Kurudhammajataka (Bổn sự Pháp Kuru). 

278- MahimsarajaJataka (Bổn sự Mahimsa). 

270- SatapattaJataka (Bổn sự con Hạc). 

28o- PutadusakaJataka (Bổn sự phá hư giỏ). 

4- Phẩm Abhantaraq (Abbhantarauagg0). 

*Có 1o câu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 
281- AbbhantaraJataka (Bổn sự trái xoài Chính trung). 
282- SeyyaJataka (Bổn sự điều tốt nhất). 

283- VaddhakisukaraJataka (Bổn sự con heo rừng). 
284- Sirijataka (Bổn sự vận may). 

285- ManisukarajJataka (Bổn sự heo rừng trong hang Phalê). 
286- Salukajataka (Bổn sự Salũka). (477). 

287- Labhagarahajataka (Bổn sự khiển trách lợi đắc). 
288- MacchuddanaJataka (Bổn sự xâu cá). 

28o- NanachandaJataka (Bổn sự mong ước khác nhau). 
2oo- SilavimamsakaJataka (Bổn sự thử giới hạnh). 

5- Phẩm Kumrbha (Kurnbhauaggo). 

*Có 7 cầu chuyện được thuyết giảng ở Đại tự Kỳ Viên. 
2o1- Suraghatajataka (Bổn sự cái bát ước). 

2o2- Supattajataka (Bổn sự Supatta). 

2o3- Kayanibbindajataka (Bổn sự thân hư hoại). 

2o6- SamuddaJataka (Bổn sự biển). 
2o7-KamavilapaJataka (Bổn sự chuyện tình nhãm nhí). 
2o8- Udumbarajataka (Bổn sự cây sung). 

30O- VakaJataka (Bổn sự chó sói). 

*Có một câu chuyện được thuyết giảng nơi Đông phương tự 
2oo- Komaraputtajataka (Bổn sự Komaäraputta). 
Chương 4 kệ. 

*Có 41 câu chuyện được thuyết giảng nơi Đại tự Kỳ Viên. 
1- Phẩm Kalừtga (KaÌhngauagg0). 

*Có o câu chuyện được giảng nơi Đại tự Kỳ Viên 

301- CulakalingaJataka (Bổn sự Tiểu Kalinga). 

302- Maha assarohajataka (Bổn sự Đại ky sĩ). 

303- EkaraJaJataka (Bổn sự vua Duy nhất). 

304- DaddaraJataka (Bổn sự rắn chúa Daddara). 

305- SIlaviImamsanaJataka (Bổn sự thử giới hạnh). 
308- SakunaJataka (Bổn sự chim Gố kiến). 

309- Chavajataka (Bổn sự Chava). 

310- SeyyaJataka (Bổn sự Seyya). 

2- Phẩm Puctừmnannda (Pucnandauagg0). 

*Có o câu chuyện được giảng nơi Đại tự Kỳ Viên 

312- Kassapamandiyajataka (Bổn sự Kassapa chậm trễ). 
313- Khantivädljãtaka (Bổn sự Ẩn sĩ KhantivädI). 

314- Lohakumbhijataka (Bổn sự địa ngục Đồng sôi). 


184 


315- SabbamamsalabhaJataka (Bổn sự miếng thịt). 
316- Sasapanditajata (Bổn sự con thỏ hiền trí). 
317- MatarodanaJataka (Bổn sự khóc người chết). 
318- KanaveraJataka (Bổn sự Kanavera), 

319- TitHirajataka (Bổn sự chim Đa đa). 

320- Succajajataka (Bổn sự dễ cho). 

3- Phẩm Ku{tdusakq (Kuttdusakqauagg0). 

*Có 8 câu chuyện được giảng nơi Đại tự Kỳ Viên 
321- KutidusakaJataka (Bổn sự kẻ đốt lều). 
322-DuddubhaJataka (Bổn sự tiếng động mạnh). 
323- BrahmadattaJataka (Bổn sự Brahmadatta). 
324- Cammasatakajataka (Bổn sự thầy tu mặc áo đa). 
325- Godharajajataka (Bổn sự con Tắc kè). 

327- Kakavatijataka (Bổn sự Kakavatl). 

328- Ananusociyajataka (Bổn sự không khóc người chết). 
330- S1lavImamsaJataka (Bổn sự thử giới hạnh). 
4- Phẩm Koktla ( Kokilquaggo). 

*Có 8 câu chuyện được giảng nơi Đại tự Kỳ Viên 
331- Kokilajataka (Bổn sự Kokall). 

332- Rathalatthijataka (Bổn sự gậy thúc xe). 

333- Pakkagodhajataka (Bổn sự con Tác kè). 

334- Rajovadajataka (Bổn sự dạy Đức vua). 

336- BrahachattajJataka (Bổn sự Vương tử Chatta). 
337- PIthajataka (Bổn sự sàng tọa). 

339- BaverujJataka (Bổn sự Baveru) 

340. VisayhaJataka (Bổn sự Visayha) 

5- Phẩm Culakuiala(Culakunalauaggo) 
*Có 7 cầu chuyện được giảng nơi Đại tự Kỳ Viên 
343- Kuntinijataka (Bổn sự con hạc) 

344- Ambajataka (Bổn sự ăn trộm xoài) 

345- RajakumbhajJataka (Bổn sự vua lò gốm) 

346- KesavaJataka (Bổn sự Kesava) 

347- Ayakutajataka (Bổn sự Ayakuta) 

348- AraññaJataka (Bổn sự rừng hoang) 

349- Sandhibhedajataka (Bổn sự gièm pha) 
Chương 5 kệ. 

*Có 1o câu chuyện được thuyết giảng nơi Đại tự Kỳ Viên. 
1- Phẩm Manikunrtdola (Marmnkundalauaggo) 
*Có 7 cầu chuyện được giảng nơi Đại tự Kỳ Viên 
351- Manikundalajataka (Bổn sự vòng tai bằng ngọc) 
352- SujataJataka (Bổn sự SuJata) 

354- UragaJataka (Bổn sự con rắn) 

355- GhataJataka (Bổn sự Ghata) 

356- KorandiyaJataka (Bổn sự Korandiya) 

359- Suvannamigajataka (Bổn sự con nai vàng) 
360- Suyonandljataka (Bổn sự Suyonandh) 

2- Phẩm Varmararoha (Vannarohauaggo) 

*Có 8 câu chuyện được giảng nơi Đại tự Kỳ Viên 
361- VannarohajJataka (Bổn sự sắc đẹp) 

362- SIilavImamsaJataka (Bổn sự thử giới hạnh) 
363- HiriJataka (Bổn sự hổ thẹn) 

365- AhitundikaJataka (Bổn sự người luyện rắn) 


185 


366- GumbiyaJataka (Bổn sự Gumbiya) 

368- Tacasarajataka (Bổn sự dây trói buộc) 

369- Mittavindakajataka (Bổn sự Mittavindaka) 

370- Palasajataka (Bổn sự cây hồng phượng vĩ) 

3- Phẩm Addhu (Addhauaggo) 

*Có 4 câu chuyện được giảng nơi Đại tự Kỳ Viên 

371- DIghitikosalajataka (Bổn sự DIghitikosala) 

372- Migapotakajataka (Bổn sự hai chú nai con) 

374- Culadhanugsahajataka (Bổn sự tiểu xạ thủ) 
375- KapotaJataka (Bổn sự chim bồ câu) 

Chương 6 kệ. 

*Có 18 câu chuyện được thuyết giảng nơi Đại tự Kỳ Viên. 
1- Phẩm Auariqa (Auariuauaggo) 

*Có 1o câu chuyện được giảng nơi Đại tự Kỳ Viên 
376- Avariyajataka (Bổn sự người lái đò) 

377- SetaketuJataka (Bổn sự Setaketu) 

378- DarImukhajataka (Bổn sự DarImukha) 

37o- NeruJataka (Bổn sự Neru) 

38o- Asankajataka (Bổn sự Asanka) 

381- MigalopaJataka (Bổn sự Migalopa) 

382- Sirikalakannijataka (Bổn sự Sirikalakannl) 

383- KukkutaJataka (Bổn sự gà chúa) 

384- DhammadhaJajataka (Bổn sự Pháp ấn). 
385-NandiyamigarajaJataka (Bổn sự nai chúa Nandiya). 
2- Phẩm Kharaputta (Kharaputtauagg0). 

*Có 8 câu chuyện được giảng nơi Đại tự Kỳ Viên. 
386- Kharaputtajataka (Bổn sự con lừa). 

387- SucTjataka (Bổn sự cây kim). 

388- TundgilaJataka (Bổn sự Tundila). 

3oo- MayhakaJataka (Bổn sự Mayhaka). 

3o1- VijjadharaJataka (Bổn sự Tà thuật sư). 

392- SinghapupphaJataka (Bổn sự củ và hoa sen). 
394- VattakaJataka (Bổn sự chim Cút). 

395- Paravatajataka (Bổn sự Paravata). 

*Có một câu chuyện được thuyết ở Đông phương tự. 
393- VighasadaJataka (Bổn sự tàn thực). 

Chương 7 kệ. 

*Có 17 câu chuyện được thuyết giảng nơi Đại tự Kỳ Viên. 
1- Phẩm Kukku (Kukkuuaggo). 

*Có 8 câu chuyện được thuyết giảng nơi Đại tự Kỳ Viên. 
3o6- KukkuJataka (Bổn sự Kukku). 

398- SutanuJataka (Bổn sự Sutanu). 

3oo- MatuposakagIJJ]haJataka (Bổn sự chim Kên kên). 
40o- Dabbhapupphajataka (Bổn sự Dabbhapuppha). 
401- PannakaJataka (Bổn sự nuốt lưỡi kiếm). 

402- SattubhastaJataka (Bổn sự túi da đựng bánh). 
404- Kapljataka (Bổn sự kapl) 

405- BakaJataka (Bổn sự Baka) 

2- Phẩm Gandharaq (Gandharauaggo) 

*Có o câu chuyện được thuyết giảng nơi Đại tự Kỳ Viên. 
406- Gandharajataka (Bổn sự Gandhara) 

407- Mahakapljataka (Bổn sự Mahakapl) 


186 


408- KumbhakaraJataka (Bổn sự thợ gốm) 

410- Somadattajataka (Bổn sự Somadatta) 

411- SusimaJataka (Bổn sự SusIima) 

412- KotasimbaliJataka (Bổn sự thần cây bông vải) 

413- DhũmakariJataka (Bổn sự Dhumakarl) 

414- JagaraJataka (Bổn sự tỉnh thức) 

415- Kummasapindïjataka (Bổn sự cháo cúng dường) 
Chương 8 kệ. 

*Có o câu chuyện được thuyết giảng nơi Đại tự Kỳ Viên. 
417- KaccaniJataka (Bổn sự Kaccanl) 

418- AtthasaddaJataka (Bổn sự tám tiếng kêu) 

419- SulasaJataka (Bổn sự Sulasa) 

420- Sumangalajataka (Bổn sự Sumangala) 

421- Gangamalajataka (Bổn sự Gangamäla) 

422- Cetiyajataka (Bổn sự Cetiya) 

423- IndriyaJataka (Bổn sự Quyền) 

424- Adittajataka (Bổn sự chói sáng) 

425- AtthanaJataka (Bổn sự không thể xảy ra) 

Chương 9 kệ. 

*Có 1o câu chuyện được thuyết giảng nơi Đại tự Kỳ Viên. 
427- GiJJ]haJataka (Bổn sự Kên kên) 

429- MahasuvaJataka (Bổn sự Vẹt lớn) 

430- Culasuvajataka (Bổn sự Vẹt nhỏ) 

431- HaritacaJataka (Bổn sự Haritaca) 

432- PadakusalamanavaJataka (Bổn sự thanh niên nhận dấu chân) 
433- Lomasakassapajataka (Bổn sự Lomasakassapa) 
434- Cakkavakajataka (Bổn sự Ngõỗng hồng) 

435- HaliddiragaJataka (Bổn sự Haliddiraga) 

436- SamuggaJataka (Bổn sự Samugsa) 

437- Putimamsajataka (Bổn sự miếng thịt thối) 
Chương 1o kệ. 

*Có 1o câu chuyện được thuyết giảng nơi Đại tự Kỳ Viên. 
439- Catudvarajataka (Bổn sự bốn cổng thành) 

442- SankhaJataka (Bổn sự Sankha) 

443- Culabodhijataka (Bổn sự Culabodhi) 

444- KanhadIpayanajataka (Bổn sự KanhadIpayana) 
446- TakkalaJataka (Bổn sự Takkala) 

449- Matthakundalijataka (Bổn sự Matthakundaln) 
450- BilarakosiyaJataka (Bổn sự Bilarakosiya) 

451- Cakkavakajataka (Bổn sự Cakkavaka) 

453- MahamangalaJataka (Bổn sự điềm lành lớn) 

454- GhatapanditaJataka (Bổn sự hiền trí Ghata) 
Chương 11 kệ. 

*Có o câu chuyện được thuyết giảng nơi Đại tự Kỳ Viên. 
455- MatuposakaJataka (Bổn sự voi có hiếu) 

456- Junhajataka (Bổn sự Junha) 

457- DhammadevaputtaJataka (Bổn sự thiên tử Dhamma) 
458- UdayaJataka (Bổn sự Udaya) 

459- Paniyajataka (Bổn sự ngụm nước) 

46o- Yudhañcayajataka (Bổn sự Yudhañcaya) 

461- Dasarathajataka (Bổn sự Dasaratha) 

462- SamvaraJataka (Bổn sự Samvara) 


187 


463- SupparakaJataka (Bổn sự Supparaka) 

Chương 12 kệ. 

*Có 7 cầu chuyện được thuyết giảng nơi Đại tự Kỳ Viên. 
465- Bhaddasalajataka (Bổn sự Bhaddasala) 

466- SamuddavanTjaJataka (Bổn sự lái buôn đường biển) 
467- Kamajataka (Bổn sự Dục) 

468- JanasandhajJataka (Bổn sự Janasandha) 

469- Mahakanhajataka (Bổn sự đại hắc) 

472- Mahapadumajataka (Bổn sự Mahapaduma) 

473- Mittamittajataka (Bổn sự bạn, thù) 

Chương 13 kệ. 

*Có 8 câu chuyện được thuyết giảng nơi Đại tự Kỳ Viên. 
474- AmbajJataka (Bổn sự trái xoài) 

476- Javanahamsajataka (Bổn sự con ngỗng tốc lực) 
477- Culanaradajataka (Bổn sự Culanarada) 

478- Dutajataka (Bổn sự sứ thần) 

479- KalingabodhijJataka (Bổn sự Kalingabodhi) 

48o- Akittijataka (Bổn sự Akitti) 

481- TakkariyaJataka (Bổn sự Takkariya) 

483- Sarabhamigajataka (Bổn sự nai Sarabha) 
Chương kệ Tình tình. 

*Có 11 cầu chuyện được thuyết giảng nơi Đại tự Kỳ Viên. 
484- Salikedarajataka (Bổn sự cánh đồng lúa) 

486- Mahaukkusajataka (Bổn sự chúa chim ưng) 

487- Uddalakajataka (Bổn sự Uddalaka) 

488- BhisaJataka (Bổn sự củ sen) 

490- Pañcuposathajataka (Bổn sự năm Bốtát) 

491- MahamoraJataka (Bổn sự con công lớn) 

492- Tacchasukarajataka (Bổn sự heo rừng) 

493- MahavaniJaJataka (Bổn sự đại thương nhân) 

494- Sadhinajataka (Bổn sự Sadhina) 

495- DasabrahmanaJataka (Bổn sự mười hạng bàlamôn) 
496- BhikkhaparamparaJataka (Bốn sự tế lễ) 

*Có một câu chuyện được thuyết ở Đông phương tự. 
489- Surucijataka (Bổn sự Suruci) 

Chương 2o kệ. 

*Có o câu chuyện được thuyết giảng nơi Đại tự Kỳ Viên. 
497- Matangajataka (Bổn sự Matanga) 

498- Cittasambhutajataka (Bổn sự Cittasambhuta) 
499- Sivijataka (Bổn sự Sivl) 

504- Bhallatiyajataka (Bổn sự Bhallatiya) 

5O5- Somanassajataka (Bổn sự Somanassa) 

506- CampeyyajJataka (Bổn sự Campeyya) 

507- MahapalobhanaJataka (Bổn sự cám dõ mạnh) 
5O9- Hatthipalajataka (Bổn sự Hatthipala) 

510- AyogharaJataka (Bổn sự Ayoghara) 

Chương 3o kệ. 

*Có 8 câu chuyện được thuyết giảng nơi Đại tự Kỳ Viên. 
511- Kimchandajataka (Bổn sự ước muốn gì) 

512- Kumbhajataka (Bổn sự bình rượu) 

513- JayaddisaJataka (Bổn sự Jayaddisa) 

514- ChaddantaJataka (Bổn sự Chaddanta) 


188 


515- Sambhavajataka (Bổn sự Sambhava) 

518- PandaranagarajaJataka (Bổn sự rắn chúa Pandara) 
519- Sambulajataka (Bổn sự Sambula) 

520- GandhatindukajJataka (Bổn sự Gandhatindu) 
Chương 4o kệ. 

*Có 4 câu chuyện được thuyết giảng nơi Đại tự Kỳ Viên. 
521- Tesakunajataka (Bổn sự ba con chim) 

523- Alambusajataka (Bổn sự Alambusa) 

524- SankhapalaJataka (Bổn sự Sankhapala) 

525- CulasutasomaJataka (Bổn sự Cũ]asutasoma) 
Chương 5o kệ. 

*Có 3 câu chuyện được thuyết giảng nơi Đại tự Kỳ Viên. 
526- Nilinikajataka (Bổn sự Nilinika) 

527- Ummadantijataka (Bổn sự Ummadantl) 

528- Mahabodhijataka (Bổn sự Mahabodh) 

Chương 6o kệ. 

*Có 1 câu chuyện được thuyết giảng nơi Đại tự Kỳ Viên. 
529- SonakaJataka (Bổn sự Sonaka) 

Chương 7o kệ. 

*Có 2 câu chuyện được thuyết giảng nơi Đại tự Kỳ Viên. 
531- Kusajataka (Bổn sự Kusa) 

532- Sonanandajataka (Bổn sự Sonananda) 

Chương 8o kệ. 

*Có 2 câu chuyện được thuyết giảng nơi Đại tự Kỳ Viên. 
535- Sudhabhojanajataka (Bổn sự thực phẩm thiên giới) 
537- MahasutasomaJataka (Bổn sự Mahasutasoma) 
Chương đại phẩm. 

*Có 6 câu chuyện được thuyết giảng nơi Đại tự Kỳ Viên. 
538- Mugapakkhajataka (Bổn sự Mũgapakkha) 

539- Mahajanakajataka (Bổn sự Mahajanaka) 

540- Suvannasamajataka (Bổn sự Suvannasama) 

542- Umangajataka (Bổn sự đường hầm) 

543- BhuridattaJataka (Bổn sự Bhuridatta) 

546- VidhuraJataka (Bổn sự Vidhura) 


Soạn xong ngàu 10-8- 2013 (nhằm 04-7 năm Quí Tụ). 


189 


MỤC LỤC 


Chương XVIII. Mùa hạ thứ 2 (tẲ) .....................-.- co s5 25555 S555 5 
II- Tế độ gia chủ Anathapindika (Cấp Cô Độc)..........................-.. ---- --««<<--+ 5 
1=“ TỪ CHƠI TRỢ ETUT) tải GHATIÍTS?1:1823s212656 X06 0a0a664150080 01100466242 406gxã4 13 
2-Xây dựng những tự viện tạm thỜI..............................--- «+ «55s s33 eeeeeseeeseess 14 
A- Trưởng giả Anathapindika tìm đất xây dựng Tự viện. ........................ 14 
1> ÐaU:LTT.CG TÌ10/914154041/611666x806 06963440 7042/0ux44440665etksi RebxsdisylSd bai 14 
Ð°,NTU3 Q01: z11á32t0514160140666t5618580566101360039164654483355345564E642%a5601364864S1LUA 58% 15 
“VWƯƠNE TỪ đ© sáo 664 666644 604666661 0044450404363996446660<463434156 663416846 áã01 16 
T(0NE; Tái DỊ K3” VIỆT ;¿w2sx4sttaeiosysgrtsgyltebtssodtat20z020sibiqcaufvAclgseusfsitrei 17 

HOT SH PA 71.4926 6c13x6006i0á0900)000sci0f0trocttdsaatdlgtio6e)340uis6 Ai/EAUAG) 18 

*Xay dựng vong thành Hãi từ s66, 6110 0ã 4851 84444 00 ct.e 18 

3- Jdetavanavihara (Đại tự Kỳ Viên). ........................ ....- «5 ĂĂSSSSSssss 18 

a- Gandhakuti (Hương thất)........................---- 55+ < << ssss+ssssssssesss 10 

PZ RGHSET1THO14122600822056662001u06e)0a19286s 1i 12atIesssg Sa uiBetapeoilvunytow 2O 

c- Candanasala (Giảng đường gỗ Trầm Hương)........................ -- 2O 
Q=:KOSaTmD8 KHE nasescivivi 01266 E1 Y84n6a608104040000x62s3iesbdisas4vcslbyiốn 2O 
ENIAI0T4Tđ:LA18]A01TB.)sivisxbes3oss4)360442ã48L4d.68956ã286Gs041336ee dốc 2O 
*KarerimandalamäÌä.............................- ----- 5 < c1 55555515555555555 2O 

1 Ambalakotthaka (Trai đường Ambala). .......................... .-- 21 

*Bổn sự Sunakha (chuyện con chó). .........................----- + +<<<< «+ 21 

5011 0310001V211CT Txvacpoavl6iás 3o tusSskisskebsoherlinideelosseeiBiessi sa TÀille 22 

a-Cận sự nam Mahakala (Đại Hắc).............................. --------<- 22 

b- Cận sự nam Culakala (Tiểu Hắc). ........................... ..  ----- - 24 

*Nhóm trẻ, con của ngoại g1ÁO........................... --- --- << «5s s**sx 25 

B- Đức Thế Tôn bị vu khống nơi Đại tự Kỳ Viên............................-- ---«--- 27 
1< .ÌNH dữ s1 SUIfI(đ716sx2612 tt 6664 i11À6 4 Át0 0684166 69a ialae6dask 27 
*Bổn sự Manisukara (Heo rừng trong hang ngọc)...................... .- «‹ 20 
2N dH:øI CIHCATiiATIAVTKÔE cán 204 20254156x46461100642s05s06196803esbiscAE 30 
5:BOTHSU.NTihaDpaTHTTTE tua 2sesss6lxsabavts (ssAvsdbplbisaix6o Da SAiois leo ais1ai 32 
*Bổn sự Bandhanamokkha (Giải thoát trói buộc). .......................... --- 35 
“01T 6W CHỈ AIUUTHRs¿c; (2272/09 000600101261068360085/7112k6/3020405020/21502002á) 38 
*Bổn sự Sumsumara (Con cá sấu). .....................--- -- << << «<< s=ssssssssssss2 41 
*Bổn sự Suvannakakkata (Con cua vàng)....................... -- ---«««««ssss++s+ 42 

€¬ l2 Lác thánh Đại tự KT VIGH, ¿noi v120626/06064011400460/ 686L 0XMUEN SG 44 
1- Chabbaggtiya (nhóm Sáu SW).....................- -- << 55 S391 1111 v.v. 46 
*Nhóm AssajI - Punabbasulkã.............................. --- << << «s9 S999 5 55111 eeere 46 
*Nhóm Mettiya- BhummaJakã........................ .. --... << - 55+ + seeeesse 47 
“Nhnh Eandifldvõ T0 sssxysg1t5spgiiastseeedttaeggeaxa16x8gii008eggiốa 47 
SPBôm.Stf Satii0Ddfd [Of ETNG Joáx244605/6609 6063906206116 12M106591046SE0/4eø 47 
*Điều luật có liên quan đến sàng tọa, vật dụng ............................ 49 

2- Đức Thế Tôn tiếp nhận Đại tự Kỳ Viên.........................----- ---- --<<<« 49 

a- Công nương Sumana (SumanaraJakumar]).........................-- ---- - - - -- 49 
*Kính Sumania (SuUnidfTasutiITHi)¿ cĩ uc xc cái 4xx c2gcA1122x s04 à; d4 54 

b- Một số nữ cận sự ưu tú nơi thành Savatthi............................. -----<- 55 

* Mẹ rằng Kăna và nàng KSHã: seisicccvoibcii2110661440 446660614 043054446044643566 55 
“Eốn:sự Babbttl:{CONH THeOT: sáu sttbsea(6:04o9áxcisbosstsixasbxsssgatso 58 

3- Sự tiếp rước Đức Thế Tôn của Trưởng giả Anathapindika. ......... 6O 

4- Những vị Thánh ALaHán xuất phát từ lễ hội này............................. 61 


190 


S TÌUOTHIP1H01/AA)1T1u619016120206402 56600013606 2046640589060E0644312150GLNZSLEGG0Á0G003 giã 62 


*Trường lãO H€FARHHGKHH¿¿6.xii46464214664066620544044146446454654464044443414043l48 62 
* TYOTIE:180,AOHITRHHEE:ssis82cxtc43464ã612:setxQ04018661E43s4k)p4850143614sg2sáe 1SX8 63 
“TTườinipg TRỢ GGOLATHissiiucsaáx4646666/32444640462446<áx469646422 0014 1600464416444040 x6 63 
*Trưởng lão Subhuti (hai hạnh tối thắng) ............................- ----------s- 64 
*Trưởn 150 DHaTnHHI cti454664662544466( 6454642106324 0224446642 62ã2 67 
S TTHWONP, 10 '9a10DAINTHLA 1x 624606 609400014) 6:0)5446440420595360020056 2846 (15628861465 6o 
“Trưởng lão RKäãH1AH€VVB Ki icciaáiicii20615 6662166 4s646644444x6946444554244 0492446 7O 
*Trưởng lão ni Sakula (Tối thắng về Thiên nhãn). .......................... 7O 
“Nữ H51 ldfiP THATHP 1i c21324046646601442151 154001600166 62414064 14513218,643640204U2A) ø† 
D- Trưởng giả Anathapindika (Cấp Cô Độc). 

1- Những người con của Trưởng giả Anathapindika............................ 73 
HE ;.H2711]1 THIẾT | 0i2455512420cx1xetAoVtlntcveotslvcbiasis BAOIDAEG4LSokdgixbitEvi 73 

° ÐLMOTHIỂ 1d0 c1 x23369024 128031109 2194083a6093006006 0095484046 0A0)2415 6860008 76 
2N SUIHATG 2104006006 10MXLASGRSIWGSkb ty to eiyoady g4 
c-Nàng SuJata (con dâu của Trưởng g1ả)........................---- << «<< +2 78 

* Sattabhariyasutta (kinh Bảy hạng vợ).............................-«-««« «<< <<<ss+ 78 
B0 ST U]21101-6741407115601006/805 06506 S800j9xairet 204009800016 7Q 

2- Cháu của Trưởng giả Cấp Cô ĐỘC.......................... -- ĂĂ SSSsS  sseseee 8o 
a- Thanh niên Khemaka (còn viết là Khema). ........................ ---- So 

b- Cháu Trưởng giá Anathapindika (2). ...........................-- ---- << « «««<« 81 
*Bổn sự Bhadraghata (Cái bát ước)........................-- --- 5-5 +<<<<<<<ss+2 81 

3- Bạn hữu của Trưởng giả Anathapindika...............................- -----«<<<<< 82 
g=:NGIH taIïT HP Dg Ti vs x62 062 600/200u0aujslsssssaskssbsstaVÂSGssegi 82 

® HOT SSUT.71THTÌPá S0 ikassssitxxa bseasdidd kxerisebossdiesdsebol cai soo  miAairad 83 

B= K ã1aaTII bạo t9 61 30066660 000Á660008à hat gviljhhuiiltlOBAiflldbsddse 96 
“B0H.SW KalakainT:( HD VAT )229ss152:izpciaci6666ecxieisqalicoifaSiay 87 
€-:NBười bạn thần HH Ôn t0 v10 0c 0 11 01116653113 1651939254481 S7 
*Bổn sự Kusanali (Chư Thiên cỏ Kusa)............................ ----« «<< - 88 
gđ-:Npườỡi bạn BẠN THƠ. x22 s0666v0v 06406 166g1A0440610VAatsià So 
€1 VOTIP 105600 6806012126600 081.001 52406/0/120325tx8086nfavdAiÐ: So 

4- Những người làm của Trưởng giá Anathapindika............................. 9O 
HE NHI DETITTHs2114auv1:511232x46cc0.1272000x4o0405ia911ã: to xatoeiliaketsdi 9O 

b- Nữ tỳ của bà Puññalakkhanna.............................. --- << << SSs *s* 91 
Œ>1\H EY TH Hs ca/197220200/000A4/06up3fasvattooesgaleiorloinViai goi O1 

t2 h/tra1.BG: NI 4c c2 t4 ánh hi A44430404À1648%6ex12xx65pagxb8 92 

©- NGHI THỜ TỪ vávxoa4ii6ax0i46666<0142/40646484s6ix4492xa649ix6s404s0saá514244adsal 93 
5-:ÐI10G ban: già vĩ Tổ1 EHANHĐcss4)iuoxglcetwesvo6adiwdbÔpdlenai 94 
“H00 stT ETItHð LG TP) 0 32exi65600400/ 4656206 0x13 s6xal8sa58225)0138040)36 0x 94 
6- Trưởng giả Anathapindika thoát hiểm................................... - «5 55 <<< << + 95 
a- BỊ ám hại bằng rượu ImÊ. ..................... ......... - << << 5< 5 1111 51555555553 95 
E=:BOn CưØp PHÚG KĨ Hts4sss652925400646666060etus806astQSuica0S06esSosgtusltbxsts 96 

E- Một số việc liên quan với Trưởng giả Cấp Cô Độc........................ -- - -- 96 
1- Với Trưởng lão Kundadhana (nhận phiếu thực đầu tiên)...... 96 
“TiệTi TíEhiệp Bất KHIẾT oxi 2á 06006666 06654aL6616554/x0/AS601416ad s8: 98 
SN T1 HỊCï T11 HỘI (HIHs:á326116210004581⁄4254x2L82ua6itbvdiufuvitdl (919) 
SG :doinhTx0iTP T01/THồTHE” s1 ba 2:45443666/4/2642060i50oacbsssebag4252150044) 3088 101 

2- Trưởng giả Anathapindika đuổi Thiên nữ............................. --- 101 
 HBHIAITON, VỆ Ì HD; 166uisiáa1si16ds xa dskseldsesddabsiasbisel4502563t0s063X606644g 0664 102 
*Bổn sự Khadirangara (Hầm lửa đỏ)..........................- --- -----<<ss5+ 105 

a- Hai Trưởng giả Sirigutta và Garahadinna. ...........................- 107 
¡101411 9⁄0 18.7 nh... ốẽhẽố hố ốc 112 


101 


PzTTrưỚHG lHO GITHTHTHA 1xx 6566662156604436630-464546684058%xca6us6445044ek5u74616 113 


0SB0IESVƯ GIEL, NGA TAS”) 6142114 126 sss651000441694ã21136244683,Xa486:24034duy1e 114 
3- Trưởng giả Anathapindika với cây Bồđề Ananda...................... 117 
“Bối SỰ KAHHHEAHDGUHHLii1246x4450161260.14565246121664t66e450362 64gb ki6xlx 400446444 119 
“KIIHi thanh .1)aINäDU E24 6xos610544122044466415350586u52434536120600604062046% 121 
“\FWđ.NdITKTLRd (NHHH KGTE )¿só1649246ãxtav836sxe443840666640034A005g663/06618 0x68 122 
4- Với mẹ của Trưởng lão Kumara Kassapa. ............................--- - 122 
a- Trưởng lão Kumara Kassapa (đệ nhất biện thuyết)................ 126 
TNITHT CO NTO1CÍ ) 222g 220446/10u10205009/005061-0ãn8a9gu9x19a00hebssoieisy 127 
*Được Đức Thế Tôn ban địa vị tối thắng. ..............................----- 120 
b- Trưởng giả Culla- Anathapindlika.......................... .- -- - --- --- +<<<+ 130 
c-Trưởng lão Upali (đệ nhất nắm giữ Luật)............................---- - 131 
*Được Đức Thế Tôn ban cho địa vị tối thắng về Luật. ............... 132 
1v] 1 khif0 XỔ BlI5T11KBGCHñsáx0ixdxsiaig666a06x 43662 6xkiÁu 132 
TP HAT KIICCHD Sa v0 giai 120608 6xkis8 YAQG8900 6200/90 SS 1621088600 132 
2'- Cầu chuyện Trưởng lão AJJuka.............................---- «<< «<< s2 133 
3ˆ- Giải oan cho mẹ ngài Kumara Kassapa. .............................- - 133 
*Trưởng lão RamanyavIhãïI............................ << 5s 1 9 9 353 135 
*Satthusasanasuttam (kinh Lời dạy Bậc Đạo sư). ..................... 136 
*Valikarama (còn viết là Valukarama). ............................-- -------«- 137 
F- Kinh điển liên quan đến Trưởng giả Anathapindika........................ 137 
*Kutasuttam (kinh Nóc nhọn) (1)........................... ---------<<<<< << <<<s+ 138 
“KHT2SUItATTICĐ7)- 016460272 /A10106 8642591680894 1286590 106nai 138 
*Sudattasutta (kinh Sudatta)........................ ----  - -- << << cc << << sec ceees 138 
*Pattakammasutta (kinh Việc thành tựu)........................---------- ----- 139 
*GihIsamicisuttam (kinh Bổn phận người gia chủ)......................... 139 
*Aniariayastttam (KÍNH: KHÔIE TỢ Ì: iais:226x10ã1401614 600053512346 044 139 
*Adliyastiltar (KIHH TL QÓ) s1 66x0160 265 044ãxu 01 s845100x08s662ssa0e 139 
XTHTasuitami (Kinh Khi TA): xi0 siAai1509/460404/46010446471136149414xkie4 139 
*Verasuttam (kinh Sợ hãi hận thù) (1). ...........................---------- << <- 14O 
*PItisuttam (kinh Hoan hỷ)...................... -- 25233 33 83555515555 14O 
*GihIsutta (kinh Gia chủ). ...................... ------ 55c S115 se 14O 
*Verasuttam (kinh Sợ hãi hận thù) (2).........................--------<<-<<<<<<<5 14O 
*Kamabhogrsuttam (kinh Người hưởng dục)............................. .-- «+ « 141 
XT)¡iftHiisiittrrT [KÍTH TH ii 72:1/0011019026100/110A01130/805606Q12aiA 5501048 142 
* Anathapindikasuttam (kinh Cấp Cô Độc) (1)........................ .---- -- -- 145 
* Anathapindikasuttam (kinh Cấp Cô Độc) (2). .........................--- -- - 145 
* Anathapindikovadasuttam (kinh Giáo giới Cấp Cô Độc).............. 145 
Phụ lục: 
Luật và Pháp được giáng nơi Đại tự Kỳ Viên...................... ....--< «<< << ss<xs 15O 


6)- M.i. Vammikasuttam. Kinh số 23. 


102 


